Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada 


- ŒZ) --- 


Đức Phật 
Và 


45 năm Hoằng pháp độ sinh 


Tập 16 


Tỳkhưu Chánh Minh 
Biên soạn 


Những chữ viết tắt 

-0-0- 
Anguttara nikaya (Tăng chỉ bộ kinh). 
Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chi). 
Apadana (Ký sự). 
Apadana Atthakathä (Sớ giải kinh Ký sự). 
Romanitic Legend of the Buddha (Tích truyện của Đức Phật) (Kegan Paul). 
Buddhavamsa (Phật Tông). 
Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 
Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Miến. 
Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Tích Lan. 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng) 
Cũlavamsa (Tiểu sử). 
Cũlavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
Dighänikaya (Kinh Trương bộ). 
Dighanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhammapaäda (Kinh Pháp cú). 
Dhammapada Atthakathã (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
Dipavamsa (Đảo sử). 
Dipavamsa Atthakathä (Sớ giải Đảo sử). 
Divyävadana (Thiện nghiệp thí dụ). 
Ttivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 
I[tivuttaka Atthakathãa (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
Jãtaka (kinh Bổn sanh). 
Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 
Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh). 
Majjhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 
Majjhima nikaäya Atthakatha (Sớ giải kinh Trung Bộ). 
Mahavamsa (Đại sử). 
Milindapanha (Milinda hỏi). 
Mahavastu (Đại Sự). 
Petavatthu (Ngaquỷ sự). 
Petavatthu Atthakathã ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 
Samyuttanikaya (Kinh Tương ưng). 
Samyuttanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 
Suttanipata (Kinh Tập) 
Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tập). 
Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật). 
Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng). 
Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão ni). 
Udäna (Phật tự thuyết). 
Udăna Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vinaya (Luật Tạng). 
Vimanavatthu (Thiên cung sự). 
Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


Lời nói đầu 
- 0-0-0- 


“Bạch Đấng Thiện Thệ, tôi là mẹ của Ngài. 

Bạch Đấng Đại Hùng, Ngài là cha của tôi”. 

Nhờ tôi, xác thân Ngài được lớn mạnh. 

Nhờ Ngài, Pháp thân tôi được tăng trướng. 

Nhờ tôi, Ngài được uống giòng sữa làm dịu đi cơn khát trong chốc lát. 
Nhờ Ngài, tôi được uống giòng sữa Giáo Pháp thanh tịnh vô cùng tận. 
Bạch Đấng Đại Hiền Triết, trong việc dưỡng nuôi chăm sóc của tôi, 
Ngài là người không mang nợ. 

Bạch Đấng Lãnh Đạo thế gian, tôi xin đảnh lễ dưới bàn chân đỏ như son, 

Có hình bánh xe với ngàn căm xe của Ngài”. 

Dòng sữa ngọt ngào của tôi đã giúp xác thân Ngài trưởng thành, tôi chăm sóc, nuôi 
dưỡng Ngài khi Ngài còn thơ ấu, nhưng trong việc này Ngài là người không mang nợ. 

Tình mẫu tử ngập tràn thắm thiết, nhưng không hề bị trói buộc. 

Tình mẫu tử thật tha thiết vô biên, nhưng không hề vướng lụy. 

Có thể nói, khó tìm được những kệ ngôn súc tích, thấm đượm thâm tình như thế. 

Bà Di mẫu Gotami (Gô-Tá-Mi) đã nói lên những lời này, tạ từ Đức Thế Tôn lần cuối 
trước giờ viên tịch, để tiến vào nơi vĩnh hằng tuyệt đối. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

“Nay Di mấu hướng về viên tịch, Như Lai còn biết nói gì hơn nữa”. 

Không bi thương mà sao nghe lòng quặn thắt, không u buồn sao cảm thấy lạnh 
trong tim. 

Cho phép Di mẫu viên tịch thì không đành lòng, nhưng biết làm sao chống lại định 
luật vô thường của pháp hữu vi, làm sao cưỡng lại định luật “rã tan” đang chỉ phối toàn 
bộ thế gian này? 

Ngôn từ bỗng lắng đọng, ngôn ngữ chợt chìm sâu vào vùng yên nghỉ, Đức Thế Tôn 
chỉ còn biết cảm thán rằng: “Như Lai còn biết nói gì hơn nữa”. 

Không gian như ngưng động, thời gian như ngừng trôi; triệu triệu tỉnh cầu dường 
như đứng lặng yên, núi chúa TuDi dường như mềm nhũn, sắp ngã nghiêng. 

Ngài Ananda (A-Năn-Đá) tuổi gần bảy mươi, không dằn được cảm xúc, giữa hội 
chúng đông người, khóc than như đứa trẻ thơ khóc mẹ sắp la trần. 

Trên gương mặt già nua đầm đìa lệ nóng, những giọt lệ cứ tuôn trào ra khóe mắt, 
lăn dài trên đôi má dày dạn phong sương. 

“Di mẫu Gotami viên tịch, rồi đây Đức Thế Tôn cũng sẽ ra đi”. 

Di mấu Gotamiï, một cuộc đời gắn liền với Đức hạnh là vật trang điểm và đức nhẫn 
nại với những điều khó nhẫn nại. 

Một lão bà tuổi gần 90, từ thuở nhỏ cho buổi xế niên, luôn sống trong điện ngọc 
cung son, đôi bàn chân mềm thường gắn liền với hài nhung êm ấm, thường dạo bước 
trên thảm gấm thêu hoa. 

Thế mà, không kiệu không xe, với đôi chân trần vượt quãng đường dài 800 km, 
thân già chẳng quản chỉ gió rừng rét lạnh, chẳng quản chi sương đọng lúc đêm về, chẳng 
màng đến muôn trùng hiểm nguy đang chực chờ trong rừng sâu thắm, hối hả ra đi, 
quyết sống đời sống ly gia, để tìm về suối nguồn giải thoát. 

Ôi! Cảm phục thay, một ý chí dũng mảnh. Ôi! Cảm phục thay, một nghị lực kiên 
cường. Không ngôn từ nào có thể miêu tả trọn vẹn ý chí “bất động” như bảo thạch không 
tỳ vết của những nữ nhân giòng ThíchCa này. 


Trong tập sách này, chúng tôi ghi chép cuộc đời những Thánh nữ tài hoa như: Di 
mẫu Gotami, các Thánh nữ dòng Sakya (ThíchCa). 

Ghi chép lại cuộc đời của các Thánh nữ được Đức Thế Tôn ban địa vị Tối thắng của 
kinh thành Savatthi (XáVệ), những mảnh đời như những khúc bi hùng ca réo rắc đau 
thương hòa lẫn vào những điệp khúc khải hoàn: Thánh nữ Uppalavannä (Úp-Pá-Lá- 
Quăn-Na), Thánh nữ Patacara (Pá-Ta-Cha-Ra), Thánh nữ Kisägotami (Kí-Sa-Gô-Tá-MI)... 

Mỗi cuộc đời là những tấm gương phản ánh hiện thực những muộn phiền không 
thể nói hết, những nỗi khổ triền miên dai dẳng của kiếp nhân sinh. 

Một Sona Bahuputtikã (Sô-Na nhiều con), tuy có nhiều con, nhưng bà trở thành bất 
hạnh, những đứa con khi đã được chia gia sản, đã quay mặt với bà, người mẹ thân yêu 
đã trở thành người mẹ vô dụng trong mắt bọn chúng, chúng chế giễu bà chẳng chút xót 
thương, chẳng còn chút hương tàn của tình mẫu tử. 

Một Patacara, những đau khổ lớn liên tục đè ập lên trái tim nhỏ bé, chỉ trong một 
ngày: chồng chết, hai con chết, mẹ, cha và em trai cũng chết. 

Làm sao có thể kham nhẫn với những nỗi bất hạnh này? Nàng trở nên loạn tâm 
cuồng trí, trở thành “người nữ lỏa thể”, lang thang trên đường phố. 

Một Kisagotami, nguồn hạnh phúc duy nhất của nàng bỗng trở thành khói tán mây 
tan, lâu đài hạnh phúc chợt sụp đổ, phút chốc trở nên hoang tàn lạnh lẽo, nàng ôm xác 
con, điên cuồng chay khắp nơi, cố tìm thuốc giúp con mình mau chóng hồi sinh. 

Những khổ ải vô biên ấy, được linh đơn Pháp bảo của Đức Thế Tôn trị liệu, đưa 
những mảnh đời đau khổ về nơi Thánh vức, nơi an bình tuyệt đối; nơi đau khổ không 
tìm được nơi nương, nơi đau khổ phải chìm sâu vào vùng quên lãng, không có cơ hội 
quay về. 

Ngoài ra, trong tập sách này còn mô tả cuộc nhiếp phục du sĩ Saccaka, một biện sĩ 
nổi tiếng đương thời, một biện sĩ mà sáu Tôn chủ ngoại giáo đương thời phải tránh đối 
mặt. 

Với vài câu hỏi ẩn tàng trí tuệ thâm sâu của Bậc Chánh Giác, Đức Thế Tôn không phí 
sức nhiếp phục biện sĩ ngang ngạnh, tư cao, ngông cuồng này. 

Chúng tôi xin vắn tắt vài hàng giới thiệu nội dung tập sách này cùng chư độc giả. 
Tỳkhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Chương XX. Mùa hạ thứ 5 (tt) 


I- Những sự kiện quan trọng. 

A- Đức vua Suddhodana (Tịnh Phạn) viên tịch. 

B- Bà Di mẫu Gotamiï (KiềuĐàmNi) xuất gia. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Đại hội xong, Ngài cùng 500 vị Tỳkhưu ALaHán 
dòng ThíchCa trở về kinh thành Kapilavatthu trú ngụ nơi Tự viện Ngrodha (Cây Bàng). 

Nơi Tự viện Nigrodha, Đức Thế Tôn có thuyết lên bài kinh Kalahavivada (Tranh 
luận) đến hai Vương tộc Sakya (ThíchCa) và Koliya (Kô-Lí- Dá). 

Bà Mahapajapati Gotami (Ma-Ha-Pá-Cha-Pá-Tí Gô-Tá-Mi) sau khi nghe kinh 
Kalahavivada, khởi lên ý nghĩ: “Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thế gian luân tranh chấp 
với nhau, chỉ có Pháp và Luật được Đức Thế Tôn công bố, vượt ra mọi tranh luận, để đi 
đến giải thoát cuối cùng. Vậy ta hãy xuất gia, sống đời sống Phạm hạnh được Đức Thế 
Tôn tuyên thuyết”. 

Nhưng bấy giờ Đức vua Suddhodana đang lâm trọng bịnh nên bà Gotam1 chưa thể 
xin Đức Thế Tôn được xuất gia, sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn. 

Sau lễ hỏa táng di thể vua Suddhodana hoàn tất, Đức Thế Tôn và các vị Tỳkhưu trú 
ngụ nơi Tự viện Nigrodha. 

Bà Mahapajapati Gotam1 suy nghĩ: “Trước đây ta có ý được xuất gia sống đời sống 
Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng khi ấy Đức vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn) đang lâm trọng bịnh, đó là một chướng ngại cho sự xuất gia của ta. Nay Đức vua 
Suddhodana đã viên tịch, chướng ngại ấy đã không còn, vậy ta hãy xin Đức Thế Tôn cho 
phép nữ nhân được xuất gia, sống đời Phạm hạnh trong Pháp và Luật được Đức Thế Tôn 
tuyên thuyết”. 

Bà Mahäpajäpati Gotam1 cùng với đoàn nữ hầu đi đến Tự viện Nigrodha, sau khi 
vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng vào một bên hợp lẽ, bà Gotami (KiềuĐàmNi) 
bạch với Đức Thế Tôn rằng. 

- Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp thay, người nữ được xuất gia, sống đời sống không nhà 
trong Pháp và Luật được Đức Thế Tôn tuyên thuyết. 

- Này bà Gotami (KiềuĐàm Nì), thôi đi. Bà chớ nghĩ đến việc nữ nhân xuất gia, sống 
đời sống không nhà trong Pháp Luật được Như Lai tuyên thuyết. 

Lần thứ hai, bà Gotami (KiềuĐàmNi) bạch với Đức Thế Tôn rằng. 

- Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp thay, người nữ được xuất gia, sống đời sống không nhà 
trong Pháp và Luật được Đức Thế Tôn tuyên thuyết. 

- Này bà Gotami (KiềuĐàm Nị), thôi đi. Bà chớ nghĩ đến việc nữ nhân xuất gia, sống 
đời sống không nhà trong Pháp Luật được Như Lai tuyên thuyết. 

Lần thứ ba, bà Gotami (KiềuÐàmN)) bạch với Đức Thế Tôn rằng. 

- Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp thay, người nữ được xuất gia, sống đời sống không nhà 
trong Pháp và Luật được Đức Thế Tôn tuyên thuyết. 

- Này bà Gotami (KiềuĐàm Nì), thôi đi. Bà chớ nghĩ đến việc nữ nhân xuất gia, sống 
đời sống không nhà trong Pháp Luật được Như Lai tuyên thuyết. 

Biết Đức Thế Tôn không đồng ý cho nữ nhân xuất gia trong Pháp, Luật của Ngài. Bà 
Gotam! sầu khổ, gương mặt ủ dột, cùng đoàn nữ hầu trở về nội cung. 

Giải. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn từ chối ước nguyện “nữ nhân được xuất gia, sống đời sống 
Phạm hạnh trong Giáo Pháp Đức Thế Tôn” của bà Gotam1?. 

Đáp. Đức Thế Tôn thấy rằng: “nữ nhân có khuynh hướng ngã mạn cao”, nên Ngài 
quyết định “người nữ xuất gia trong Giáo pháp này không phải dễ dàng, cần phải có sự 
kiên trì cùng với nỗ lực. Việc nữ nhân thành tựu phẩm mạo Tỳkhưu ni không phải dễ 


6 


dàng, từ đó những nữ nhân này sẽ gìn giữ phẩm mạo Tỳkhưu ni như gìn giữ một bảo 
vật, sẽ nỗ lực kiện toàn Giới hạnh đã thọ trì, đồng thời buông bỏ sự “tự cao” vốn tiềm ẩn 
trong tâm”. 

Do vậy, Đức Thế Tôn từ chối ba lần lời thỉnh cầu của bà GotamI. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn thấy rằng: “Với sự khôn khéo của mình, Ngài Änanda (A-Năn- 
Đá) sẽ tạo điều kiện để Đấng Như Lai chấp thuận cho “nữ nhân được xuất gia”. Và như 
thế, các Tỳkhưu ni suy nghĩ: “Phẩm mạo Tỳkhưu nỉ có được do nương nhờ vào Tỳkhưu”, 
từ đó các Tỳkhưu nỉ có sự kính trọng các Tỳkhưu. 

Sau lễ hỏa táng di hài của vua Suddhodana, Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu du hành 
trở lại kinh thành Vesali (VệX4á), trú trong Đại Lâm (Mahavana) nơi Kũtaägarasalãa (Giảng 
đường nóc nhọn) an cư mùa mưa lần thứ năm. 

Sau khi vua Suddhodana mệnh chung, ý muốn được xuất gia trong Giáo pháp của 
bà Gotami tăng trưởng mãnh liệt, nhưng bà e ngại vì Đức Thế Tôn đã ba lần từ chối 
“người nữ được xuất gia trong Giáo pháp này”. 

Nói về 500 nữ nhân dòng ThíchCŒa là vợ của 500 Vương tử đã xuất gia theo hầu Đức 
Thế Tôn. Các nàng gửi thông điệp đến 500 vị Tỳkhưu (là chồng của các nàng trước đây) 
rằng: “Vương tử hãy trở về đời sống tại gia để hưởng thụ dục lạc”, các vị Tỳkhưu gửi thư 
đáp rằng: “Hiện tại chúng tôi không muốn trở về sống đời sống tại gia chật hẹp nữa, các 
người hãy tự do làm theo ý thích của mình”. 

Năm trăm vương phi suy nghĩ: “Các Vương tử không trở về đời sống tại gia, chúng 
ta tái hôn với người khác là điều không xứng đáng với chúng ta. Vậy chúng ta sẽ sống 
đời sống Phạm hạnh như các Vương tử dòng Thích Ca này”. 

Năm trăm Vương phi dòng ThíchCa đi đến bà Gotami trình bày ý ngưyện của mình: 

- Thưa Di mẫu Gotami (Gô-Tá-Mi), chúng tôi muốn được xuất gia trong Pháp Luật 
của Đức Thế Tôn. 

- Này các nàng, ta đã ba lần xin Đức Thế Tôn cho “nữ nhân được xuất gia, sống đời 
sống Phạm hạnh trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn tuyên thuyết”, nhưng Đức Thế Tôn 
đã ba lần từ chối rồi. 

Một ý kiến trình lên bà Di mẫu Gotami rằng: 

- Thưa Di mẫu Gotami, chúng ta hãy nhờ người cạo tóc, khoác lên mình y phục màu 
casa, với đôi chân trần đi đến nơi ngự của Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho “nữ nhân 
được xuất gia, sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn”. 

Và bà Mahapajapati Gotami cùng 500 nữ nhân dòng ThíchCa, nhờ người cạo tóc, 
khoác lên mình y phục màu casa, đi chân trần đến Đại Lâm trong kinh thành Vesali 
(VệXá). 

Những Vương tử Hoàng tộc ThíchCa và Koliya (Kô-Lí-Dá) được tin “Di mẫu Gotami 
cùng 500 vương phi cạo bỏ tóc, đấp lên mình y phục màu casa, đi chân trần đến Đại Lâm 
trong kinh hành Vesali, xin Đức Thế Tôn được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn”. 

Các Vương tử hai bộ tộc Thích Ca và Koliya hội nhau lại, nói rằng: 

- Không thể để Di nẫu Gotami và các Vương phi đi chân trần đến Đại Lâm với 
khoảng đường dài 50 dotuần (= 800 km) được, vì thân thể của những người này mảnh 
dẻ và quen sống trong nhung lụa cao sang rồi. Những nữ nhân này khó kham nhẫn với 
con đường dài như thế”. 

Các Vương tử hai bộ tộc ThíchCa và Koliya sắp xếp năm trăm đôi dép cho đoàn nữ 
nhân, nhưng các nữ nhân từ chối rằng: 

- Chúng ta có ý nguyện được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn được tuyên 
thuyết. Nếu chúng ta mang dép đến Đại Lâm xin Đức Thế Tôn được xuất gia, như thế 
không nói lên được thành ý của chúng ta đồng thời tỏ ra bất kính với Đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn từ kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ) đến Đại Lâm bằng đôi chân 
trần, vì sao chúng ta lại mang dép từ Kapilavtthu đến Đại Lâm?”. 

Nên năm trăm nữ nhân từ chối mang dép, chỉ đi chân trần đến yết kiến Đức Thế 
Tôn. Các Vương tử hai bộ tộc sắp xếp vật thực ở những điểm thích hợp, hộ độ đoàn nữ 
nhân có Di mẫu Gotami là trưởng, đồng thời cho san lấp bằng phẳng, lót cát êm mịn lên 
trên con đường dài từ Kapilavatthu đến Mahavana (Đại Lâm), để đoàn nữ nhân dòng 
Hoàng tộc ThíchCa đi đứng dễ dàng và đôi chân trần không bị đau đớn nhiều. Cắt cử 
người theo bảo vệ an toàn cho đoàn nữ nhân suốt lộ trình từ kinh thành Kapilavatthu 
(CaTỳLaVệ)) đến thành Vesali (VệXá). 

Đoàn nữ nhân nỗ lực đi nhanh đi đến Đại Lâm, rồi đến “Giảng đường nóc nhọn 
(Kũtaragasäala)” sau khi vượt qua 50 dotuần với đôi chân mảnh dẻ, đôi chân của họ đã 
sưng vù lên, trên đôi chân nổi lên những mụn nước, phồng lên như bong bóng nước 
hoặc đã vỡ ra, nhìn đôi chân những nữ nhân giống như được phủ bên trên những hạt 
đậu ván còn bóng hay những hạt đậu bị bể vụn ra. 

Đến cổng ra vào “Giảng đường nóc nhọn”, bà Gotami (KiềuĐàm) cùng 500 nữ nhân 
chưa dám đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn; bà Gotami cùng 500 nữ nhân đứng khóc bên 
ngoài cổng “Giảng đường nóc nhọn”, trên má những dòng nước mắt chảy dài, thân thể 
phủ đầy bụi bẩn. 

Hỏi. Vì sao bà Gotami không đi vào “Giảng đường nóc nhọn” đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
rồi xin xuất gia, sống không nhà trong Pháp và Luật được Đức Thế Tôn công bố. Bà lại 
đứng khóc bên ngoài cổng ra vào “Giảng đường nóc nhọn”? 

Đáp. Bà GotamIl suy nghĩ: “Chúng ta đã tự mặc y phục của bậc xuất gia, chưa được 
Đức Thế Tôn cho phép; việc chúng ta tự đấp y để được xuất gia đã lan truyền khắp quốc 
độ dòng ThíchCa. Sẽ tốt đẹp nếu Đức Thế Tôn chấp nhận cho chúng ta được xuất gia trở 
thành những Tỳkhưu ni, nhưng nếu Đức Thế Tôn từ chối thì chúng ta sẽ vô cùng hổ 
thẹn; chúng ta hãy nhờ những Tỳkhưu dòng ThíchCa xin hộ chúng ta, nếu bị Đức Thế 
Tôn từ chối thì chúng ta cũng không hổ thẹn nhiều”. 

Do vậy, bà Gotamr cùng 500 nữ nhân không dám vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng 
ngoài cổng “Giảng đường nóc nhọn” mà khóc. 

Ngài Änanda (A-Năn-Đá) nhìn thấy bà Gotami đang đứng khóc ngoài cổng “Giảng 
đường nóc nhọn”, với hai bàn chân sưng vù, thân mình phủ đầy bụi bậm. Ngài Ananda đi 
đến hỏi bà Gotami rằmg: 

- Này Di mẫu Gotami, vì sao bà quá đau khổ như vậy? Những người thân trong 
dòng Säkaya (ThíchCŒa) hay dòng Koliya (Kô-Lí-Dá) gặp phải bi kịch chi chăng? Vì sao bà 
xuất hiện với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, đứng khóc ở bên 
ngoài cổng “Giảng đường nóc nhọn” vậy? 

- Thưa Ngài Ananda, chúng tôi khóc vì không được Đức Thế Tôn cho phép được lìa 
bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình trong Pháp và Luật được Đức Thế Tôn tuyên 
thuyết. 

Ngài Ananda xoa dịu sự đau khổ của bà Gotami rằng: 

- Này Di mẫu Gotami, nếu vì việc ấy, bà hãy đứng nơi đây, tôi sẽ vào cầu xin Đức 
Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Ngài Änanda đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Ngài Änanda bạch 
với Đức Thế Tôn rằng; 

- Bạch Ngài, bà Mahapajapati Gotami (Má-Ha-Pá-Cha-Pá-Tí Gô-Tá-Mi) này với hai 
bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đang 
đứng khóc ở bên ngoài cổng ra vào (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn không cho phép người nữ 
rời nhà xuất gia, sống không nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố.” 

Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia, rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố. 


8 


- Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia, sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. 

Lần thứ nhì, Đại đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia, rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố. 

- Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia, sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. 

Lần thứ ba, Đại đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia, rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố. 

- Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia, sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. 

Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn không cho phép người nữ rời nhà 
xuất gia, sống không nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố; có lế ta nên 
cầu xin Đức Thế Tôn việc người nữ rời nhà xuất gia, sống không nhà trong Pháp và Luát 
đã được Đức Như Lai công bố bằng một phương thức khác?” 

Sau đó, Đại đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, sau khi rời nhà xuất gia, sống không nhà trong Pháp và Luật đã được 
Đức Như Lai công bố, người nữ có khả năng chứng đạt quả vị Nhập Lưu, hoặc quả vị 
Nhất Lai, hoặc quả vị Bất Lai, hoặc quả vị ALaHán hay không? 

- Này Ananda, sau khi rời nhà xuất gia, sống không nhà trong Pháp và Luật đã được 
Đức Như Lai công bố, nữ nhân có khả năng chứng đạt quả vị Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, 
quả vị Bất Lai, luôn cả quả vị ALaHán. 

- Bạch Ngài, nếu sau khi rời nhà xuất gia, sống không nhà trong Pháp và Luật đã 
được Đức Như Lai công bố, người nữ có khả năng chứng đạt quả vị Nhập Lưu, quả vị 
Nhất Lai, quả vị Bất Lai, luôn cả quả vị ALaHán. 

Bạch Thế Tôn, bà Mahapajapati Gotami có nhiều công đức đối với Đức Thế Tôn, là 
dì ruột, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho đức Thế 
Tôn bú sữa khi người mẹ ruột qua đời. 

Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia, rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố. 

1- Tám Trọng pháp của Tykhưu nỉ. 

- Này Ananda, nếu bà Mahapajapat Gotami thọ nhận tám Trọng Pháp 
(garudhamma), hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà: 

1- Tỳkhưu ni đã tu lên bậc trên được một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy chào, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị Tỳkhưu vừa tu lên bậc trên 
vào ngày hôm ấy. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

2- Tỳkhưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có Tỳkhưu. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

3-Tỳkhưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng Tỳkhưu là việc 
hỏi ngày lễ Uposatha ( Bốtát) và việc đi đến (để nghe) giáo giới. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

(Là hỏi các vị Tỳkhưu ngày thực hành lễ Bốtát, và đi đến nơi làm lễ Bốtát của chư 
Tỳkhưu, thực hành lễ Bốtát, nghe tụng Giới Bổn Tỳkhưu). 


4- Tỳkhưu ni đã trải qua “an cư mùa mưa” nên yêu cầuU) ở cả hai hội chúng dựa 
trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghỉ ngờ. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

(Là khi vừa mãn mùa an cư, các Tỳkhưu ni làm lễ Tự tứ (Pavaranäa) bên Tỳkhưu ni 
xong rồi, phải sang Tỳkhưu làm lễ Tự tứ chung với Tỳkhưu lần nữa). 

5- Tỳkhưu nỉ vi phạm tội nghiêm trọng2) nên thực hành hành phạt mznatta nửa 
tháng ở cả hai hội chúng. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

6- Cô ni tu tập sự (sikkhamanä) đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm 
nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

(Sadi ni muốn tu lên Tỳkhưu ni, ngoài “Sadi giới đã thọ trì”, phải thọ trì 6 giới là: 
“Không sát sinh, không lấy của không cho, không phi phạm hạnh (abrahmacariy3), 
không nói dối, không uống rượu nấu, men say và không dùng vật thực phi thời”, gọi là 
Học nữ giới (Sikkhamanaäsila) trọn hai năm không gián đoạn . Nếu vi phạm vào một điều 
học, phải thọ giới trở lại và thực hành từ đầu; như thế nào? Ví dụ. Học nữ gìn giữ 6 giới 
trên được 18 tháng, vi phạm vào giới nói dối chẳng hạn, phải sám hối tội nói dối, rồi thọ 
lại Học nữ giới và thực hành lại từ đầu; 18 tháng trước xem như bỏ). 

7- Tỳkhưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng chửi nói xấu Tỳkhưu. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

8- Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các Tỳkhưu ni đến các Tỳ khưu bị ngăn cấm, 
việc khuyên bảo của các Tỳkhưu đến các Tỳkhưu ni không bị ngăn cấm. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

(Là Tỳkhưu được dạy bảo Tỳkhưu ni, Tỳkhưu ni không được dạy bảo Tỳkhưu). 

Này Ananda, nếu bà Mahapajapati Gotami thọ nhận tám Trọng Pháp, hãy xem 
chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà. 

Đại đức Ananda đã học tám Trọng Pháp từ Đức Thế Tôn, rồi đi đến gặp bà 
Mahapajapati Gotami, sau khi đến đã nói với bà Mahäpajapati Gotaml điều này: 

- Này bà Gotami, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp thì chính điều ấy sẽ là sự 
tu lên bậc trên đối với bà: 

1- Tỳkhưu ni đã tu lên bậc trên được một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy chào, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị Tỳkhưu vừa tu lên bậc trên 
vào ngày hôm ấy. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

2- Tỳkhưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có Tỳkhưu. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

3-Tỳkhưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng Tỳkhưu là việc 
hỏi ngày lễ Uposatha (Bốtát) và việc đi đến (để nghe) giáo giới. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 


0)- Là việc tiến hành lễ Pavarana (Tự Tứ) sau khi an cư mùa mưa (Chú thích của người dịch). 
2)- Là phạm giới Tăng tàng (Sanghadisesa). 


10 


4- Tỳkhưu ni đã trải qua mùa (an cư) mưa nên yêu cầu0) ở cả hai hội chúng dựa 
trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghỉ ngờ. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

5- Tỳkhưu nỉ vi phạm tội nghiêm trọng2) nên thực hành hành phạt manatta nửa 
tháng ở cả hai hội chúng. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

6- Cô ni tu tập sự (sikkhamana) đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm 
nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

7- Tỳkhưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng chửi nói xấu Tỳkhưu. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

8- Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các Tỳkhưu ni đến các Tỳ khưu bị ngăn cấm, 
việc khuyên bảo của các Tỳkhưu đến các Tỳkhưu ni không bị ngăn cấm. 

Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kỉnh, tôn kính, cúng dường, và không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

Này bà Gotami, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp này thì chính điều ấy sẽ là 
sự tu lên bậc trên đối với bà. 

- Thưa Đại đức Ananda, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi 
thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc 
tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại nên thọ lãnh bằng hai tay rồi đặt lên ở đỉnh đầu. 

Thưa Đại đức Änanda, tương tự như vậy, tôi thọ nhận tám Trọng Pháp này cho đến 
trọn đời không vi phạm. 

Rồi Đại đức Änanda đi đến gặp Đức Thế Tôn, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bà Mahapajapati Gotami đã thọ nhận tám Trọng Pháp. Người dì của 
Đức Thế Tôn đã được tu lên bậc trên. 

- Này Ananda, nếu nữ nhân không đạt được sự xuất gia, rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được Đức Như Lai công bố, này Ananda, Phạm hạnh có thể sẽ 
được tồn tại lâu dài. Thánh Pháp (saddhamma) có thể tồn tại một ngàn năm. Này 
Ananda, bởi vì nữ nhân đã xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được 
Đức Như Lai công bố, này Ananda, giờ đây Phạm hạnh sẽ không tồn tại lâu dài, này 
Ananda, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm. 

Này Ananda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người nam 
thường dễ bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập; này Änanda, tương tự như thế, trong 
Pháp và Luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia, rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy 
không được tồn tại lâu dài. 

Này Ananda, cũng giống như trong thửa ruộng lúa đang phát triển, có loại bệnh gọi 
là mốc trắng xuất hiện, như thế ruộng lúa ấy không tồn tại lâu dài; này Ananda, tương tự 
như thế, trong Pháp và Luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, 
Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. 

Này Ananda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có loại bệnh 
gọi là rệp cây xuất hiện, như thế ruộng mía ấy không tồn tại lâu dài; này Ananda, tương 
tự như thế, trong Pháp và Luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà, sống không 
nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. 


0)- Là việc tiến hành lễ Pavarana (Tự Tứ) sau khi an cư mùa mưa (Chú thích của người dịch). 
2)- Là phạm giới Tăng tàng (Sanghadisesa). 


11 


Này Änanda, cũng giống như người đàn ông chính vì phòng xa nên củng cố bờ đê 
của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước; này Ananda, tương tự như thế, tám 
Trọng Pháp do ta chính vì phòng xa đã quy định cho các Tỳkhưu ni cho đến trọn đời 
không được vi phạm®!). 

Thế là Ni chúng được hình thành. 

Sau khi xuất gia bà GotamI cùng năm trăm Tỳkhưu ni dòng ThíchCa an cư mùa mưa 
lần đầu tiên gần kinh thành Vesali (VệXá) (các Tỳkhưu nỉ này an cư mùa mưa vào thời 
kỳ sau, tức là an cư mùa mưa vào ngày 16-7 âl và mãn mùa an cư vào ngày 15 -10 âi, 
tính theo lịch VN). 

Giải. 

Theo Bản Sớ giải Tạng Luật (Samantapasädik3), ý nghĩa “Thánh Pháp (Sadhamm3) 
tồn tại một ngàn năm” là: 

- Một ngàn năm đầu còn Thánh quả ALaHán với Tuệ phân tích. 

- Một ngàn năm kế chỉ còn là Thánh quả ALaHán Nhất minh. 

- Một ngàn năm kế, chỉ còn Thánh quả ANaHàm. 

- Một ngàn năm kế chỉ còn Thánh quả Nhất Lai. 

- Một ngàn năm kế chỉ còn Thánh quả Dự Lưu. 

Như vậy Pháp Thành được tồn tại năm ngàn năm)®?). 

Nếu không có “tám trọng pháp” được Đức Thế Tôn thiết lập cho các Tỳkhưu ni thì 
Pháp Thành chỉ tồn tại 2500 năm. 

Ở đây, Pháp Thành là chỉ cho các Thánh quả như: Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và 
ATaHán. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trường bộ (Dighanikaya-atthakathä) có khác chút ít là: 

- Ngàn năm đầu còn Thánh quả ALaHán với Tuệ phân tích (Patisambhida). 

- Ngàn năm thứ hai còn Thánh quả ALaHán với Lục thông (Chalabhiñña). 

- Ngàn năm thứ ba còn Thánh quả ALaHán với Tam minh (Tevijjä). 

- Ngàn năm thứ tư còn ALaHán Lạc quán ( Sukhavipassan3). 

- Ngàn năm thứ năm chỉ còn Giới Balađềmộcxoa (Patimokkhasila), tức là Tỳkhưu 
giới. 
Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ (Anguttaranikaya-atthakatha), lại có khác chút ít là. 

- Ngàn năm đầu còn Thánh quả ALaHán với Tuệ phân tích (Patisambhida). 

- Ngàn năm thứ hai còn Thánh quả ALaHán với Lục thông (Chalabhiñña). 

- Ngàn năm thứ ba còn Thánh quả ALaHán với Tam minh (Tevijj3). 

- Ngàn năm thứ tư còn ALaHán Lạc quán ( Sukhavipassan3). 

- Ngàn năm thứ năm chỉ còn những Thánh quả thấp là: Dự Lưu, Nhất Lai và Bất 
Lai), 

2- Linh tỉnh. 

a- Nghỉ thức cho nữ nhân xuất gia. 

Bà Mahapajapati Gotami (Má-Ha-Pá-Cha-Pá-Tí Gô-Tá-Mi) đi đến Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con thực hành như thế nào đối với những người nữ dòng ThíchCa 
(Sakya) này? 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, thức tỉnh khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho bà Mahäpajapati GotamI. 

Nghe xong pháp thoại, bà Mahapajapati Gotami hoan hỷ, đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh Đức Thế Tôn, rồi ra đi. 


)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Tám Trọng pháp của Tỳkhưu ni; xem Aiv. 274. 

2)- Xem chú thích. ÐĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Chương Tiểu sự. Tám trọng pháp của Tỳkhưu ni. 

G)- Xem Đại Trưởng lão Maha ThôngKham (biên soạn). Lịch sử Đức Phật CồĐàm. Độ Đức Tịnh Phạn vương đắc 
ALaHán quả. 


12 


Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy, thuyết Pháp thoại rồi dạy các Tỳhưu 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ta cho phép các Tỳkhưu ni được tu lên bậc trên 
(upasampadasïla: Cụ túc giới) với các Tỳkhưu. 

Và các vị Tỳkhưu giúp 500 Thích nữ xuất gia Tỳkhưu ni có bà Mahäpajapati GotamI 
là thầy Tế độ (upajjhäya). 

Những Tỳkhưu ni này được gọi là “ekata upasampamna” vì không có đủ số lượng 
Tỳkhưu ni tham dự trong lễ thọ Đại giới. 

Về sau, có các Tỳkhưu ni đã nói với bà Mahapajapati Gotami rằng: 

- Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì Đức Thế 
Tôn đã quy định như thế này: “Các Tỷ khưu ni được tu lên bậc trên với các Tỳkhưu”. 

(Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú, các Tỳkhưu ni này không chịu làm lễ Uposatha 
(Bốtát) và lễ Tự tứ (Pavaranä) với bà Mahapajaoati Gotamn) 0). 

Bà Mahapajapati Gotami đi đến gặp Đại đức Änanda, sau khi đến đã đảnh lễ Đại 
đức Ananda rồi đứng ở một bên, bạch rằng: 

- Thưa Đại đức Ananda, các Tỳkhưu ni này đã nói với tôi như vầy: “Bà chưa được tu 
lên bác trên, chúng tôi đã được tu lên bác trên; bởi vì Đức Thế Tôn đã quy định như thế 
này: “Các T;khưu nỉ được tu lên bậc trên với các Tỳkhưu”. 

Đại đức Änanda đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bà Mahäpajäpati Gotam1 đã nói như vầy: “Thưa Dại đức Ananda, 
các Tkhưu nỉ này đã nói với tôi như väy: Bà chưa được tu lên bác trên, chúng tôi đã 
được tu lên bậc trên; bởi vì Đức Thế Tôn đã quy định như thế này: “Các T;khưu ni được tu 
lên bác trên với các Tỳkhưu ”. 

- Này Ananda, kể từ lúc bà Mahäpajapati Gotami thọ nhận tám Trọng Pháp, chính 
việc ấy là đã được tu lên bậc trên đối với bàt). 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Yassa kãyena vãcäya, manasaä natthi dukkatam. 

Samvutam thi thanehi, tamaham brũmi brahmanam. 

“Với người thân, ngữ, ý; không làm các ác hạnh. 

Ba nghiệp được phòng hộ; Ta gọi Bàlamôn” (HT.TMCd) 6®). 

Về sau, vị Tỳkhưu hỏi các Học nữ (Sikkhämaänä) muốn tu lên bậc trên về những 
chướng ngại của nữ nhân, các Học nữ bối rối, mắc cở, không trả lời được. 

Đức Thế Tôn cho phép các Tỳkhưu ni hỏi những chướng ngại của nữ nhân, rồi cho 
các Học nữ (Sikkhaman3) tu lên bậc trên; sau đó đến hội chúng Tỳkhưu tu lên bậc trên, 
không phải hỏi những chướng ngại nữa). 

Lại nữa, có cô kỹ nữ tên Addhakasï (Át-Thá-Ka-Si)(5, đã xuất gia tu lên bậc trên nơi 
các Tỳkhưu ni, cô có ý định đến kinh thành Savatthi (XáVệ): “Ta sẽ tu lên bác trên với 
Đức Thế Tôn”. 

Những kẻ bất lương nghe tin này, đã bao vây các ngõ đường; nghe tin những kẻ bất 
lương bao vây các ngõ đường, nàng kỹ nữ Addhakäsi cử sứ giả đến gặp Đức Thế Tôn 
(thưa rằng): “Bởi vì con có ước muốn tu lên bác trên, con nên tiến hành như thế nào?”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các 
Tỳkhưu rằng: 


)- DhpA. Câu số 391. 

(2)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Chương Tiểu sự. 

)- Dhp. Câu 391. 

4)- Xem ĐĐ Indacan (d). Luật Tiểu Phẩm II. Chương Tiểu sự, số 574. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). Trưởng lão ni Addhakasi. 


13 


- Này các Tỳkhưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện. (Do 
tình tiết phát sinh, nên người đại diện phải là Tỳkhưu ni) (sđd, số 595).Và như vậy, về 
sau, Học nữ xuất gia Tỳkhưu ni ở lưỡng phái Tăng. 

b- Lời thỉnh cầu của bà Gotamï không được chấp thuán. 

Sau đó, bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp Đại đức Änanda (A-Năn-Đá), đảnh lễ 
Đại đức Änanda rồi đứng một bên, bạch rằng: 

- Thưa Đại đức Ananda, con cầu xin Đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa Đại 
đức, tốt đẹp thay Đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp 
tay, (và) hành động thích hợp là tính theo thâm niên (yathavuddham) đối với các 
Tỳkhưu và các Tỳkhưu ni. 

Đại đức Änanda đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên, Đại đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bà Mahapajapati GotamI đã nói như vầy: “Thưa Đại đức Ananda, 
con cầu xin Đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa Đại đức, tốt đẹp thay Đức Thế Tôn có 
thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chấp tay, (và) hành động thích hợp là tính 
theo thâm niên đối với các T;khưu và các Tỳkhưu nỉ”. 

- Này Änanda, việc Đức Như Lai có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự 
chắp tay, (và) hành động thích hợp đến nữ nhân là điều không có cơ sở và không hợp lý. 
Này Ananda, bởi vì các ngoại đạo có kỷ luật không nghiêm khắc còn không thực hành sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến nữ nhân. Vậy điều 
gì khiến Như Lai lại cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay, (và) hành động 
thích hợp đến nữ nhân? 

Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi dạy các 
Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay, 
(và) hành động thích hợp đến nữ nhân; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkaya (tác ác). 

c- T;khưu nỉ thọ trì giới. 

Sau đó, bà Mahapajapati Gotami đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn rồi đứng ở một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có những điều học của các Tỳkhưu nỉ tương đương với các Tỳkhưu, 
bạch Thế Tôn, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào? 

- Này Gotami, có những điều học của các Tỳkhưu ni tương đương với các Tỳkhưu, 
các Tỳkhưu học tập thế nào các ngươi hãy học tập những điều học ấy như thế. 

- Bạch Thế Tôn, có những điều học của các Tỳkhưu ni không tương đương với các 
Tỳkhưu. Bạch Thế Tôn, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào? 

- Này Gotami, có những điều học của các Tỳkhưu ni không tương đương với các 
Tỳkhưu, các ngươi hãy học tập những điều học ấy như đã được quy định. 

d- Tám pháp đặc trưng là Pháp và Luát của Đức Thế Tôn. 

Có lần, Bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi đứng một bên, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lành thay xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Pháp một cách vắn tắt 
để con sau khi nghe Pháp của Đức Thế Tôn có thể sống một mình, cách ly, không biếng 
nhác, tinh tấn, có sự quyết tâm. 

- Này Gotami, bà nên biết rằng các Pháp nào (có đặc tính như vầy): 

*Các pháp này đưa đến tham ái, không đưa đến ly tham ái. 

*bưa đến ràng buộc, không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc. 

*Đưa đến tích lũy, không đưa đến không tích lũy. 

*bưa đến ham muốn nhiều, không đưa đến ham muốn ít. 

*Đưa đến sự bực bội, không đưa đến hoan hỷ. 

*Đưa đến sự tụ hội, không đưa đến sự đơn độc. 


14 


*Đưa đến sự biếng nhác mà không đưa đến sự tỉnh tấn. 

*Đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng. 

Này Gotamr, bà nên xác định dứt khoát rằng: “Điều này không phải là Pháp, điều này 
không phải là Luật, điều này không phải là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư.” 

Này Gotamr, bà nên biết rằng các Pháp nào (có đặc tính như vầy): 

*Các pháp này đưa đến ly tham ái mà không đưa đến tham ái. 

*Đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc mà không đưa đến sự ràng buộc. 

*Đưa đến sự không tích lữy mà không đưa đến sự tích lũy. 

*bưa đến sự ít ham muốn mà không đưa đến sự ham muốn nhiều,. 

*Đưa đến sự hoan hý mà không đưa đến sự bực bội. 

*Đưa đến sự đơn độc mà không đưa đến sự tụ hội. 

*bưa đến tỉnh tấn, không đưa đến biếng nhác. 

*Đưa đến để nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng. 

Này Gotami, bà nên xác định dứt khoát rằng: “Điều này là Pháp, điều này là Luát, 
điều này là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư”0), 

Bà Mahapajapati Gotami hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn, vai phải hướng về Đức Thế 
Tôn, nhiễu quanh Đức Thế Tôn rồi ra đi). 

Bà Mahapajapati Gotami tìm nơi thanh vắng tỉnh cần hành pháp, chẳng bao lâu 
chứng đạt Thánh quả ALaHán với Tuệ phân tích ngay trong lần an cư mùa mưa đầu 
tiên®( tức vào hạ thứ năm của Đức Thế Tôn). 

Năm trăm Tỳkhưu ni dòng ThíchCa nói trên, về sau theo Đức Thế Tôn đến kinh 
thành Savatthi (XáVệ), trú ngụ nơi Ni viện của vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc) xây dựng, cúng 
dường đến các Tỳkhưu ni. 

Năm trăm Tỳkhưu ni dòng Thích Ca này, nghe bài pháp của Ngài Nandaka), tất cả 
đều chứng đạt Thánh quả từ thấp đến cao, sau đó 500 Tỳkhưu ni này đều chứng đạt 
ATaHán Lục Thông®). 

3- Bà Mahapajapati Gotami. 

a- Tiên hạnh 

Cách Hiền kiếp (Bhaddakappa) này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất. Vào thời 
Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân bà Mahäpajapati Gotami là một nữ nhân 
danh giá, con gái một đại gia tộc trưởng giả, trong thành Hamsavati (Hăng-Sá-Quá-Tì). 

Vào một dịp, nữ nhân danh giá này chứng kiến một Tỳkhưu ni được Đức Thế Tôn 
ban cho địa vị: “Tối thắng về hạnh lâu ngày (rattaññzmnam) trong hàng đệ tử Tỳkhưu ni”. 

Nữ nhân này muốn thành tựu địa vị ấy trong thời Đức Chánh Giác tương lai, nên 
cúng dường trọng hậu đến Đức Thế Tôn Padumuttara (Pá-Đú-Mút-Tá-Rá) cùng 68 ngàn 
vị Tỳkhưu lên tục 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7 sau khi Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu thọ thực xong rồi, nữ gia chủ 
này đi đến quỳ trước Đức Thế Tôn Padumuttara, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, 
phát nguyện rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với phước lành con đã thực hiện trọn bảy ngày qua, xin cho đạt 
được địa vị “tối hắng về hạnh lâu ngày nhất” trong hàng đệ tử Tỳkhưu ni của Đức Chánh 
Giác tương lai”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đưa Phật trí quán xét, rồi Ngài tiên tri rằng: “Sau trăm 
ngàn kiếp trái đất kể từ hiện kiếp này, ước nguyện nữ gia chủ này sẽ trở thành hiện thực 
trong thời Đức Chánh Giác có Hồng danh là Gotama (Gô-Tá-Má)”. 


)- Xem Xem ÐĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Chương Tiểu sự. 
@)- A 1v. 280. Samkhitasuttam (kinh Samkhita). 

)- ThigA. Kệ ngôn Trưởng lão ni Mahäpajäpati GotamI. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 

(5)- ThigA. Kệ ngôn Trưởng lão ni Mahäpajäpati Gotami. 


15 


Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân nữ gia chủ ấy chỉ luân lưu trong hai cảnh 
giới “người và chư thiên”. 

b- Là trưởng nhóm nữ tỳ 500 người. 

Vào kiếp trái đất này, hậu thân nữ nhân ấy tái sinh làm người, thuộc dòng nô lệ. 
Nàng là vợ thôn trưởng của một làng nô lệ có 500 gia đình, sống bên ngoài kinh thành 
Baranasi (BaLaNai), nàng là trưởng của 500 nữ nhân thuộc dòng nô lệ ở trong làng ấy. 

Bấy giờ, sắp đến mùa mưa, có năm trăm vị Phật Độc giác từ khối đá lớn Nandamula 
(Nandamnlapabbata) trong núi Gandhamadana (Hương Sơn) đi xuống vùng Isipatana 
(Í-Sí-Pá-Tá-Ná) nơi Migadävana (rừng dành cho Nai) gần thành Baranasi, tìm chỗ an cư 
ba tháng mùa mưaU!). 

Sau khi đi khất thực trong thành Baränasi trở về, các vị bàn luận cùng nhau rằng: 
“Chúng ta nên vào thành tìm người hổ trợ chúng ta, kiến tạo nơi cư ngụ có mái che để 
chúng ta an cư ba tháng mìa mưa”. 

Theo Luật, vị Tỳkhưu khi nguyện an cư ba tháng mùa mưa, phải trú ngụ nơi có mái 
che, như hang động, chòi lá có mái che ... không được sống ngoài trời. Mái che có thể 
bằng gỗ, bằng gạch hay bằng lá .... 

Ngay cả vị thực hành hạnh ĐầuĐà (Dhutanga) sống ngoài trời, hay sống nơi cội cây; 
trong bốn tháng mùa mưa phải trú nơi có mái che. 

Luật này không có ngoại lệ, cho dù vị ấy tu tập khắc khổ như Ngài Nalaka tu tập 
“con đường của bậc ẩn sĩ (Moneyyapafipada) 2). 

Chí đến Đức Chánh Giác, khi an cư mùa mưa cũng phải trú ngụ nơi có mái che, như 
Đức Chánh Giác Kassapa (CaDiếp), khi chuẩn bị vào mùa an cư, mái liêu thất của Đức 
Thế Tôn bị dột, Đức Thế Tôn CaDiếp dạy các Tỳkhưu đến nhà người thợ gốm 
Ghagqtikara, dỡ mái nhà người thợ gốm mang về lợp mái cho Ngài) 

Nếu nơi dự kiến sẽ an cư mùamưa nơi chỗ ngụ không có mái che, các Ngài phải tìm 
người hộ độ, xây dựng nơi trú ngụ có mái che. Chỗ ngụ có mái che này là nơi cư ngụ suốt 
ba tháng mùa mưa của các Ngài, sau khi đã nguyện “Ta (hay chúng ta) sẽ ngụ nơi đây 
suốt ba tháng mùa mưa”. 

Năm trăm vị Phật Độc giác cần có chỗ ngụ để an cư ba tháng mùa mưa, nên cần 
người hổ trợ “trú xứ có mái che”. 

Vào buổi sáng, sau khi vận mặc y phục tề chỉnh, tay cầm lấy y bát, các Ngài đi vào 
thành Baranasi (BaLaNai) đến đứng trước nhà một gia chủ đại Trưởng giả danh tiếng. Vị 
Trưởng giả nhìn thấy các vị Samôn đang đứng trước cửa, liền ra đến cửa chào hỏi thân 
hữu, rồi hỏi rằng: 

- Thưa các Ngài, các Ngài cần điều gì? 

Vị Độc Giác Phật Trưởng nhóm nói rằng: 

- Này gia chủ, chúng tôi sẽ an cư mùa mưa gần thành Baraänasi (BaLaNai) này, gia 
chủ hãy hỗ trợ chúng tôi một trú xứ có mái che; chúng tôi sẽ an cư trọn ba tháng mùa 
mưa ở nơi ấy. 

- Thưa các Ngài, hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ hội được tổ chức nơi thành 
Baranasi này, nên không có thời gian trống để giúp các Ngài được, Xin các Ngài đi nơi 
khác tìm người giúp đở. 


6)- TheoTập Sớ giải :Kệ ngôn Trưởng lão ni” (Therigatha-Atthakathä) chỉ có năm vị Phật Độc Giác. Theo tập 
Manorathapnrani thì số lượng là 500 vị Phật Độc Giác (xem MP4. 3438-340). Chúng tôi ghi chép theo tập MP, vì có 
tính tuyết phục hơn. Với số lượng 500 vị, làm 500 am thất cho các Ngài có nơi an trú mùa mưa, đối với vị Trưởng 
giả danh tiếng đang bận rộn với lễ hội, thì quả thật khó chu toàn, Riêng đối với làng nô lệ có 500 gia đình, mỗi gia 
đình kiến tạo một am thất cho một vị thì không khó khăn lắm. 

Lại nữa, nếu chỉ có 5 vị Samôn, có lẽ vị Trưởng giả có danh tiếng sẽ không từ chối, vì số lượng am thất rất ít. 

ø)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 


16 


Vào buổi sáng hôm ấy, vợ người thôn trưởng làng nô lệ, đi lấy nước ở bờ sông, 
nàng nhìn thấy năm trăm vị Samôn (Phật Độc Giác) đang đi vào kinh thành, nàng lưu ý 
đến các vi Samôn có phong cách nghiêm trang, nước da trong sáng, các quyền được gìn 
giữ tốt đẹp, phong thái ung dung thanh tịnh. 

Vợ người thôn trưởng sau khi lấy nước ở bờ sông trở về, đến cổng thành, vừa khi 
ấy năm trăm vị Phật Độc Giác cũng vừa ra cổng thành. 

Vợ người thôn trưởng suy nghĩ: “Khi đi lấy nước ta gặp các Ngài, khi lấy nước trở 
về ta cũng gặp các Ngài. Đây là duyên lành hạnh phúc đã phát sinh đến ta, ta hãy đến 
đảnh lễ các Ngài để tạo phước lành cho mình, thoát ra khỏi giai cấp nô lệ thấp kém này”. 

Nàng đi đến đảnh lễ năm vị Phật Độc giác với cách “năm chi chạm đất”, rồi bạch hỏi 
rằng: 

- Bạch các Ngài, các Ngài đi vào thành Baränasi có việc chi vậy? 

- Này nữ gia chủ, chúng tôi tìm người giúp chúng tôi kiến tạo trú xứ có mái che, để 
chúng tôi an cư ba tháng mùa mưa. 

- Các Ngài tìm được chưa? 

- Này nữ gia chủ, chúng tôi có đến vị trưởng giả danh tiếng nhất trong thành 
Baranasi này, nhưng vị ấy bận chuẩn bị cho lễ hội nên từ đã từ chối. 

- Bạch các Ngài, phải chăng chỉ có những thí chủ có đại tài sản, có danh tiếng mới 
thực hiện được phước sự này? 

- Này nữ gia chủ, bất cứ ai cũng có thể thực hiện phước sự này. 

- Như vậy, chúng con xin cúng dường nơi an cư mùa mưa đến các Ngài. Kính thỉnh 
các Ngài nhận lời thọ thực nơi trú xứ của con vào ngày mai. 

- Lành thay, lành thay, này nữ gia chủ. 

Sau khi báo cho các Ngài biết trú xứ của mình, nàng đảnh lễ năm trăm vị Samôn rồi 
trở về nhà. 

Khi về nhà, nàng tập hợp 500 người nữ trong làng đến, hỏi rằng: 

- Các nàng có muốn mình luôn luôn là người nô lệ chăng? Hay các nàng muốn thoát 
ra khỏi dòng nô lệ thấp kém này? 

- Thưa chủ, chúng tôi muốn thoát ra dòng nô lệ thấp kém này. 

- Nếu vậy, này các nàng, ta có thỉnh năm vị Samôn có đạo hạnh tốt đẹp an cư mùa 
mưa nơi trú xứ của chúng ta. Ta có thỉnh các Ngài thọ thực vào ngày mai nơi đây, các 
nàng hãy báo cho chồng mình biết, cùng nhau tạo phước sự này để thoát ra khỏi dòng 
nô lệ thấp kém. 

- Lành thay, thưa chủ. 

Khi những người chồng của các nữ nhân ấy từ rừng trở về, những người vợ thuyết 
phục chồng, cùng tạo thiện nghiệp. Ban đầu một số người chồng không đồng ý, nhưng 
rồi trước ước muốn thoát ra khỏi kiếp sống “nô lệ”, nên tất cả đều hân hoan tạo phước 
thiện. 

Vào sáng hôm ấy, tất cả dân làng nô lệ ra trước cổng làng chờ đợi. Khi năm trăm vị 
Samôn đi đến, năm trăm người nam và 500 người nữ quỳ xuống đảnh lễ các Ngài theo 
cách “năm chi chạm đất”. 

Năm vị Độc Giác Phật đến nhà người thôn trưởng, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, 
500 gia đình trong làng nô lệ cúng dường vật thực đến các Ngài. 

Sau khi các Ngài thọ thực xong rồi, năm trăm gia đình làng nô lệ thỉnh các Ngài an 
cư mùa mưa gần trú xứ của họ, năm trăm vị Độc giác Phật im lặng nhận lời. Cạnh làng 
nô lệ có khu rừng, những người nam đi vào rừng đốn những cây gỗ cùng lá rừng mang 
về, làm năm trăm liêu thất bằng gỗ, lợp mái là lá rừng cho các vị Độc Giác Phật, những 
liêu thất không xa nhau lắm, có những con đường đi từ liêu thất này đến liêu thất khác, 
có con đường đi chung... có hàng rào bằng cây bao quanh khu vực để ngăn ngừa thú dữ 
đi vào bên trong. 


Những người nữ mang đến liêu thất những chum, vại, rồi ra sông mang nước về đổ 
đầy những chum vại, mang những vật dụng cần thiết đến liêu thất để các Ngài trú ngụ. 

Chỉ trong một ngày, năm trăm liêu thất cùng với những vật cần thiết để trú ngụ đã 
hoàn tất. Năm trăm gia đình làng nô lệ thỉnh năm trăm vị Samôn an cư ba tháng mùa 
mưa nơi trú xứ mà họ đã thiết lập. Mỗi gia đình hộ độ vật thực cho một vị Phật Độc Giác, 
nếu hôm nào có gia đình nào không chuẩn bị vật thực kịp thì vợ người thôn trưởng đảm 
nhận. 

Ba tháng an cư mùa mưa trôi qua, vợ người thôn trưởng cùng 500 nữ nhân trong 
làng cùng nhau dệt những tấm vải tốt, tạo thành những tấm y, rồi cúng dường vật thực 
và y đến năm trăm vị Phật Độc Giác. 

Năm vị Phật Độc Giác thọ dụng vật thực cùng những tấm y, sau khi chúc phước đến 
năm trăm gia đình làng nô lệ, các Ngài từ giã, trở về núi Gandhamadana (Hương Sơn). 

Mệnh chung, tất cả những người nam nữ ấy tái sinh về Thiên giới. 

* Nandamnla. 

Nandamnla (Nan-Đá-Mu-Lá) là một “khối đá lớn (pabbata)” nằm trong núi 
Gandhamadana (Gan-Thá-Ma-Đá-N4), “khối đá lớn” này, từ bên ngoài nhìn vào có ba 
hang động (guhä) là: động vàng (Suvannaguhä) ở bên phải, chính giữa là động Ngọc 
(Maniguh3), bên trái là động Bạc (Rajataguha). 

Động Ngọc là nơi trú ngụ của các vị Phật Độc Giác, trước động Ngọc có cây 
Mañjusaka (Manh-Chú-Sá-Ká)(1). Động vàng là nơi trú của Sư tử Vương. 

c- Kiếp là Trưởng nhóm thợ dệt. 

Luân lưu trên Thiên giới với thời gian dài, hậu thân người trưởng làng nô lệ, tái 
sinh về nhân giới, là vị Đại đế nơi thành Baränasï (tiền thân của Ngài Nandaka), vợ 
người trưởng làng nô lệ là Hoàng hậu của vị ấy; còn năm trăm nữ nhân ở làng nô lệ ấy, 
trở thành những cung phi của Đức vua xứ Kãsi. 

Mệnh chung, tất cả đều sinh về Thiên gới. 

Từ thiên giới, hậu thân hai vợ chồng thôn trưởng làng nô lệ tái sinh về nhân giới, 
người chồng là con một tộc trưởng làng dệt ở gần kinh thành Baranasi (BaLaNại); hậu 
thân vợ người thôn trưởng cũng tái sinh vào làng dệt ấy. Khi trưởng thành cả hai kết 
hợp với nhau, trở thành vợ chồng như những kiếp trước. Người chồng là Trưởng làng 
dệt, làng dệt có 500 gia đình. 

Thời ấy, Hoàng hậu của xứ Kãsi là nàng Padumavati (Pá-Đú-Má-Quá-Tï), nàng 
Padumavati có 500 người con trai, Hoàng tử đầu có tên là Mahapaduma (Má-Ha-Pá-Đú- 
Má: Hoa sen lớn nhất), do duyên lành quá khứ viên mãn nên tất cả 500 vị chứng đắc quả 
vị Phật Độc Giác lúc 16 tuổi, cùng nhau theo đường hư không đến “khối đá lớn 
Nandamula” ở núi Gandhamadana (Hương sơn), trú trong động Ngọc (Maniguha) 2). 
Hoàng hậu Padumavati đau khổ ngã xuống bể tim rồi mạng chung. 

Có lần 500 vị Phật Độc Giác theo lời thỉnh cầu của vua xứ Bäränasi đi đến cổng 
Hoàng cung của Đức vua, nhưng không có ai tiếp rước, dâng chỗ ngồi cùng vật thực, các 
Ngài phải quay trở về chỗ ngụ của mình, khi ra đến cổng kinh thành Baränasi, các Ngài 
đi đến làng dệt, vợ người trưởng làng dệt vừa nhìn thấy các vị Phật Độc giác, phát khởi 
tâm tịnh tín, đi đến đảnh lễ năm trăm vị Samôn với cách “năm chi chạm đất”, sau khi biết 
các Ngài chưa có vật thực, nàng cung thỉnh tất cả các Ngài ngự đến tư gia của mình, cúng 
dường vật thực đến 500 vị Phật Độc giác. Các vị Phật Độc Giác im lặng nhận lời. 

Vợ người trưởng thợ dệt đi nhanh về nhà, cho gọi 500 gia đình thợ dệt đến, nói 
rằng: 


()- SnA, ¡. 66; DhAp. ¡. 226; JA. ii. 195. 
2)- Xem chuyện Trưởng lão ni Uppalavannä, ở phần sau. 


18 


- Này các người, hạnh phúc đã đến với chúng ta, hôm nay ta có thỉnh 500 vị Samôn 
có phong cách nghiêm trang thanh tịnh đến đây thọ thực. Vậy mỗi gia đình hãy cúng 
dường vật thực đến một vị Samôn đi. 

- Lành thay, lành thay, thưa chủ. 

Năm trăm vị Phật Độc Giác sau khi thọ thực xong, phúc chúc đến 500 gia tộc làng 
dệt, rồi các Ngài theo đường hư không trở về núi Gandhamadana0). 

d- Kiếp sống cuổi. 

Vợ trưởng làng dệt thực hành thiện pháp suốt quãng đời còn lại, mệnh chung tái 
sinh về Thiên giới. Mệnh chung từ thiên giới, hậu thân vợ trưởng làng dệt tái sinh về 
nhân giới nơi kinh thành Devadaha (Hồ Thiên), là con của vua Añjana (Anh-Chá-Ná) và 
bà Sulakkhana (Sú-Lắc-Khá-Na) thuộc tộc họ Gotama của bộ tộc Koliya (Kô-Lí-Dá) 2). 

Bà là em song sinh của Hoàng hậu Maya, là chị của vua Suppabuddha (Thiện Giác) 
và Vương tử Dandapäni9), vua Suppabuddha (Súp-Pá-Bút-Thá) là cha của bà Yasodhara 
(DaDuĐàLa), vợ của Bồtát Siddhattha (SĩÐatTa). 

Khi hai cô bé song sinh con của vua Añjana chào đời, các nhà tỉnh thông nhân 
tướng học, sau khi quan sát những quý tướng của hai cô bé, đã tiên đoán rằng: “Con trai 
của một trong hai bé gái này sẽ là vị vua Chuyển Luân”. 

Người chị được đặt tên là Mayaã (Ma-Da), người em được đặt tên là Pajapati (Pá- 
Cha-Pá-Tí), tộc họ là Gotami (Gô-Tá-Mi), vì các nhà tỉnh thông nhân tướng hộc tiên 
đoán: Cô công chúa em: 

- Nếu sinh ra người con trai, nàng sẽ là mẹ vua Chuyển Luân. 

- Nếu sinh ra con gái, nàng sẽ là mẹ vợ của vua Chuyển Luân. 

Về sau, cô công chúa em sẽ có một hội chúng tùy tùng rất đông. 

Khi được 16 tuổi, cả hai thành hôn với Thái tử Suddhodana (Tịnh Phạn); khi Thái 
tử Suddhodana đăng quang, là vua của Bộ tộc ThíchCa, nàng Maya và nàng Pajäpati 
Gotami đều được tấn phong là Hoàng hậu. 

Trải qua thời gian dài, cả hai đều không có con, khi bà Hoàng Maya Gotam1 gần 
năm mươi tuổi, Bồtát từ cung trời ĐẩuSuất (Tusita) theo lời thỉnh cầu của chư Thiên, 
Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới, giáng sinh vào lòng của bà Hoàng Mahamaäyä; sau đó 
bà Hoàng Mahapajäapati Gotam1 cũng mang thai. 

Khi bà Hoàng Mahamayaä sinh ra Bồtát nơi vườn Lumbini (LâmTỳNi) vào ngày 
trăng tròn tháng Visakha (15-4 â], theo lịch VN), vào ngày thứ bảy sau khi sinh ra Bồtát, 
bà Hoàng Mahamaya mệnh chung, khi ấy bà Hoàng Pajäpati cũng vừa hạ sinh Thái tử 
Nanda (Năn-Đá) được ba hay bốn ngày. 

Bà Hoàng Pajapati thay chị nuôi dưỡng Thái tử Siddhattha (SĩĐạtTa) bằng chính 
dòng sữa từ thân của bà. Bà giao con mình là Thái tử Nanda cho các nhũ mẫu nuôi 
dưỡng. 

Và bà được gọi là Mahapajapati GotamI. 

Khi Bồtát Siddhattha từ bỏ kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ) ra đi xuất gia, sau 
sáu năm thực hành khổ hạnh khốc liệt, Ngài tự tìm ra “con đường giải thoát” và chứng 
đạt Vô thượng Chánh Giác. 

Vào năm thứ bảy, Đức Thế Tôn trở lại kinh thành Kapilavatthu để tế độ quyến thuộc 
(khi ấy Ngài được 37 tuổi). 

Khi trở lại kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ), vào ngày thứ hai, sau khi thọ thực 
nơi hoàng cung của vua Suddhodana (Sút-Thô-Đá-Ná), Đức Thế Tôn thuyết lên pháp 
thoại thích hợp và kết thúc pháp thoại bằng kệ ngôn. 

Dhammam care sucaritam; na nam duccaritam care. 


4)- 'ThigA. 140; AA.¡. 185 ; Ap. ii. 529-43. 
2)- Ap. ii. 538. Nhưng theo Mhv. ii. 18; cha bà là Añjana và mẹ bà là Yasodhara. 
)-DpV. xviI. 7, 


19 


=7, 


Dhammaecarï sukham seti; asmim loke paramhi cã tì. 

“Hãy khéo sống chánh hạnh; chớ sống theo tà hạnh. 

Người chánh hạnh hướng lạc; cả đời này, đời sau” (HT. TMC d)0). 

Nghe dứt kệ ngôn Đức vua Suddhodana chứng Thánh quả Nhất lai (Sakadägami) và 
bà Di mẫu Gotami chứng Thánh quả Dự Lưu®). 

Để tỏ lòng tri ân Đức Thế Tôn, bà Mahäpajapati Gotam1 chọn hạt giống bông vải tốt, 
tự tay bà gieo trồng, chăm bón phân nước. Khi bông vải chín, tự tay bà hái rồi dệt thành 
hai tấm y quý. 

Vào khoảng hạ thứ ba (hay hạ thứ tư) của Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn du hành 
đến thành Kapilavatthu, trú giữa dòng họ Sakka (ThíchCa), nơi Tự viện Nigrodha. Bà 
Mahapajä Gotami đi đến Tự viện Nigrodha, mang theo hai tấm y quý, sau khi đảnh lễ 
Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên bạch rằng. 

- Bạch Thế Tôn hai tấm y này do con cắt, dệt đặc biệt cho Đức Thế Tôn, bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hạnh nhận lấy cho con. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này bà Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta 
sẽ được cung kỉnh và Tăng chúng cũng vậy. 

Bà thỉnh cầu Đức Thế Tôn thọ nhận hai tấm y quí ba lần, cả ba lần Đức Thế Tôn đều 
dạy như trên. 

Thấy vậy, Ngài Änanda bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thọ nhận hai tấm y của bà Mahäpajäpati Gotami, vì bà 
Mahapajapati GotamI giúp ích nhiều đến Đức Thế Tôn, đã nuôi dưỡng Đức Thế Tôn 
bằng chính sữa của mình, sau khi sinh mẫu Đức Thế Tôn mệnh chung. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng giúp ích nhiền cho bà Mahäpajapati Gotami. Chính 
nhờ Đức Thế Tôn, bà Mahapajapati Gotami nương nhờ Tam Bảo, giữ gìn năm giới, có 
niềm tin bất động với ân đức Tam Bảo. 

Chính nhờ Đức Thế Tôn, bà Mahapajapati Gotami không còn hoài nghỉ “bốn sự thật 
cao quí” là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Đức Thế Tôn xác nhận “đúng như vậy” và Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ananda, nếu do nhờ một người(3 mà một người khác được nương nhờ Phật, 
nương nhờ Pháp, nương nhờ Tăng, thời này Ananda, Ta nói rằng “người này” không có 
một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay, về cúng 
dường bốn món vật dụng. 

- Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ làm sái quấy trong dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu nấu, rượu 
men... 
- Này AÄnanda, nếu do nhờ một người mà một người khác có niềm tin bất động với 
ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng... 

- Này Ananda, nếu do nhờ một người mà mót người khác không còn hoài nghi về 
“bốn Thánh đế”, thời này Ananda, Ta nói rằng “người này” không có một đền ơn nào 
xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay, về cúng dường bốn món vật 
dụng. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy lợi ích cho (hay cúng dường) đến 14 đối tượng theo 
cách phân biệt. 

1- Cúng dường đến Đấng Như Lai 

2- Cúng dường đến Đức Độc Giác. 


)- Dhp. Câu số 169. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
3)- Chỉ cho Bậc Đạo Sư, ở đây chỉ cho Đức Thế Tôn. 

4)- Chỉ cho Thánh đệ tử. 


20 


- Cúng dường đến bậc ALaHán. 

- Cúng dường đến bậc đang hành pháp để chứng đạt ALaHán đạo. 
- Cúng dường đến bậc Bất Lai. 

- Cúng dường đến bậc đang hành pháp để chứng đạt Bất Lai đạo. 

- Cúng dường đến bậc Nhất Lai. 

- Cúng dường đến bậc đang hành pháp để chứng đạt Nhất Lai đạo. 
- Cúng dường đến bậc Dự Lưu. 

10- Cúng dường đến bậc đang hành pháp để chứng đạt Dự Lưu đạo 

11- Cúng dường ngoại học (bahiraka) ly tham0'), 

12- Cho đến phàm phu giữ gìn giới luật. 

13- Cho đến những phàm phu ác giới. 

14- Cho đến hàng súc sinh. 

Trong đó. 

- Cho đến súc sinh, có hy vọng mang lại 100 lần lợi ích (satagun3). 

- Cho đến kẻ ác giới, có hy vọng mang lại 1.000 lần lợi ích. 

- Cho đến người có giới, có hy vọng mang lại 100.000 lần lợi ích. 

- Cúng dường đến ngoại học ly tham, có hy vọng mang lại 100.000x 100.000 lần lợi 
ích. 

- Cúng dường đến vị đang thực hành pháp để chứng Dự Lưu đạo, có hy vọng mang 
lại vô lượng lợi ích, thì còn nói gì đến vị chứng đạt Thánh quả Dự Lưu và trên nữa cho 
đến cúng dường đến Đấng Như Lai. 

Tiếp đến Đức Thế Tôn dạy 7 cách cúng dường Tăng thí là: 

1- Cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu Tăng và các Tỳkhưu ni. 

2- Cúng dường đến các Tỳkhưu Tăng và các Tỳkhưu ni (sau khi Đức Thế Tôn viên 
tịch). 

3- Cúng dường đến các Tỳkhưu Tăng. 

4- Cúng dường đến các Tỳkhưu ni. 

5- Cúng dường đến một số Tỳkhưu Tăng và một số Tỳkhưu ni theo sự chỉ định của 
Tăng. 

6- Cúng dường một số Tỳkhưu Tăng theo sự chỉ định. 

7- Cúng dường đến một số Tỳkhưu ni theo sự chỉ định. 

Trong tương lai, có những hạng Tỳkhưu phá giới, tuy vậy khi người bố thí muốn 
thông qua họ cúng dường đến Tăng Bảo, cũng có vô lượng lợi ích. 

Sau cùng Đức Thế Tôn dạy về bốn sự thanh tịnh do bố thí. 

1- Trong sạch ở người cho, không trong sạch ở người nhận. 

Là người cho là bậc giữ giới, thức hành thiện pháp; còn người nhận là kẻ phá giới, 
thực hành ác pháp. 

2- Trong sạch ở người nhận, nhưng không trong sạch ở người cho. 

Là người nhận là bậc có giới hạnh, thực hành theo thiện pháp; còn người cho là kẻ 
không có giới hạnh. 

3- Cá người cho và người nhận đều trong sạch. 

4- Cả người cho lẫn người nhận đều không trong sạch. 

Một thí sự có lợi ích ích lớn là: Người cho lẫn người nhận đều trong sạch, vật thí 
đúng pháp và người cho có tâm hoan hỷ cúng dường do tin vào lý nghiệp báo?. 

Giải. 

*Goi là “Tăng thí”, là không nêu tên người nhận vật thí. 

Thí dụ. Người thí chủ đến tự viện, bạch với vị Trưởng lão (vị trụ trì) rằng: 


{© CO ¬1lG5›CIH>C2 


ú)- “Ngoại học ly tham”, là chỉ cho những tu sĩ ngoài Phật giáo đã chứng đắc thiền tịnh- Ns. 
)- Miii. 253. Dakkhinavibhangasuttam (kinh Cúng dường phân biệt). 


21 


- Con xin thỉnh chư Tăng (hay chư Ni) nơi Tự viện, nhận vật thực của con vào ngày 
mai. 

Hoặc là: “Con xin thỉnh một vị Tỳkhưu (hay một vị Tỳkhưu ni) đến nhà con nhận 
vật thực vào ngày mai”. 

Vị Trưởng lão cử vị Tỳkhưu (hay Tỳkhưu ni) đi đến nhận vật thực của người thí 
chủ. Gọi là theo “sự chỉ định”, tuy cúng dường đến “một vị Tỳkhưu (hay một vị Tỳkhưu 
ni)”, cũng được gọi là “cúng dường đến chư Tăng”, vì vị Tỳkhưu ấy đại diện cho Tăng 
đến nhận vật thực. 

Có câu chuyện như sau. 

Có một làng quê ở xứ TíchLan, một người Phật tử đi đến một Tự viện bạch với vị 
Trưởng lão rằng: 

- Bạch Ngài, con xin thỉnh một vị Tỳkhưu đến nhà con nhận vật thực vào ngày mai. 

Hôm sau, sau khi xem xét danh sách nhận phiếu thực, vị Trưởng lão cắt một vị 
Tỳkhưu ác giới đến nhận vật thực nơi nhà người thí chủ ấy. 

Khi vị Tỳkhưu ác giới đến nhà gia chủ, gia chủ bước ra cung kỉnh đảnh lễ, rước bát 
thỉnh vị Tỳkhưu phá giới vào bên trong, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn. Vị gia chủ 
dùng nước rửa chân cho vị Tỳkhưu ác giới, xoa bóp chân cho vị ấy, rồi cúng dường vật 
thực đến vị ấy với thái độ rất kỉnh trọng. 

Vào buổi chiều, vị Tỳkhưu ác giới ấy đến nhà người gia chủ ban sáng, muộn cuốc về 
để cuốc đất trồng rau, người gia chủ ban sáng dùng chân hất cái cuốc đang nằm cạnh 
chân đến vị Tỳkhưu ác giới với thái độ khinh bạc, nói rằng: 

- Này Tỳkhưu hãy cầm lấy. 

Những người chung quanh ngạc nhiên hỏi rằng: 

- Này anh, ban sáng chúng tôi thấy anh rất cung kỉnh vị Tỳkhưu này, sao giờ đây 
anh lại khinh bạc như thế? 

- Này các người, đây là vị Tỳkhưu phá giới, tôi biết rõ như vậy. Nhưng ban sang vị 
ấy do chư Tăng cử đến, là đại diện cho Tăng chúng, nên thông qua vị ấy tôi đảnh lễ Tăng 
chúng, phục vụ Tăng chúng và cúng dường đến Tăng chúng. Giờ đây không do Tăng 
chúng cử đến, không còn đại diện cho Tăng chúng, vị ấy hiện là Tỳkhưu phá giới, do đó 
tôi mới khinh bạc. 

*Về “bốn sự bố thí trong sạch”. 

Có hai hạng thí chủ. 

- Có hạng thí chủ chỉ trong sạch với cá nhân, chỉ cúng dường đến vị mình hoan hỷ, 
ngoài ra không cúng dường đến ai khác. Đây là nguyên nhân khiến cho tâm người thí 
chủ ấy chất chứa thêm phiền não ái luyến, không có lợi ích cho việc tu tập, vì tâm còn 
vướng mắc. 

- Có hạng thí chủ tâm hướng về giải thoát, xem sự bố thí là “nhịp cầu” dẫn đến giải 
thoát, nên không còn phân biệt đối tượng thọ thí. 

Ví như có ba trận mưa: 

*Trận mưa có phạm vi nhỏ. Chỉ có một số ít sinh vật nương nhờ. 

Cũng vậy, có một số người thực hành hạnh bố thí, chọn những người mình ái mộ để 
cúng dường, ngoài ra không cúng dường đến ai khác. 

*Trần mưa trung có phạm vị trung bình. Chỉ có một số sinh chúng được nương 
nhờ. 

Cũng vậy, có một người thực hành bố thí hạnh, chỉ cúng dường đến những người 
thân quen, có quen biết; ngoài ra không cúng dường đến ai khác. 

*Trậân mưa có phạm vi lớn. Nhiều sinh chúng được nương nhờ. 

Cũng vậy, có hạng thí chỉ thực hành hạnh bố thí, không phân biệt đối tượng thọ thí, 
chỉ mong đạt được lợi ích lớn là Thánh quả Siêu thế. 


22 


Nghe thời pháp của Đức Thế Tôn, tâm bà Mahapajapati Gotami hoan hỷ hiểu rõ lợi 
ích to lớn khi cúng dường đến Tăng chúng. 

Bà hiểu rõ “vì sao Đức Thế Tôn không thọ nhận hai tấm y quí của bà”, vì đó là “cá 
nhân thí” không có lợi ích lớn so với Tăng thí. 

Bà Mahapajapati Gotami mang hai tấm y quí đến dâng Ngài Sãriputta (XáLợiPhất) 
nhưng Ngài XáLợiPhất cũng không nhận, rồi đến Ngài Moggallana (MụcKiềnLiên), Ngài 
MụcKiầnLiên cũng không nhận. 

Lần lượt bà dâng đến các vị Tỳkhưu, nhưng không một ai nhận lãnh, cuối cùng vị 
Tỳkhưu mới xuất gia trong ngày tên là Ajita (Á-Chí-Tá) thọ nhận hai tấm y quí của bà 
GotamI. 

Bà Mahaäpajapati Gotami tủi thân, giòng nước mắt trào ra đầm đìa trên má, bà nghĩ 
rằng: “Ta thật vô phước, ta đã gắng công gieo hạt, chăm bón phân nước, tự tay hái bông 
vải, chọn bông vải tốt, tự tay dệt thành hai tấm y quí cúng dường đến Đức Thế Tôn. 
Nhưng Đức Thế Tôn cùng với 80 vị Thánh đệ tử đều không nhận lãnh, chỉ có vị Tỳkhưu 
mới xuất gia trong ngày nhận lãnh y quí của ta. Ta thật là người vô phúc”. 

Hiểu được tâm trạng của bà Mahapajapati Gotami, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai 
hãy làm cho tâm bà GotamI hân hoan với sự cúng dường của mình”. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda mang chiếc bát của Đức Thế Tôn đến, Đức Thế Tôn 
cầm chiếc bát trong tay, Ngài quyết định rằng: “Không vị Thánh đệ tử nào có thể tìm 
thấy chiếc bát của Đấng Như Lai, ngoại trừ Tỳkhưu Ajita”. Rồi Đức Thế Tôn tung chiếc 
bát lên hư không, chiếc bát biến mất. 

Ngài Sariputta đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con xin đi tìm chiếc bát về cho Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nhưng Ngài Sãriputta không tìm thấy chiếc bát; lần 
lượt các vị Thánh đệ tử có năng lực thần thông như Ngài Moggallana (MụcKiầnHiên), 
Ngài Uruvelä Kassapa (Ú-Rú-Quê-La CaDiếp), Ngài Maha Kassapa (Ma-Ha CaDiếp), Ngài 
Anuruddha (ANaLuật)... tìm chiếc bát, nhưng đều không thấy. 

Khi tất cả những vị Thánh đệ tử cùng các Tỳkhưu có năng lực thần thông không ai 
tìm thấy chiếc Bát của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ajita, ngươi hãy đi tìm chiếc bát cho Như Lai. 

Tỳkhưu trẻ Ajita suy nghĩ: “Thật kỳ diệu thay, các vị Đại đức có năng lực thần 
thông, không tìm thấy chiếc Bát của Đức Thế Tôn. Còn ta mới thọ đại giới trong ngày, 
thế mà Đức Thế Tôn dạy ta “đi tìm chiếc Bát cho Như Lai”. Chắc chắn phải có duyên sự 
chi đây, và Ta phải làm thế nào để tìm được chiếc bát của Đức Thế Tôn?”. 

Bấy giờ tâm của Tỳkhưu Ajita rất hoan hỷ, phát sinh phỉ lạc, suy nghĩ tiếp rằng: “Ta 
còn là phàm nhân, không có năng lực thần thông. Vậy ta nên nương vào nguyện lực của 
chính mình vậy”. 

Suy nghĩ xong rồi, Tỳkhưu Ajita đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ tìm chiếc bát của Đức Thế Tôn, mang chiếc bát ấy về cho 
Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Tỳkhưu Ajita bước ra ngoài Giảng đường, ngó lên hư không phát nguyện chân ngôn 
rằng: 

- “Nếu ta xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn do vì 
“nuôi mạng sống, hay do nhân bốn món vật dụng, hoặc mong cầu hưởng thụ dục lạc”, 
chiếc Bát của Đức Thế Tôn đừng xuất hiên nơi tay của ta. 

Nếu ta xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn với tâm 
nguyện chứng đạt pháp giải thoát, tế độ chúng sinh cùng thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi 
như ta, chiếc Bát của Đức Thế Tôn hãy xuất hiện nơi tay của ta”. 


23 


Dứt lời phát nguyện, kỳ diệu thay chiếc bát của Đức Thế Tôn xuất hiện trên tay vị 
Tỳkhưu trẻ Ajita. 

Hiện tượng kỳ diệu này khiến hàng tứ chúng luôn cả bà Mahapajapati Gotami kinh 
ngạc, và bà phát sinh sự hoan hý với Tỳkhưu trẻ Ajita. 

Đây là điềm báo “Ngài Ajita sẽ chứng đạt Vô thượng Chánh Giác trong tương lai. Và 
cũng là hiện tượng báo cho các vị Thánh đệ tử hiểu rằng: “Ta (chiếc bát) không phải là 
đồ dùng của hàng đệ tử. Ta là đồ dùng của Đấng Đại Giác”. 

Bà Mahapajapati Gotami chợt hiểu ra rằng: “Tăng chúng uy lực thật vô biên, chỉ là 
vị Tỳkhưu xuất gia trong ngày mà có được năng lực như vầy, thì còn nói gì đến Tăng 
chúng và uy lực của Đức Thế Tôn”. 

Tâm bà Gotami phát sinh phỉ lạc rất mạnh, bà đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi cùng 
đoàn nữ hầu trở về nội cung0). 

*Thọ ký Đức Chánh Giác Metteya (DiLặc) vị lai. 

Tỳkhưu Ajita suy nghĩ: “Hai tấm y này là y quí, nhưng ta không xứng đáng đấp lên 
mình những tấm y quí này. Vậy ta hãy cúng dường hai chiếc y quí này đến Đức Thế 
Tôn”. 

Tỳkhưu Ajita lấy một chiếc y làm trần che mát cho Đức Thế Tôn khi Ngài ngồi trên 
bảo tọa, một chiếc chia làm bốn phần treo bốn góc trần thật xinh đẹp. Tỳkhưu Ajita hân 
hoan với phước sự của mình, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi phát nguyện rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do phước lành cúng dường hai tấm y quí đến Đức Thế Tôn, xin cho 
con chứng đạt Vô thượng Chánh Giác trong tương lai. 

Đức Thế Tôn mỉm cười, đưa mắt nhìn vị Tỳkhưu trẻ Ajita, nơi chót răng nhọn của 
Đức Thế Tôn phóng ra hai tia hào quang rất xinh đẹp. Thấy vậy Ngài Ananda bạch hỏi 
rằng; 

- Bạch Thế Tôn, do nhân chi, do duyên chỉ Đức Thế Tôn mĩm cười. 

- Này Ananda, ước nguyện của Tỳkhưu này sẽ trở thành hiện thực ngay trong hiền 
kiếp (bhaddakappa) này. Tỳkhưu ấy sẽ trở thành Đức Chánh Giác có Hồng danh là 
Metteyya (DiLặc). 

Theo tập Anägatavamsa (Vị lai sử). Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, do ác- bất thiện 
pháp sinh khởi và tăng trưởng, tuổi thọ chúng sinh cứ 100 năm giảm xuống một tuổi, 
đến năm ngàn năm thì Giáo pháp của Đức Thế Tôn chấm dứt. 

Khi ấy, ác - bất thiện pháp càng lúc càng sinh khởi và tăng trưởng mạnh, dần dần 
đến khi tuổi thọ nhân loại còn 10 tuổi. Bấy giờ một đại họa xuất hiện cho nhân loại, một 
cuộc đại tàn sát khởi lên, con người khi ấy trở nên điên loạn không còn phân biệt ai là 
thân tộc, mẹ, cha... gặp nhau, họ dùng vũ khí tàn sát lẫn nhau không còn phân biệt là họ 
hàng hay không phải là thân quyến. 

Cuộc đại tàn sát này khởi lên 7 ngày, một số người có phước còn tỉnh táo, kinh 
hoàng chạy sâu vào rừng để lánh nạn; sau 7 ngày những người này trở về chỗ sinh sống 
khi trước, họ gặp lại những người còn sống họ vô cùng hoan hỷ. 

Khi đàm luận với nhau, những người này hỏi nhau rằng : “Vì sao có đại nạn khủng 
khiếp như thế?”, họ thấy rằng “do sát sinh nhiều” nên chúng sinh trở thành cuồng tâm 
loạn trí. Những người này nguyện “không sát sinh” nữa; thế là con cháu của họ tăng tuổi 
thọ là 20 tuổi, rồi nhân loại giữ thêm một giới là “không lấy của không cho”, đời kế tiếp 
có tuổi thọ là 40 tuổi. 

Dần dần những thế hệ sau thực hành giữ giới, khi giữ thêm một giới thì tuổi thọ 
tăng lên gấp đôi và khi nhân loại thực hành một thiện pháp thì tuổi thọ lại tăng trưởng 
gấp đôi, cho đến khi nhân loại có tuổi thọ là vô lượng tuổi. 


đ)- MA.¡¡. 1001. 
24 


Bấy giờ do khinh thường (pamaäda) nên ác pháp lại nảy sinh, tuổi thọ nhân loại dần 
dần giảm xuống cho đến khi nhân loại có tuổi thọ là 80 ngàn tuổi. 

Bấy giờ kinh thành Baranasi (BaLaNaại) thay đổi tên gọi, thành có tên là Ketumati 
(Kê-Tú-Má-Tì), kinh thành có chiều dài là 12 dotuần, chiều ngang là 7 dotuần. 

Kinh thành Ketumat rộng lớn và xinh đẹp như thành phố nơi Thiên giới, là một 
kinh thành phồn vinh và trù phú nhất trong 84.000 kinh thành lúc bấy giờ0'. 

Một Thiên tử) trên cối ĐaoLợi (Tävatimsa) mệnh chung tái sinh về nhân giới, là 
Thái tử của Đức vua cai trị kinh thành Ketumati. Khi trưởng thành, Thái tử thay vua cha 
trị vì kinh thành Ketumati, là vua Chuyển Luân Sankha (Săng-Khá), cung điện bằng 7 
loại ngọc báu của vua Mahaä Padana (Má-Ha Pá-Ða-Ná, tiền thân của Trưởng lão 
Bhaddaji) (3 xuất hiện cho vua Chuyển Luân Sankha. 

(Tiền thân vua Chuyển luân Sankha là người thợ mộc cùng người con kiến tạo thảo 
lư cúng dường đến Đức Phật Độc Giác; người con tái sinh về nhân giới trước là vua 
Maha Padäna. 

Một tòa cung điện bằng 7 loại ngọc báu xuấ hiện cho vua Maha Panada. Vì thảo lư là 
do hai cha con người thợ mộc cùng làm, nên cả hai cùng hưởng phước lành ấy, nên tòa 
cung điện bằng 7 loại ngọc báu vẫn tồn tại; chìm sâu vào sông Hằng sau khi vua Mahä 
Padäna mệnh chung. Khi hậu thân người thợ mộc là vua Chuyển Luân Sankha, tòa cũng 
điện của vua Maha Padäna khi xưa xuất hiện cho vua Chuyển luân Sankha). 

Tòa cung điện bằng ngọc bảy báu này ở giữa trung tâm kinh thành Ketumat1. 

Về sau, khi nghe được Pháp thoại của Đức Phật Metteyya (DiLặc), vua Chuyển luân 
Sankha hoan hỷ cúng dường tòa cung điện bằng 7 loại ngọc báu này đến Tăng chúng có 
Đức Phật Metteyya là vị thượng thủ, 

Vua Chuyển Luân Sankha xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Metteyya và 
chứng đắc Thánh quả ALaHán1®). 

*ĐÐức Phật Metteyya (DiLặc). 

Theo lời thỉnh cầu của chư Thiên, Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới, Thiên vương 
Santusita (Săn-Tú-Sí-Tá) chúa cõi Tusita (ĐầuSuất) tái sinh về nhân giới, Ngài giáng sinh 
vào thai bào của bà Brahmavati (Brăm-Má-Quá-Tï) vợ của vị Đại thần Tế lễ sư của vua 
Chuyển Luân Sankha là Subrahma (Sú-Brăm-Ma). Ngài có tên gọi là Ajita (Á-Chí-Tá), tộc 
họ Metteyya (DiLặc) thuộc dòng Bàlamôn ưu thắng. 

Bồtát Metteyya thọ hưởng an lạc như Bồtát Siddhattha (Sĩ-Đạt-Ta) đến 8 ngàn năm 
trong bốn cung điện là: Cung Sirivaddha (Sí-Rí-Quát-Thá), cungVaddhamana (Quát-Thá- 
Ma-Ná), cung Siddhattha (Sít- Thát-Thá) và cungCandaka (Chan-Đá-Ká). 

Vợ Bồtát Ajita (Á-Chí-Tá) là nàng Candamukhi (Chăn-Đá-Mú-Khi), Ngài có người 
con trai là Brahmavaddhana (Brăm-Má-Quát-Thá-Ná). 

Như Bồtát Siddhattha (SÐạtTa), Bồtát Ajita thấy bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và 
vị Samôn, Bồtát Ajita lìa bỏ cung điện ra đi xuất gia. 

Bồtát Ajita thực hành khổ hạnh 7 ngày và chứng đắc Vô thượng Chánh giác nơi cội 
cây Nãga (Na-G4). 

Đức Thế Tôn Metteyya chuyển Pháp luân nơi Nãgavana (Long Viên). 

Hai Thượng thủ Thinh văn của Ngài là: Ngài Asoka (ADục) và Ngài Brahmadeva 
(Phạm Chí Thiên). 


)- D.iii. 75. Cakkavattisuttam (kinh Chuyển Luân vương), kinh số 26; ]A. iv. 594; Anägat.vv. 8, 30; theo Anägat. v. 8, 
kinh thành Ketuvati giống như kinh thành Kusävati của vua Maha Sudassana. 

Ø)- Theo quyển Lịch sử Đức Phật Tổ CồĐàm do Đại Trưởng Lão Maha Thông Kham biên soạn, thì vị Thiên tử này 
có tên là Jetthanala, nhưng chúng tôi không tìm thấy tên này trong quyển Anaagatavamsa (Vị lai sử). (Xem ĐTL 
Maha Thông Kham (biên soạn). Lịch sử Đức Phật Tổ CồĐàm. Thọ ký Đức Phật Tổ vị lai Đức DiLặc). 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 14). 

4)- DA. ii. 856. 


25 


Hai nữ Thinh văn thượng thủ của Ngài là: Trưởng lão ni Paduma ( Liên Hoa) và 
Trưởng lão ni Sumanä (Diệu Ý). 

Thị giả của Đức Thế Tôn Metteyya (DiLặc) là Ngài Siha (Sí-Há). 

Hai nam cư sĩ hộ pháp của Đức Thế Tôn Metteyya là Ngài Sumana (Hảo Ý) và Ngài 
Sangha (Săng-Khá). 

Hai nữ cư sĩ hộ pháp của Đức Thế Tôn Metteyya là: Bà Yasavati (Dá-Sá-Quá-Tï) và 
bà Sankha ( Săng-Kha). 

Sau khi Đức Thế Tôn Metteyya viên tịch, Giáo pháp của Ngài tồn tại 80 ngàn năm0'). 

Hiện nay Đức Phật vị lai Metteyya đang sống nơi cung trời Tusita (ĐẩuSuất) với 
danh hiệu là Thiên vương Natha (Na-Thá) theo truyền thống. 

*Được ban địa vị tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng nơi Đại tự KỳViên (Jetavanavihara), 
Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama savikanam bhikkhuninam rattahñũnam yadidam 
mahäpajapatigotamI. 

“Này các T;khưu, trong các vị nữ đệ tử Tkhưu ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là 
Mahapajapati Gotamï”0). 

Để nói lên sự tri ân Đức Thế Tôn, trước Đức Thế Tôn và hàng tứ chúng, bà 
Mahäpajapati Gotami nói lên sáu kệ ngôn, tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

157- Buddha vira namo tyatthu, sabbasattanamuttama; 

Yo mam dukkhã pamocesi, añïñañca bahukam janam. 

“Bác Giác ngó anh hùng; con xin đảnh lễ Ngài. 

Ngài là bác Tối thượng; giữa mọợi loài chúng sinh. 

Ngài giải khổ cho con; cùng rất nhiều người khác”. 

158- Sabbadukkham pariññatam, hetutanha visositã; 

Bhãvito atthangiko maggo, nirodho phusito mayä. 

“Liễu tri mọi đau khổ, gót sạch nhân khát ái. 

Con đường Thánh tám ngành; đoạn diệt ta chứng ngó”. 

159- Mata putto pitã bhãtã, ayyaka ca pure ahum; 

Yathabhuccamajananti, samsarimham anibbisam. 

“Trước Ta sống là mẹ; là con, là cha, anh. 

Là ông nội, ông ngoại; đời sống trước là vậy. 

Không rõ biết như thát; luân hỏi, tìm không gặp”. 

160- Dittho hi me so bhagavä, antimoyam samussayo; 

Vikkhmno jatisamsäro, natthi dãni punabbhavo. 

“Nay Ta thấy Thế Tôn; thân này thân tối hậu. 

Sinh tử được đoạn tận; nay không còn tái sinh”. 

161- Araddhaviriye pahitatte, niccam da|haparakkame; 

Samaggqe sävake passe, esä buddhãna vandanä. 

“Siêng, tỉnh cần, nổ lực; thường kiên trì tỉnh tấn. 

Hãy tháng, đệ tử Phát; hòa hợp đánh lễ Ngài”. 

162- Bahũnam vata atthäya, mãyä janayi gotamam; 

Byädhimaranatunnaänam, dukkhakkhandham byapanudï ti. 

“Vì hạnh phúc nhiều người; MaDa sinh CồĐàm. 

Giai tỏa nhóm khổ đau; cho người bị bệnh chết”(HT.TMCd) 6). 

*Bà Gotamï với những Học giới. 

Theo sự nghiên cứu của Đại Đức Indacanda (Nguyệt Thiên). 


đ)- J.P.T.S. 1886, pp. 42, 46 .. 
2)- A¡. 25. Phẩm “người tối thắng”. 
3)- Thig. Mahäpajapati Gotamitherigatha (kệ ngôn Trưởng lão ni Mahäpajapati Gotam]), số 157 - 162. 


26 


- Đức Phật quy định các điều học cho các Tỳkhưu ni thông qua các Tỳkhưu. 

Mỗi khi có sự việc sinh khởi trong Ni đoàn, các Tỳkhưu ni đã kể lại sự việc cho các 
Tỳkhưu rồi các Tỳkhưu mới trình lên Đức Phật. 

Khi Đức Phật quy định điều học, Ngài cũng quy định gián tiếp qua các Tỳkhưu: “... 
Và này các Tkhưu, các Tỳkhưu nỉ hãy phổ biến điều học này...” 

- Trong các câu chuyện ở Tạng Luật, dường như chỉ có bà Mahapajapati Gotami là 
chủ động thưa chuyện cùng Đức Phật, còn các Tỳkhưu ni chỉ lắng nghe và trả lời mỗi khi 
Đức Phật hỏi đến. 

- Các Tỳkhưu ni khi đến với đức Phật đều đứng cho dù nghe Pháp. 

Điều này được ghi nhận ở các đoạn văn “... rồi đứng ở mót bên. Khi đã đứng ở một 
bên...”. 

Và khi từ giã Đức Phật, chỉ có mô tả việc các Tỳkhưu ni đảnh lễ đức Phật, hướng vai 
phải nhiễu quanh và ra đi, không có đoạn “... từ chỗ ngồi đứng dáy...”. 

Riêng đối với các Tỳkhưu, vị Tỳkhưu ni cần phải xin phép khi ngồi xuống ở phía 
trước (pacittiya điều 94)6), 

- Bà Mahapajapaii Gotami đã nghe rằng: “Nghe nói các Tykhưu ở Kosambi 
(KiêuThưởngDi) ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói 
chuyện nhám nhí, và tranh tụng trong hội chúng đang đi đến thành Savatthi (XáVệ)”. 

Khi ấy, bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahapajäapati Gotami đã nói 
với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, nghe nói các Tỳkhưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng đang đi 
đến thành Savatthi. Bạch ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào? 

- Này Gotami, như thế thì bà hãy nghe Pháp ở cả hai bên; sau khi nghe Pháp ở cả 
hai bên, các Tỳkhưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì bà hãy thuận theo quan điểm, 
niềm tin, khuynh hướng, và lập luận của các vị ấy. Và bất cứ điều gì hội chúng Tỳkhưu ni 
cần mong mỏi từ hội chúng Tỳkhưu thì nên mong mỏi tất cả các điều ấy từ các vị nói 
đúng Pháp®). 

- Có thời Đức Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya (ThíchCŒa), trong thành 
Kapilavatthu (CaTỳLaVệ), tự viện Nigrodha. 

Vào lúc bấy giờ, bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở phía dưới gió (nói rằng): 

- Bạch Thế Tôn, người nữ có mùi thối. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn (đã nói rằng): “Các T;khưu ni hãy áp dụng việc làm sạch sẽ bằng 
nước” rồi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà 
Mahapajapati Gotami bằng bài Pháp thoại. 

Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi bằng bài Pháp thoại, bà Mahapajapati Gotami đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 

Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các 
Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ta cho phép việc làm sạch sẽ bằng nước đến các Tỳkhưu ni6). 

- Cố thời Đức Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya (Thích ca), trong thành 
Kapilavatthu (CaTỳLaVệ), Tự viện Nigrodha. 


0)- Trích. ĐĐ Indacanda (d). Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunivibhanga). Lời nói đầu. 

@)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại Phẩm II. Chương X. Kosambhi, số 254. 

G)- ĐĐ Indacanda (d). Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunivibhanga). Chương IV. Ưngđốitrị (Pacittiya), Phần tỏi. 
Điều học thứ năm. 


27 


Vào lúc bấy giờ, các Tỳkhưu nhóm Lục Sư bảo các Tỳkhưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo 
chải các lông cừu. Trong khi giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các lông cừu, các 
Tykhưu ni xao lãng việc đọc tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) tăng thượng giới, tăng 
thượng tâm, tăng thượng tuệU), 

Khi ấy, bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với bà Mahapajapati Gotam1 đang 
đứng một bên điều này: 

- Này Gotami, chắc hẳn các Tỳkhưu ni sống không có dễ duôi, tỉnh cần, và bản thân có 
nỗ lực? 

- Bạch Ngài, sự không dễ duôi của các Tỳkhưu ni từ đâu có được khi các Ngài Đại đức 
nhóm Lục Sư bảo các Tỳkhưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu? Trong khi 
giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các lông cừu, các Tỳkhưu ni xao lãng việc đọc 
tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
bà Mahäpajapati Gotam1 bằng bài Pháp thoại. 

Sau khi được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, bà Mahapajapati Gotami đã đánh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi ra đi. 

Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳkhưu lại 
và đã hỏi các Tỳkhưu nhóm Lục Sư rằng: 

- Này các Tỳkhưu, nghe nói các ngươi bảo các Tỳkhưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo chải 
các lông cừu, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

- Này các Tỳkhưu, là các nữ thân quyến của các ngươi hay không phải là các nữ thân 
quyến? 

- Bạch Thế Tôn, không phải là các nữ thân quyến. 

- Này những kẻ rồ dại, những người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng những 
người nữ không phải là thân quyến. Này những kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao các 
ngươi lại bảo các Tỳkhưu ni không phải là thân quyến giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các 
lông cừu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. ..(như 
trên)... Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “V¡ Tỳkhưu 
nào bảo Tỳkhưu ni không phải là thân quyến giặt, hoặc bảo nhuộm, hoặc bảo chải các 
lông cừu thì (vật ấy) nên được xả bó và (vị ấy) phạm tội pacittiya (ưng đối trị) ”0). 

- Bà Mahapajapati Gotami được Đức Thế Tôn xem trọng. 

Có lần bà Mahapajapati Gotami bị bệnh, các vị Tỳkhưu trưởng lão đi đến thăm 
viếng bà Mahapajapati Gotamn, hỏi thăm bà rằng: 

- Này bà Gotami, sức khỏe bà có khá không? Mọi việc được thuận lợi không? 

- Thưa các Ngài, sức khỏe của tôi không khá, mọi việc không được thuận lợi. Thưa 
các Ngài, xin hãy giảng pháp. 

- Này bà Gotami, Đức Thế Tôn đã chế định học giới: “Vị Tỳkhưu sau khi đến Ni viện, 
không được phép Giáo giới Tỳkhưu ni”G). Các vị Trưởng lão ngần ngại, không giảng 
pháp đến bà Gotami. 


)- Adhisila: tăng thượng giới là giới bốn Patimokkha. Adhicitta: tăng thượng tâm là sự tu tập các loại định hợp thế. 
Adhipañña: tăng thượng tuệ là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế (theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa). 

2)- ĐĐ Indacanda (d). Phân Tích Giới TỳKhưu II (Bhikkhuvibhanga). Phần Ưngxả đối trị (nissaggiya). Phẩm Tơ 
tầm, điều học thứ bảy. 

G)- Điều học này do nhóm Tỳkhưu Lục sư là duyên sự. 


28 


Vào buổi sáng Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến thăm bà Mahapajapati 
GotamI, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được soạn sẵn, Đức Thế Tôn đã nói với 
bà Mahäpajapati Gotami điều này: 

- Này bà Gotami, sức khoẻ bà có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

- Bạch Ngài, trước đây các Tỳkhưu trưởng lão đi đến gặp con thường giảng Pháp cho 
con, vì thế con được an lạc. Giờ đây, các vị (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã ngăn cấm,” 
trong lúc ngần ngại không thuyết giảng, vì thế con không được an lạc. 

Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà 
Mahapajapati Gotami bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, 
Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các Tỳkhưu 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Ta cho phép sau khi đi đến Ni viện được giáo giới Tỳkhưu ni bị 
bệnh. Và này các Tỳkhưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “V/ Tỳkhưu nào 
sau khi đi đến Ni viện rồi giáo giới cho các Tỳkhưu nỉ thì phạm tội pacittiya (ưng đổi trị), 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là vị Tkhưu ni bị bệnh. Đây là 
duyên cớ trong trường hợp ấy”0). 

e- Bà Mahapajapati Gotamr viên tịch. 

Khi bà Gotami được 120 tuổi, đang trú ngụ nơi Ni viện trong thành Vesali (theo 
Luật, các Tự viện của Tỳkhưu ni phải ở trong thành hay trong làng), bấy giờ Đức Thế 
Tôn đang trú ngụ nơi “Giảng đường nóc nhọn” (Kũtägarasälãa) trong Đại Lâm gần kinh 
thành Vesäli (VệXá). 

Một hôm, vào buổi sáng, Trưởng lão ni Mahapajapati Gotami, sau khi đấp y tề 
chỉnh, Trưởng lão ni đi khất thực trong thành Vesali, sau khi thọ thực xong, Trưởng lão 
ni trở về Ni viện, an trú tâm vào ALaHán quả định (Arahatta phala samadhi), khi xuất 
khỏi thiền định, bà nhớ lại những hạnh lành đã tạo trong quá khứ, tâm bà rất hân hoan. 

Rồi Trưởng lão ni Mahapajapati Gotami đưa trí quán xét tuổi thọ, thấy rằng “tuổi 
thọ đã mãn”, bà suy nghĩ: 

- Ta viên tịch mà không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối, không đảnh lễ giả biệt 
hai vị Thượng thủ thỉnh văn cùng những bậc đồng phạm hạnh, không có lời từ biệt đến 
các cận sự nam nữ, vì đó là suối nguồn trong sạch, giúp cho nguyện vọng giải thoát khỏi 
vòng sinh tử triền miên của ta được thành tựu như ý, là điều không thích hợp. 

Ta hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng các vị Thánh Tăng, nói lên lời giả biệt, rồi hãy 
viên tịch”. 

Vào thời điểm ấy, tư tưởng viên tịch cùng khởi lên cho 500 vị Thánh nữ ALaHán 
dòng ThíchCa (năm trăm công nương dòng ThíchCa cùng với bà Mahapaja Gotaml lìa bỏ 
kinh thành Kapilavatthu, đến Đại Lâm (Mahavana) xin Đức Thế Tôn được xuất gia trong 
Giáo pháp này). 

Khi ấy trái đất không chịu đựng nổi, rung chuyển mạnh, ví như năm trăm dòng 
sông lớn đột nhiên biến mất, khiến trái đất hụt hẩng, rung chuyển mạnh. 

Khi trái đất rung chuyển mạnh, tạo ra một áp lực xông thẳng lên không trung, trên 
không trung những tiếng sấm nổ vang, tựa như đất trời đang sụp đổ. 

Các Thiên nhân cư ngụ ở ni viện, ở những khu lân cận quanh Đại Lâm kinh hoàng 
đưa tâm quán xét “việc gì xảy ra vậy?”. 

Khi biết được năm trăm Thánh nữ ALaHán dòng ThíchCa đang muốn viên tịch, các 
Thiên nhân sầu khổ, than khóc với những giọt nước mắt rơi xuống. Như Kinh văn ghi 
nhận. 

232. Bhũmicalo tadã äsi naditã devadundubhi, 

passayadhivatthayo devatä sokapTlita. 


)- ĐĐ Indacanda (d). Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Ưng đối rị (pãcittiya). Phần Giáo giới, điều học thứ ba. 
29 


Vipalanta sakarunam tathassũni pavattayum. 

“Khi ấy, đã có sự lay động của trái đất, tiếng trống của cõi trời đã vang lên, các thiên 
nhân cư ngụ ở Ni viện đã bị dày vò bởi sầu muồn. 

Tại nơi ấy, trong khi than vẫn với niềm bi mẩn họ đã tuôn rơi những giọt nước 
mắt”). 

Năm trăm Thánh nữ ALaHán dòng ThíchCa đi đến liêu thất của bà Mahapajäpati 
Gotami, sau khi đảnh lễ Trưởng lão ni Gotami, bạch hỏi rằng: 

- Thưa Trưởng lão ni Mahapajapati Goami, vì sao trái đất rung chuyển, tiếng trống 
trời vang lên? Có tai họa gì xảy đến cho Trưởng lão ni chăng? 

- Này các Tôn ni, không có tai họa gì xảy đến cho ta cả. 

Rồi Trưởng lão ni Mahäpajapati Gotami thuật lại ý nghĩ của mình khi đang trú nơi 
thanh vắng, nghe vậy các vị Thánh nữ ALaHán thưa rằng: 

- Thưa Trưởng lão ni, nếu Nípbàn tối thắng được Ngài hân hoan, tất cả chúng tôi 
cũng sẽ Nípbàn với sự chấp thuận của Đức Thế Tôn. 

Chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi tu viện, rời khỏi sự hiện hữu, chúng tôi cùng đến 
Nípbàn tối thượng. 

- Này các Tôn ni, khi các người muốn đến nơi vĩnh hằng không còn sinh tử, thì ta 
còn biết nói gì hơn nữa. 

Thế rồi, bà Gotami cùng 500 Tỳkhưu ni dòng ThíchCa ha bỏ Ni viện, khi ra trước 
cổng Ni viện, bà Gotami nói lên kệ ngôn. 

239. Upassaye yädhivattha devata ta khamantu me, 

Bhikkhuninilayassedam pacchimam dassanam mama. 

“Xin chư thiên đang ngự tại trú xứ này, hãy thông cảm cho ta. 

Đây là sự nhìn thấy Ni viện lần cuối cùng của ta”. 

240. Na jarä maccu vã yattha appiyehi samägamo, 

Piyehi vippayogo tthi tam vajissam asañkhatam. 

“Nơi không có già hoặc chết, hay gần gãi với những gì không yêu thích. 

Hoặc xa lìa những gì yêu thích, ta đến nơi không bị tạo tác ấy” (sảd). 

Nghe được lời nói ấy, những vị Tỳkhưu ni chưa diệt trừ được tham ái, sầu thảm 
khóc vang lên rằng: 

- Than ôi, chúng ta có phước báu kém cỏi. Trú xứ này vắng bóng các Trưởng lão ni 
đức hạnh này, sẽ trở nên trống rỗng. Các Trưởng lão ni của Đấng Thiện Thệ sẽ không 
còn nhìn thấy nữa, như các vì sao không được nhìn thấy vào ban ngày. 

Trưởng lão ni Mahapajapati GotamI cùng năm trăm Thánh nữ ALaHán viên tịch, ví 
như sông Hằng cùng 500 dòng sông lớn cùng lúc đổ về đại dương sâu thẳm. 

Chư thiên nơi kinh thành Vesali (VệXá) thông báo đến cư dân trong kinh hành 
Vesali rằng: 

- Hỡi các người, bà Trưởng lão ni Gotami cùng 500 Tỳkhưu ni sẽ viên tịch, các 
người hãy đến những vị ấy lần cuối đi. 

Các cận sự nam nữ trong kinh thành Vesali cùng nhau đi đến Ni viện, nhìn thấy bà 
Gotam1 đang dẫn đầu đoàn Thánh nữ đi đến “Giảng đường nóc nhọn” trong Đại Lâm, các 
cận sự nam nữ quỳ xuống dưới chân bà Gotami tiếng than khóc vang lên với những 
dòng nước mắt ngập tràn trên gương mặt rằng: 

- Hỡi những vị có tài sản vĩ đại xin đừng ha bỏ chúng con, xin đừng để chúng con 
trở thành người côi cút, không người chăm nom dạy dỗ. 

Xin các Ngài đừng viên tịch. Xin các Ngài đừng lìa bỏ chúng con. 

Với giọng nói ngọt ngào, êm dịu, Trưởng lão ni Mahapajapati Gotami nói với những 
cận sự nam nữ rằng: 


)- ĐĐ Indacanda (d). Thánh nhân Ký sự (apadana). Tập III. Ký sự Trưởng lão ni Mahapajapati Gotam1. 
30 


- Này các con, các con than khóc bấy nhiêu đã đủ rồi. Hôm nay là thời điểm hân 
hoan của các con, ta sẽ đến nơi vĩnh hằng, không còn phải trôi lăn trong biển đời sinh tử 
nữa. 

Khổ đã được Ta biết rõ trọn vẹn, nhân sinh khổ (Tập) được ta diệt trừ tận gốc rễ, 
sự chấm dứt (Diệt) dòng sinh tử được Ta chứng đạt, con đường (Đạo) an tịnh tuyệt đối 
được ta thực hành tốt đẹp. 

Các con hãy hân hoan, đừng nên sầu thảm nữa, hãy tự mình là nơi nương cho chính 
mình vậy. 

Này các con, Đức Thế Tôn cùng Chánh pháp của Ngài vẫn còn tồn tại vào thời điểm 
viên tịch của Ta. 

Các con chớ sầu thảm than khóc nữa, các vị Thánh Thượng thủ Thinh Văn, các vị 
Thánh Đức vẫn còn tại tiền, niềm kiêu hãnh của ngoại giáo đã bị tiêu tan, hội chúng của 
Đức Thế Tôn là hội chúng an lạc hòa hợp, danh tiếng dòng tộc của vua Okkaka (Ốc-Ka- 
Ká) cùng sự tiêu diệt kẻ ác xấu là Ma vương được giương cao. 

Câu hỏi nào mà ngoại giáo thời xưa không trả lời được, câu hỏi ấy ngày nay đứa trẻ 
bảy tuổi trong Giáo pháp này đã giải đáp thông suốt. 

Này các con, ước nguyện từ lâu của Ta nay được thành tựu mỹ mãn, đây là thời 
điểm các con giống lên tiếng trống khải hoàn, vì sao các con lại để rơi những giọt nước 
mắt? Nếu thương mến Ta, các con hãy nỗ lực kiện toàn Chánh pháp, hãy thực hành 
Chánh pháp đến nơi viên mãn vậy. 

Sau khi khuyên giải những cận sự nam nữ vơi đi sầu thảm, bà Gotam1 dẫn đầu đoàn 
Thánh nữ ni đến khu Đại Lâm, đi vào “Giảng đường nóc nhọn”. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bà Gotami đứng vào một bên hợp lẽ, bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: 

257- Aham sugata matä te tvam ca vira pitã mama, 

Saddhammasukhado nãtha tayä jJatamhi gotama. 

“Bạch Đấng Thiện Th¿, tôi là mẹ của Ngài. Và bạch Đấng Anh Hùng, Ngài là cha của 
tôi. 

Bạch Đấng Lãnh Đạo, Ngài là người ban cho niềm an lạc trong Chánh Pháp. Bạch 
Ngài Gotama, tôi được sinh ra bởi Ngài”. 

258- Samvaddhito yam sugata rũpakäyo maya tava, 

Anindiyo dhammakayo mama samvaddhito tayä. 

“Bạch Đấng Thiện Thệ, hình hài và thân xác của Ngài được lớn mạnh là nhờ tôi. 

Còn Pháp thân không thể phê phán của tôi được tăng trưởng là nhờ vào Ngài”. 

259- Muhuttatanhasamanam khiram tvam päyito mayä, 

Tayaham santamaccantam dhammakhiram hi payitä. 

“Nhờ tôi, Ngài được uống giòng sữa làm dịu đi sự khao khát trong chốc lát. 

Nhờ Ngài, tôi được uống giòng sữa Giáo Pháp thanh tịnh vô cùng tận”. 

260- Vaddhanarakkhane mayham anano tvam mahämune, 

Puttakama thiyo yä tã labhantu tãdisam sutam. 

“Bạch Đấng Đại Hiền Triết, trong việc dưỡng nuôi chăm sóc của tôi, Ngài là người 
không mang nợ. 

Mong sao các nữ nhân có lòng mong mổi con trai, có thể đạt được người con trai như 
thếnày”. 

261- Mandhatadinarindanam yä mätã sä bhavannave, 

Nimuggaham taya putta tãritã bhavasägarä. 

“Mẹ của các vị vua như đức vua Mandhatu ... là ở trong biển cả của hiện hữu. 

Này con trai, tôi đã bị chìm đắm, nhờ Ngài tôi đã vượt qua khỏi đại dương của hiện 
hữu”. 

262- Rañño matã mahesiti sulabham nãmamitthinam, 


31 


Buddhamaätati yam nãmam etam paramadullabham. 

“Đối với hàng phụ nữ, danh xưng “Hoàng hậu mẹ của đức vua” là dễ dàng đạt được. 

Còn danh xưng “Người mẹ của Đức Phật” là đạt được vô cùng khó khăn”. 

263- Tanca laddham mayä vira panidhãnam mamam tayä, 

Anukam vã mahantam vã tam sabbam pũritam mayä. 

“Và bạch Đấng Anh Hùng, nhờ Ngài tôi đã đạt được điều ước nguyện ấy. 

Với tôi toàn bộ những điều ấy dầu nhỏ hay lớn đều được tròn đủ”. 

264- Parinibbatumicchami vihayemam kalebaram, 

Anujanahi me vira dukkhantakara nãyaka. 

“Sau khi từ bỏ xác thân này tôi muốn viên tịch. 

Bạch Đấng Anh Hùng, vị Lãnh Đạo, bác Đoạn Tận Khổ Đau, xin Ngài hãy cho phép 
tôi”. 

265- Cakkankusadhajäkinne pade kamalakomale, 

Pasarehi panamam te karissam puttapemasä. 

Xin Ngài hãy duối ra (hai) bàn chân mềm dịu như hoa sen được điểm tô bằng những 
cây căm bánh xe và các ngọn cờ. 

Tôi sẽ thể hiện sự tôn kính đến Ngài với lòng yêu mến đối với người con trai” (sđd). 

Rồi bà Gotami đê đầu đảnh lễ dưới đôi chân màu hồng, có in hình bánh xe có ngàn 
căm xe, tựa như đóa hoa sen nở rộ và chói sáng như mặt trời buổi bình minh. Sau khi 
đảnh lễ xong, bà Gotami nói lên kệ ngôn. 

269- Panamami naradiccam ädiccakulaketukam, 

Pacchime marane mayham na tam ikkhamaham puno. 

“Tôi xin đánh lễ Đấng mặt trời cúa nhân loại, vị tiêu biểu của dòng dõi mặt trời. 

Đây là lần tử biệt cuối cùng của tôi, tôi không còn được gặp Ngài nữa rồi”. 

270- Itthiyo nãma lokagga sabbadosakara mata, 

Yadi ko catthi doso me khamassu karunäakara. 

“Bạch đấng Tối Cao của thế gian, hàng nữ nhân tạo nên mọợi điều xấu xa rồi chết đi. 

Và bạch Đấng Thực Hành bi mẩn, nếu tôi có điều sai trái gì xin Ngài tha thứ cho tôi. 

271- Itthikãnanca pabbajjam yamaham yäcim punappunam, 

Tattha ce atthi doso me tam khamassu narasabha”. 

Và bạch Đấng Nhân Ngưu, tôi đã liên tục cầu xin sự xuất gia cho hàng phụ nữ. 

Trong việc này nếu tôi có điều sai trái, xin Ngài hãy thứ tha điều ấy cho tôi”. 

272- Maya bhikkhuniyo vira tavanuññaya säsit, 

Tatra ce atthi dunnitam tam khamassu khamadhipa. 

Bạch Đấng Đại Hùng, các Tỳkhưu ni được tôi dạy dỗ với sự cho phép của Ngài. 

Bạch Đấng Chúa Tể về kham nhấn, trong trường hợp này nếu có vấn đề huấn luyện 
kém cỏi, xin Ngài hãy thứ tha điều ấy cho tôi” (sđd). 

Nghe bà Gotami sám hối những lỗi do vô tình phạm phải, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này bà Gotamn, bà là người có vật trang điểm là Đức hạnh, bà có thể nhẫn nại 
những điều khó có thể nhẫn nại, thì đâu có điều gì phạm phải lỗi lầm. 

Này Di mẫu Gotamn, nay bà muốn tiến về sự viên tịch, thì Như Lai còn biết phải nói 
gì hơn nữa. 

Này Di mẫu Gotami, khi hội chúng Tỳkhưu thanh tịnh không khiếm khuyết của Ta 
đang tiến dần ra khỏi thế gian, ví như vầng trăng ra đi vào buổi bình minh, sau khi nhìn 
thấy các vì tinh tú dần dần biến mất, thì Ta còn biết phải nói gì hơn nữa?. 

Trưởng lão ni Gotam1 dẫn đầu 500 vị Thánh nữ ALaHán dòng Thích, vai phải 
hướng về Đức Thế Tôn nhiễu quanh Ngài ba vòng, ví như vầng trăng rực sáng theo sau 
là 500 vì tỉnh tú chói rạng, cùng nhau nhiễu quanh núi chúa Sineru (TuDi) ba vòng. 

Sau khi nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng, bà Gotam1i đứng yên lặng chiêm ngưỡng 
dung quang của Đức Thế Tôn. Rồi bà Gotami nói lên kệ ngôn. 


32 


276- Na tittapubbam tava dassanena 

cakkhum na sotam tava bhãsitena, 

cittam mamam kevalamekameva 

pappuyya tam dhammarasena tittim. 

“Mất tôi không hề thỏa mẫn khi nhìn ngắm Ngài. 

tai tôi không hề thỏa mãn khi nghe Ngài Giảng pháp. 

Riêng tâm tôi đạt đến sự thỏa mãn nhờ hương vị Giáo pháp của Ngài. 

277- Nadato parisäyam te vãdidappapaharino, 

Ye te dakkhanti vadanam dhaññä te narapungava. 

“Bạch Đấng Cao Quý của loài người, Ngài là vị đánh đổ sự kiêu căng của những 
người đối chất. 

Khi Ngài đang tuyên thuyết ở hội chúng, những người nào nhìn thấy gương mặt của 
Ngài, những người ấy là hữu duyên”. 

278- Dighangulï tambanakhe subhe ayatapanhike, 

Ye pãde panamissanti tepi dhañña gunandhara. 

“Bạch Đấng có ngón (tay chân) dài, những người nào sẽ khom mình ở bàn chân xinh 
đẹp có gót chân nhô ra. 

Bạch Bác Thượng Đức, những người ấy cũng là hữu duyên”. 

279- Madhurani pahatthani dosagghani hitãni ca, 

Ye te vakyäni sossanti tepi dhañña naruttama. 

“Bạch Đấng Thượng Nhân, những người nào sẽ lắng nghe những lời nói ngọt ngào, 
vui vé, tiêu dit lỗi lầm, và có lợi ích của Ngài. 

Những người ấy cũng là hữu duyên”. 

280- Dhaññaham te mahavira padapijanatappara, 

Tinnasamsarakantära suvakyena sirimato.” 

Bạch Đấng Đại Hùng, với sự nhiệt tâm trong việc lễ bái bàn chân (Ngài), con đã vượt 
qua khu rừng rậm luân hồi nhờ vào lời thiện thuyết ca Đấng Quang Vinh, con là hữu 
duyên với Ngài.” 

Sau đó, vị Thánh nữ có hạnh kiểm tốt đẹp Mahapajapati Gotam1 đến đảnh lễ các vị 
Trưởng lão ALaHán và thông báo sự sẽ viên tịch của mình. Rồi bà Gotami nói với 
Trưởng lão Nanda, Trưởng lão Änanda rằng: 

282- Asrvisalayasame rogaväse kalebare, 

Nbbinnaä dukkhasamghaäte jaramaranagocare. 

“Ta nhờm gớm cái xác thân tợ như chỗ trú của rắn độc, là chỗ ngụ cúa bệnh tật, bị 
chồng chất khổ đau, là chốn lai vãng của sự già và sự chết, .... 

283- Nãnäkalimalakinne parayatte nirThake, 

Tena nibbatumicchami anumañnatha puttakã.” 

.. đầy rấy nhiễm ô và tới lỗi, lệ thuộc vào người khác, không năng động. Vì thế Mẹ 
muốn viên tịch. 

Này các con trai, hãy thông cảm (cho Mẹ).” 

Ngài Nanda là bậc Thánh ALaHán đã diệt trừ mọi ô nhiễm, có tâm vững chắc trước 
mọi biến động của pháp hữu vi, đã suy xét về lẽ tự nhiên rằng: 

285- Dhiratthu sañkhatam lolam asaäram kadalũpamam, 

Mãyãmaricisadisam ïittaram anavatthitam. 

“Thát là xấu hổ cho (xác thân) bị tạo tác, chao đảo, không có lõi tương tợ như cây 
chuối, giống như trò xảo thuát hay ảo ảnh, ngắn ngửi, không bền vững”. 

286- Yattha nãma jinassäyam maätucchä buddhaposikä, 

GotamT nidhanam yäti aniccam sabbasankhatam.” 

Ngay cá bà Gotamï này, đối với Đấng Chiến Thắng là người dì, là người nuôi dưỡng 
Đức Phật, rồi cũng đi đến sự tử vong; tất cả pháp hữu vi là vô thường”. 


33 


Riêng Ngài Änanda là vị Thánh Hữu học, là người có sự kính mến với Đức Thế Tôn 
cùng tột, đã không ngăn được giòng lệ tuôn trào ra khóe mắt chảy dài trên gương mặt. 

Ngài Änanda cất lên những tiếng than não nuột như xé nát lòng người. 

288- Hã santim gotamI yäti nũna buddhopi nibbutim, 

Gacchati na cireneva aggiriva nirindhano. 

“Hối ôi! Bà Gotami đi đến chốn thanh tịnh. Hiển nhiên, chẳng bao lâu nữa Đức Phật 
cũng đi đến tịch diệt ví như ngọn lửa hết nguồn nhiên liệu”. 

Bà Gotami nói với Ngài Änanda, vị đang than khóc bi thương rằng: 

“Hối này người có trí sâu rộng như đại dương về học pháp. Hỡi này vị nhiệt tâm 
trong việc phục vụ Đức Thế Tôn. 

Này con trai, con chớ bi thương như thế, khi thời điểm hân hoan đang đến với con. 

Này con trai, nơi nương nhờ của Mẹ là sự viên tịch đã đến”. 

291- Taya tata samajjhittho pabbajjam anujäni no, 

Mã putta vimano hohi saphalo te parissamo. 

“Này con thân, được cầu khẩn bởi con (Đức Phát) đã cho phép sự xuất gia đến chúng 
tôi. Này con trai, chớ có phiền muộn, sự nỗ lực của con là có kết quđ”. 

292- Yam na dittham puränehi titthikacariyehi pi, 

Tam padam sukumärThi sattavassahi veditam. 

“Đạo lộ ấy thậm chí không được nhìn thấy bởi các vị ngoại đạo sư trước đây lại được 
biết. đến bởi những bé gái hiền thiện bảy tuổi”. 

293- Buddhasäsanapaletä pacchimam dassanam tava, 

Tattha gacchamaham putta gato yattha na dissate. 

“Này vị hộ trì Giáo Pháp của Đức Phát, (giờ là) lần nhìn thấy cuối cùng của con. Này 
con trai, nơi nào đi đến mà không được nhìn thấy thì ta đi đến nơi ấy”. 

294- Kadaci dhammam desento khipi lokagganayako, 

Tadaham äsimsavacam avocam anukampikä: 

“Có lần nọ đấng Lãnh Đạo tối cao của thế gian bị hắt hơi trong khi đang thuyết giảng 
Giáo Pháp, khi ấy với lòng từ mẩn tôi đã nói lời mong mới rằng: 

295 - Ciram j1va mahaävira kappam tittha mahämune, 

Sabbalokassa atthaya bhavassu ajaramaro.” 

“Bạch đấng Đại Hùng, xin Ngài hãy sống thọ. Bạch bậc Đại Hiền Triết, xin Ngài hãy 
tồn tại trọn kiếp. Vì lợi ích của tất cả thế gian, xin Ngài hãy là vị thiên thần bất lão.” 

296- Tam tathavadinim buddho mamam so etadabravi: 

“Na hevam vandiyä buddhaã yathä vandasi gotamI.” 

“Đối với tôi là người nữ có lời nói như thế về điều ấy, đức Phật ấy đã nói điều này: 
“Này Gotamï, chư Phát không nên được tôn vinh như thế, giống như cách bà đã tôn vinh”. 

297- Katham carahi sabbañnu vanditabba tathagata, 

Katham avandiyä buddhã tam me akkhähi pucchito.” 

“Bạch Đấng Toàn Tri, vậy thì các Đấng Như Lai là nên được tôn vinh như thế nào? 
Chư Phát là không nên được tôn vinh như thế nào? Được hỏi, xin Ngài hãy giảng cho con 
về điều ấy”. 

298- Araddhaviriye pahitatte niccam dalhaparakkame, 

samagge sävake passe esä buddhãnavandanäa. 

“Bà hãy nhìn xem các vị đệ tử là có sự ra sức tỉnh tấn, có tính khđng quyết, có sự nỗ 
lực mạnh mẽ một cách bền bĩ, có sự hòa hợp; ấy là sự tôn vinh chư Phật”. 

299- Tato upassayam gantva ekikaham vicintayim, 

Samaggam parisam nãtho roceti tibhavantago. 

“Từ nơi ấy, sau khi đi về Ni viện, chỉ có mót mình tôi đã suy nghiệm rằng: “Đấng Bảo 
Hộ, vị đi đến tận cùng Tam Giới hài lòng về tập thể có sự hòa hợp. 

300- Handaham parinibbissam mã vipattim tamaddasam”, 


34 


Evaham cintayitvana disvana isisattamam. 

“Vậy thì ta sẽ viên tịch, ta chớ chứng kiến sự băng hoại ấy”. 

Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã diện kiến bậc Đệ Nhất Ẩn Sĩ”. 

301 - Parinibbanakälam me ärocesim vinayakam, 

Tato so samanuñnasi “Kalam jãnähi gotamI”. 

“Tôi đã thông báo thời điểm viên tịch của tôi đến bậc Hướng Đạo. 

Sau đó, vị ấy đã đồng ý rằng: “Này Gotamï, bà hãy biết lấy thời điểm”. 

Thật vậy, tất cả phiền não của ta đã được thiêu rụi, các hữu đã được xóa sạch. Như 
con voi cái đã bức đứt tất cả giây trói buộc, thong dong ra đi; cũng vậy, ta sống không 
còn ô nhiễm (anasava) 

302- Svägatam vata me äsi buddhasetthassa santike, 

Tisso vijja anuppattãa katam buddhassa säsanam. 

“Thật vậy, Ta đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu Tam minh, đã thực hành lời dạy 
của đức Phật trong sự hiện tiền của Đức Phật tối thượng. 

303- Patisambhida catasso vimokkhäpi ca atthime, 

Chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sãsanam. 

“Ta đã đắc chứng bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thống trí; Ta đã thực 
hành lời dạy của Đức Phật”. 

Đức Thế Tôn dạy bà Gotami rằng: 

- Này Gotami, những kẻ ngu si không chú tâm và trì trệ trong việc lãnh hội Giáo 
pháp của Đấng Như Lai. Bà hãy thị hiện thông lực vì lợi ích cho sự từ bỏ tà kiến của 
những kẻ ngu sỉ ấy. 

- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

Bà Gotami cúi mình đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bước lên hư không. Ở giữa hư không, 
bà thị hiện nhiều loại thần thông. 

*Một thân bà biến thành nhiều thân, rồi nhiều thân trở thành một thân. 

*Ở giữa hư không bà biến mất, rồi xuất hiện ở nơi khác. 

*Xuyên qua vách tường, xuyên qua núi không bị chướng ngại. 

*Chìm trong trái đất, rồi nổi lên nơi khác. 

*bi trên nước như đi trên đất liền. 

*Với tư thế “ ngồi tréo chân”, bà di chuyển giữa không trung như loài chim bay 
giữa hư không. 

*Hào quang từ thân bà phát ra, chiếu sáng đến tận cõi Phạm thiên Sắc Cứu cánh. 

*Biến núi Sineru (TuDi) làm cán lọng, còn trái đất trở thành lọng che. Tay bà cầm 
cán lọng rồi đi kinh hành ở giữa hư không. 

*Bao phủ trái đất bằng khói đan mù mịt, rồi sáu mặt trời cùng mọc lên, những tia 
lửa từ sáu mặt trời phún ra như những bông hoa rực lửa, tựa như thế gian đến thời bị 
tiêu hoại. 

*Với lòng một bàn tay, bà gom gọn những ngọn núi lớn như: Núi Mucalinda, núi 
Meru và núi Daddara, nhưng đang nắm lấy những hạt cải. 

(Núi Meru. Là tên gọi khác của núi Sineru (TuDi). 

*Núi Daddara. 

Là núi trên rặng HyMãLapSơn0!), núi mang tên Daddara vì có nhiều sấm sét). 

*Với đầu ngón tay, bà che khuất mặt trời và mặt trăng. 

*Nắm giữ ngàn mặt trời và ngàn mặt trăng, như nắm giữ tràng hoa. 

*Gom nước cả bốn biển lớn trong lòng bàn tay. 

*Tạo ra trận mưa lớn với hình dáng của đám mây đen vào lúc tận thế. 

*Hóa thành vua Chuyển Luân cùng đại chúng tùy tùng. 


@)- JA, ii. 8; JAii. 67; ]A. iii. 16 
35 


*Khiến đại chúng thấy được loài KimXíĐiểu, voi, và sư tử đang gầm rống. 

*Một mình, bà hiện ra vô số Tỳkhưu ni, che phủ cả khoảng không gian. Sau đó tất cả 
lại biến mất, chỉ còn một mình bà. 

Từ hư không, bà Gotami đi xuống đến trước Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Đấng Đại Hùng, bạch Đấng Hữu Nhãn, người dì của Ngài là người nữ thực 
hành theo lời dạy của Ngài, đã đạt đến lợi ích cao thượng. Người nữ ấy xin đảnh lễ dưới 
chân của Ngài. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bà Mahapajapati Gotam1 đứng sang một bên, 
bạch rằng: 

- Bạch Đấng Đại Hiền Trí, tôi nay được 120 tuổi tính từ lúc sinh ra, như thế là vừa 
đủ. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tôi sẽ viên tịch. 

Khi ấy năm trăm Thánh nữ ALaHán dòng ThíchCa đồng đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi 
đứng sang một bên, xin Đức Thế Tôn được viên tịch cùng với bà Gotami. Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 

- Này các nữ ni, khi các người muốn viên tịch thì Như Lai còn biết nói gì hơn nữa. 
Các người hãy làm những gì mà các người nghĩ là thích hợp. 

Bà GotamI cùng năm trăm Thánh nữ ALaHán dòng ThíchCa đảnh lễ Đức Thế Tôn 
rồi ra đi. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu, tiển đoàn Thánh nữ đến tận cổng tự viện 
“Giảng đường nóc nhọn”. 

Khi về đến Ni viện, tất cả các vị Thánh nữ ALaHán ngồi vào chỗ ngồi của mình nơi 
Giảng Pháp đường. Tất cả an trú tâm vào thiền tịnh, theo chiều thuận từ Sơ thiền đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, rồi theo chiều nghịch từ Phi tưởng phi tưởng xứ thiền 
trở lui đến Sơ thiền. 

Rồi nhập thiền theo chiều thuận, khi vừa xuất khỏi Tứ thiền Sắc giới, tất cả đồng 
viên tịch. 

Trái đất chuyển động mạnh, trên không trung sấm nổ liên hồi, núi chúa Sineru 
(TuDi) cũng rung động giống như vũ công ở giữa sàn nhảy, đại hãi gào thét dữ dội, một 
trân mưa hoa từ không trung rơi xuống. 

Những Thiên nhân, Long vương, AtuLa và Phạm thiên cảm thán rằng: “Các pháp 
hữu vi là vô thường, các vị Thánh nữ này cùng đi đến hoại diệt là điểm cuối cùng như 
thế ấy”. 

Các cận sự nam nữ cùng nhau thiết lập một hỏa đài rộng ở giữa khu Đại Lâm, vua 
Trời Sakka (ĐếThích) bảo Thiên thần Kiến trúc là Vissakamma (Quít-Sá-Kăm-Má) kiến 
tạo 500 mái nhà nóc nhọn bằng vàng ở trong Ni viện . 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda rằng: 

- Này Änanda, hãy thông báo cho Tăng chúng biết “Di mẫu Gotami cùng năm trăm 
nữ ni dòng ThíchCa đã viên tịch”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Ananda không còn nét hân hoan, mắt đầm đìa những giọt lệ, với giọng nức nở, 
nghẹn ngào, đứt quảng từng hồi, thông báo rằng: “Hỡi chư Tỳkhưu, đệ tử Đấng Thiện 
Thệ đang ngụ ở hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, xin hãy lắng nghe lời 
của tôi: “Bà Gotami là di mẫu của Đức Thế Tôn, người nuôi dưỡng xác thân cuối cùng 
của Đấng Thiện Thệ, bà đi đến nơi an tịnh cuối cùng như ánh sao Mai tắt lịm khi bình 
minh xuất hiện”. Xin các vị đệ tử của Đấng Thiện Thệ hãy thể hiện sự tôn kính đối với Di 
mẫu Gotam1”. 

Do Phật lực, các Tỳkhưu đang trú ngụ trên đất Ấn lúc bấy giờ đều nghe rõ thông 
báo của Ngài Änanda, những vị có năng lực thần thông theo đường hư không đi đến 
“Giảng đường nóc nhọn”, những vị không có thần thông nương vào Phật lực đi đến 
“Giảng đường nóc nhọn”. 


36 


Phạm thiên, chư Thiên, CànThátBà... cùng tụ hội nơi “Giảng đường nóc nhọn”, khiến 
toàn bộ Đại Lâm sáng rực hào quang vàng ròng óng ánh như được tinh luyện hằng trăm 
lần. 

Đức Thế Tôn dẫn đầu đại chúng Tỳkhưu đi đến Ni viện. 

Bấy giờ, bà Gotami viên tịch trong tư thế ngồi, nơi bà thường tọa thiền, các Tỳkhưu 
ni theo lời dạy của Đức Thế Tôn, đưa di thể của bà Gotami ngồi trên chiếc giường nhỏ 
(nơi an nghỉ của bà). 

Tứ đại Thiên vương cùng nhau ghé vai khiêng chiếc giường nhỏ đi đến ngôi nhà 
nóc nhọn bằng vàng, đặt di thể bà Gotami vào bên trong; những thiên nhân tùy tùng của 
Tứ Đại vương ghé vai khiêng những chiếc giường nhỏ có di thể của 500 Thánh nữ 
AIaHán dòng ThíchCa, đi đến những ngôi nhà nóc nhọn bằng vàng, đặt di thể các Ngài 
bên trong. 

Vua Trời ĐếThích cùng các Thiên nhân tùy tùng khiêng năm trăm ngôi nhà nóc 
nhọn bằng vàng ròng, cùng nhau đi đến hỏa đài. 

Chư thiên mang thiên hoa, vật thơm nơi cõi trời cùng các hương liệu rải xuống hỏa 
đài cúng dường, vô số cờ cùng những tấm màn hoa được dựng hai bên vệ đường dẫn từ 
Ni viện đến Hỏa đài, hoa từ không trung rơi xuống dày đặc không còn kẻ hở, như lót 
thảm dưới chân Đức Thế Tôn cùng đại chúng. 

Mặt trời tuy đi dần đến chính ngọ (giữa trưa) nhưng không hề nóng bức, mát dịu 
tựa như ánh sáng mặt trăng. 

Trên không trung những thiên thần nhạc sĩ, các thiên nữ vũ công cùng nhau hát lên 
những bản nhạc trời và múa những vũ khúc nơi thiên giới. 

Các Rắn chúa, Atula có thần lực, Dạxoa chư thiên và những Phạm thiên khác cùng 
nhau cúng dường đến di thể năm trăm Thánh nữ ALaHán dòng ThíchCa đang được rước 
đi đến Hỏa đài, theo khả năng có được của mình. 

Toàn bộ Tỳkhưu ni đệ tử do bà Di mẫu Gotami đi trước, kế đến là di thể của Bà 
Gotami được đặt trong ngôi nhà nóc nhọn bằng vàng, tiếp theo là 500 ngôi nhà nóc nhọn 
bằng vàng bên trong là di thể 500 vị Thánh nữ ALaHán. 

Nhân loại, chư thiên cùng Long Vương, Atula, Dạxo và Phạm Thiên theo sau năm 
trăm ngôi nhà nóc nhọn bằng vàng. 

Kế đến là Đức Thế Tôn, chư Thánh Thinh văn và đại chúng Tỳkhưu, nhằm mục đích 
tôn vinh Di mẫu Gotam1. 

Lễ hỏa táng di hài của bà Di mẫu Gotami thật phi thường, có Đức Thế Tôn cùng hai 
vụ Thánh Thượng thủ thinh văn; hơn cả lễ hỏa táng di thể hai vị Thượng thủ thinh văn, 
vì không có sự hiện diện của Đức Thế Tôn. 

Lại nữa, lễ hỏa táng di thể Đức Thế Tôn không có sự hiện diện của hai vị Thượng 
thủ Thinh Văn. 

Hỏa đài được kiến tạo bằng những loại gỗ quý, năm trăm ngôi nhà nóc nhọn bằng 
vàng được đặt lên hỏa đài theo tuần tự, ngôi nhà nóc nhọn có di thể bà Gotami được đặt 
trên cao ở giữa, chung quanh là những ngôi nhà nóc nhọn bằng vàng khác, tựa như vầng 
trăng được bao quanh những vì tỉnh tú đang chiếu sáng xuống thế gian. 

Vua trời Sakka (ĐếThích) dâng đến Đức Thế Tôn viên hỏa ngọc, Đức Thế Tôn tự 
thân đặt viên hỏa ngọc vào Hỏa đài. Ngọn lửa phát lên và thiêu rụi tất cả chỉ còn lưu lại 
XáLợi. 

Ngài Änanda cảm thán rằng. 

403- Gotami nidhanam yätã daddham cassä sarirakam, 

sanke ham buddhanibbanam na cirena bhavissati.” 

“Bà Gotamï đã đi đến sự yên nghỉ, và thi thể của bà ấy đã được thiêu đốt. Tôi e rằng 
sự NípBàn của Đức Phát sẽ không lâu” (sđd). 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Änanda rằng: 


37 


- Này Änanda, hãy gom XáLợi của Di mẫu Gotami đặt vào trong chiếc bát của bà. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nhận chiếc bát có chứa XáLợi của bà Gotaml trên tay, Ngài nói lên 
những kệ ngôn tán thán công hạnh của bà Gotaml rằng: 

405- ... Mahato saravantassa yatha rukkhassa titthato. 

“So sánh với thân cây to lớn có lõi đang đứng thẳng, ... 

406- Yo so mahattaro khandho palujjeyya aniccatä, 

Tathä bhikkhunisanghassa gotamI parinibbuta. 

“.. giống cây nào dầu có thân lớn hơn vấn bị ngã xuống bởi vì tính chất vô thường, 

tương tợ như thế bà Gotamï của hội chúng Tkhưu ni đã viên tịch”. 

407- Aho acchariyam mayham nibbutayapi matuyä, 

Sariramattasesaya natthi sokapariddavo. 

“Ôi! Quả là ngạc nhiên đối với Ta ngay cả trong sự viên tịch của người mẹ chỉ còn lại 
phần nhỏ về XáLợi, không có gì sầu muộn hay than vẫn”. 

408- Na sociyä paresam sä tinnasamsSärasägarä, 

Parivajjitasantapa sitibhutã sunibbuta. 

“Những người khác không có gì phải sầu khố, bà đã vượt qua biển cả luân hồi, sự 
bực bội đã lìa, được trạng thái mát mẻ, đã viên tịch tốt đẹp”. 

409- Panditasi mahapañña puthupañña tatheva ca, 

Rattannu bhikkhuninam sã evam dhãretha bhikkhavo. 

“Bà đã là v¡ thông thái có tuệ vĩ đại, và tương tợ như thế ấy bà là vị có tuệ bao quát, 

Là vị kỳ cựu trong số các T;khưu ni. Này các Tỳkhưu, các ngươi hãy ghi nhận như 
thế ấy”. 

410- Iddhiyä ca vasï äsi dibbäya sotadhatuyä, 

Cetopariyañanassa vasĩ äsi ca gotamI. 

“Bà Gotamï đã có năng lực về thần thông, về thiên nhĩ giới, 

và đã có năng lực về trí biết tâm của người khác”. 

411- Pubbe nivasam aññaäsi dibbacakkhu visodhitam, 

Sabbasavaparikkhma natthi tassa punabbhavo. 

“Bà đã biết được đời sống trước đây, thiên nhẫn đã được thanh tịnh, 

Tất cả các ô nhiễm đã được cạn kiệt, đối với bà ấy không còn tái sinh”. 

412- Atthadhammaniruttisu patibhane tatheva ca, 

Parisuddham ahu ñãnam tasmã socaniyä na sä. 

“Bà đã có được trí hoàn toàn thanh tnh về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ 
y như thế về phép biện giải; vì thế không nên sầu muộn”. 

413- Ayoghanahatasseva jalato jatavedaso, 

Anupubbũpasantassa yatha na ñãyate gati. 

“Giống như đối với ngọn lửa cháy sáng húy hoại luôn cả chiếc búa sắt (nhưng khi) đã 
được dập tắt theo tuần tự thì nơi đi đến cũng không được biết”. 

414- Evam sammaä vimuttaänam kamabandhoghatarinam, 

Paññapetum gati natthi pattänam acalam padam. 

“Tương tợ như vậy, đối với những người đã được giải thoát đúng đắn, có sự vượt 
qua dòng lã ràng buộc của các dục lạc, đã đạt được vị thế bất động thì không còn cảnh 
giới tái sinh nào đế nhận biết nữa”. 

415- Attadipa tato hotha satipatthanagocarä, 

Bhãvetvä sattabojjhange dukkhassantam karissathãa ti. 

“Do đó, các ngươi hãy là hòn đảo của chính bản thân, có hành xứ là các sự thiết lập 
niệm. Sau khi tu tập bảy chỉ phần giác ngó, các ngươi sẽ làm chấm dứt sự khố đau”. 

XáLợi của 500 vị Thánh nữ ALaHán được tôn thờ trong Bảo tháp nơi Ni viện trong 
kinh thành Vesali (VệXá). 


38 


f- Các bổn sự liên hệ đến bà Di mẫu Mahđpajapati Gotami. 

Bà Di mẫu Mahäpajapati Gotam1I được đề cập trong những “câu chuyền tiền thân” 
sau đây. 

*Bổn sự C¡Janandiya (Tiểu Hân hoan). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Mahapajapati Gotamr là khỉ mẹ. 

*Duyên khởi. 

Có lần các Tỳkhưu tụ họp với nhau nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự Trúc Lâm 
(Veluvanavihara) bàn luận với nhau rằng: 

- Này chư hiền, Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa) thật khắc nghiệt, độc ác đã thuê 
bọn cướp ám hại Đức Thế Tôn, lăn đá đè Đức Thế Tôn. Lại còn công khai thả voi điên 
Nãlagiri (Na-Lá-Kí-Rí) sát hại Đức Thế Tôn. Tôn giả Devadatta không có lòng từ bi với 
Bậc Đạo Sư. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của các 
Tỳkhưu, Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, 
Ngài hỏi các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Vấn đề gì đang được khởi 
lên ở nơi đây? 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang được bàn luận. Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, chẳng phải hiện tại Devadatta khắc nghiệt, không có tâm bi mẫn, 
trong quá khứ Devadatta cũng đã từng như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nêu lên tiền sư. 

Bổn sự. 

Thuở quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Kãsi, có kinh thành là Baranasi 
(BaLaNại). 

Bấy giờ Bồtát sinh làm khỉ chúa có tên là Mahanandiya (Đại Hân hoan) trú ngụ nơi 
núi Tuyết, Ngài có con khỉ em là Cñ]anadiya (Tiểu Hân hoan), cả hai cai quản đàn khỉ là 
84.000 con. Hai khỉ chúa có khỉ mẹ bị mù. 

Hai khỉ chúa an trú khi mẹ vào một gốc cây an toàn, rồi dẫn đàn khỉ đi sâu vào rừng 
tìm trái cây ngon ngọt, khi chúa Nadiya gửi những trái cây ngon thơm về cho khỉ mẹ, 
nhưng những con khỉ không mang trái cây về cho khỉ mẹ, vì vậy khi mẹ thường xuyên bị 
đói, chỉ còn da bọc xương. 

Khi về, khi chúa Nandiya (Năn-Đí-Dá) hỏi: 

- Vì sao mẹ gầy ốm như thế? 

- Vì ta thường xuyên phải nhịn đói. 

- Ô! Chúng con có gửi cho mẹ những trái cây ngon ngọt mà? 

- Ta không nhận được những trái cây nào cả. 

Khi chúa Mahanandiya (Má-Ha-Năn-Đí-Dá) suy nghĩ: “Nếu ta lo chăm nom đàn khỉ 
thì mẹ ta chết mất”, Ngài bảo khỉ em Cullanadiya (Chun-Lá-Năn-Đí-Dá) rằng: “Này em, 
em hãy chăm nom đàn khỉ thay ta”. 

- Còn anh thì như thế nào? 

- Ta sẽ chăm sóc mẹ. 

- Em không thể chăm nom được đàn khỉ đông đảo như vầy. Em chỉ muốn chăm sóc 
mẹ mà thôi. 

Cả hai khỉ chúa la bỏ đàn khỉ, công khi mẹ xuống chân núi Tuyết, trú ngụ nơi cây 
Bàng nơi vùng biên địa của Vương quốc Käsi, cùng nhau nuôi dưỡng khỉ mẹ đang mù 
lòa. 

Nơi kinh thành Baranasi (BaLaNại) có một thanh niên, sau một thời theo học 
nghiệp nghệ từ một danh sư nơi kinh thành Takkasila (Tắc-Ká-Sí-La), thanh niên xin 
phép thầy trở về quê hương. 


39 


Vị danh sư có tài xem tướng pháp, đoán được người đệ tử này là người độc ác, khắc 
nghiệt, không có tâm bi mẫn, nên dạy rằng. 

- Này con, người độc ác, tàn bạo sẽ gặp phải hậu quả khắc nghiệt, sẽ nhận lãnh khổ 
nạn lớn. Con chớ làm gì độc án, tàn bạo để rồi nhận lấy hậu quả thảm khốc. 

Người đệ tử trở về kinh thành Baraänasi (BaLaNai) sinh sống, nhưng không thể 
sống các nghề khác. Anh quyết định rời khỏi kinh thàsnh Bãränasi đi đến một ngôi làng 
vùng biên địa, sống bằng nghề săn thú rừng, hằng ngày anh mang cung tên đi vào rừng 
để săn thú, mang về bán thịt để sinh sống. 

Một hôm, người thợ săn không bắn được con thú nào cả, trên đường về nhà, người 
thợ săn đi đến cây Bàng hy vọng tìm được con trú nhỏ nào đó. 

Hai khỉ chúa đang cho khỉ mẹ ăn những trái cây ngon ngọt, nhìn thấy người thợ săn 
từ xa, hai khi chúa vội mang khỉ mẹ đặt trên cành cây cao có lá rậm che phủ, rồi núp vào 
giữa những cành cây có lá rậm. 

Người thợ săn đi đến cội cây Bàng, nhìn lên trên cây Bàng, khi mẹ do mù lòa nên 
không thấy gã thợ săn, lay động cành lá khiến gã thợ săn nhìn thấy khỉ mẹ, y suy nghĩ : 
“W sao ta phải trở về tay không ? Ta hãy bắn con khỉ này rồi mang về nhà”. Gã thợ săn 
đưa cung tên ngắm vào khỉ mẹ để bắn, thấy vậy khỉ chúa Mahanandliya nói với em rằng : 

- Này em, người thợ săn này muống giết mẹ chúng ta, anh sẽ thế mạng cho mẹ, còn 
em hãy thay anh nuôi dưỡng mẹ. 

Khỉ chúa Mahanandiya từ nơi ẩn núp chuyền đến đứng che cho khỉ mẹ, nói rằng : 

- Này người kia, chớ có bắn mẹ ta, mẹ ta đã già lại mù lòa. Ta sẽ thế mạng cho mẹ ta, 
ngươi hãy tha mạng cho mẹ ta. 

Rồi khi chúa Mahanandi đứng yên, gã thợ săn bắn tên vào người khỉ chúa, khỉ chúa 
rơi xuống đất, rồi gã thợ săn độc ác lại đưa cung tên lên ngắm bắn khỉ mẹ, khỉ 
Cũlanandiya thấy vậy, suy nghĩ: “Gã thợ săn này thật ác độc, anh ta đã thế mạng mà y 
vẫn không tha mạng cho mẹ ta, ta hãy cứu mạng mẹ ta”. 

Khỉ Cilanandiya ừ nơi ẩn núp lộ thân, nói rằng : 

- Này người thợ săn, chớ giết mẹ ta. Ta sẽ thế mạng cho mẹ ta, hãy tha mạng cho 
mẹ ta. 

Gã thợ săn độc ác bắn chết khỉ Cũlanandiya rồi bắn chết khỉ mẹ mù lòa, gánh ba xác 
khỉ trên cây đòn mang về nhà. 

Một cơn mưa lớn đổ xuống, sấm sét đánh chết vợ con của y, y về đến cổng làng có 
người báo rằng: « Này anh, vợ con của anh bị sét đánh chết cả rồi ». 

Y kinh hoàng ném ba xác khỉ xuống chạy ngay về nhà, thấy vợ con nằm chết thân 
thể cháy xám, y than khóc thảm thiết, cây cột nhà gảy ngang rơi xuống trúng đầu y, đồng 
thời nơi y đứng đất nứt ra rút y vào lòng đất. 

Y chợt nhớ đến lời khuyên của vị danh sư, y hối hận nói lên kệ ngôn. 

143- Idam tadäcariyavaco, pärasariyo yadabravi; 

Maãsu tvam akari päpam, yam tvam pacchã katam tape. 

“Đây là lời vị danh sư; Pa-Ra-Sá-Rí-Dá đã khuyên. 

Đừng có làm điều ác; ngươi nhận thẩm họa nơi thân”. 

144- Yani karoti puriso, tăn1 attani passatl; 

KalyänakarT kalyänam, pãpakärT ca papakam; 

Yadisam vapate b†jam, tãdisam harate phala “ni. 

«Người làm như thế nào ; thấy điều ấy đến với ta. 

Làm thiện nhân được thiên ; làm ác nhận quả ác. 

Như gieo hạt giống nào ; có quả của giống ấy ». 

Người thợ săn ác độc mệnh chung tái sinh vào địa ngục Avici (AT). 

*Nhận diện bổn sự. 


40 


Người thợ săn độc ác nay là Tôn giả Devadatta (Đê-Quá-Đát-Tá), vị Danh sư nay là 
Ngài Sãriputta (XáLợiPhất), khi mẹ nay là Trưởng lão ni Mahapajapati GotamI, khỉ 
Cũlanandiya nay là Ngài Ananda, khỉ chúa Mahanandiya nay là Đức Thế TônU). 

*Bốn sự Culladhammapđla (Tiểu Hộ pháp). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Mahapajapati Gotami là Chánh hậu Canda. 

*Duyên khởi. 

Trong một thời gian dài, Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa) tìm cách sát hại Đức Thế 
Tôn. 

Nơi Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihara), các Tỳkhưu cùng nhau bàn luận về vấn đề 
này. Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, Đức Thế Tôn 
hỏi: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận vấn đề gì ? Vấn đề gì được khởi lên ở 
nơi đây ? 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang được bàn luận, Đức Thế Tôn dạy 
rằng : 

- Này các Tỳkhưu, chẳng phải hôm nay Devadatta ganh ty, tìm các sát hại ta nhiều 
lần. Trong quá khứ đã có lần như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nêu lên Bổn sự 
Culladhammapaala (Tiểu Hộ Pháp). 

*Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Mahäpatana (Má-Ha-Pá-Ta-N4) trị vì Vương quốc Kasi (Ka-SÍ) có 
kinh thành là Baränasï (BaLaNại). Đức vua có Chánh hậu xinh đẹp là Canda (Chăn-Ða). 

Chánh hậu Candaä sinh ra một Tử hoàng có tên là Dhammapala (Hộ Pháp). Khi Thái 
tử Dhammapala (Thăm-Má-Pa-Lá) được 7 tháng tuổi, Chánh hậu Canda tắm con bằng 
nước thơm. mặc y phục sang trọng cho Thái tử, rồi nàng nô đùa với con trai. 

Vua Mahäpatana đi đến vương cung của Chánh hậu Candä, do mãi nô đùa cùng con 
với tình thương của người mẹ, Chánh hậu Candã không nhìn thấy vua Mahapatana đến, 
nên bà không đứng dậy chào đón. 

Vua Mahapatana phẫn nộ rằng: “Nữ nhân này, giờ đây xem con trai mình trọng hơn 
ta, khi đứa bé này lớn lên, nữ nhân này này chỉ còn biết đến con mình, chẳng còn quan 
tâm đến bất kỳ ai. Ta sẽ giết đứa bé này”. 

Vua Mahäpatana phẫn nộ ra khỏi vương cung của Chánh hậu Canda, ngồi trên chiếc 
ghế dành riêng cho mình, vua Patana (Pá-Ta-Ná) cho gọi người hành hình mang những 
dụng cụ tra tấn đến. 

Khi người hành hình đi đến cung vua, sau khi đảnh ldễ vua Patana xong rồi, bạch 
hỏi rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương cần gì ? 

- Hãy đến cung của Chánh hậu Candä, mang Thái tử Dhammapala đến đây cho ta. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Gã hành hình đi đến Vương cung của Chánh hậu Candaä. Khi vua Patana (Pá-Ta-Ná) 
giận dữ rời khỏi cung, Chánh hậu Canda (Chăn-Ða) kinh hoàng, ôm con vào lòng ngồi 
khóc. Gã hành hình đi đến cung của Chánh hậu, thưa rằng : 

- Đại vương dạy tôi mang Thái tử Dhammapaäla đến cho Đại vương. Xin Chánh hậu 
hãy trao Thái tử cho tôi. 

Chánh hậu Nandä ôm chặt con vào lòng, nói rằng : 

- Đây là con trai của ta, ta không thể giao cho ngươi được. 


0)- JA. ii. Cñ]anandiyajataka (Bổn sự Cũlanandiya), câu chuyện số 222. 
41 


Sau ba lần yêu cầu Chánh hậu Canda trao Thái tử cho mình không được, gã hành 
hình đánh mạnh vào lưng của Chánh hậu, rồi giật Thái tử trong tay Chánh hậu Candä 
mang đến cung của vua Patäna. 

Chánh hậu Canda cố gắng đuổi theo gã hành hình để bảo vệ con trai mình. 

Khi mang Thái tử Dhammapala đến cung vua Patana, gã hành hình thưa rằng : 

- Thưa Đại vương, Ngài cần gì ? 

- Hãy mang tấm ván đặt trước mặt ta, đặt nó nằm trên tấm ván. Chặt hai tay nó cho 
ta. 

Hoàng hậu vừa chạy đến, nghe lịnh truyền của vua Patäna, nàng kinh hoàng kêu lên 
rằng : 

- Thưa Đại vương, con trai tôi mới có 7 tháng tuổi, có biết gì đâu. Lỗi là của tôi, xin 
Ngài hãy chặt tay tôi đi, đừng chặt tay đứa bé ngây thơ vô tội. 

Vua Patana đưa mắt nhìn gã hành hình, y thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài cần gì ? 

- Đừng trì hoãn nữa, hãy chặt tay nó đi. 

Với cái rìu sắc bén trong tay, gã hành hình chặt đôi tay búp măng của hài tử, Chánh 
hậu Nandä ôm đôi cánh tay vấy máu của con trai vào lòng, than khóc thảm thiết. Vua 
Patana càng giận dữ khi thấy Chánh hậu than khóc, ra lịnh tiếp : 

- Hãy chặt chân nó. 

Kinh hoàng, Chánh hậu chạy đến dùng thân che chắn cho con trai, nói với vua 
Patana rằng : 

- Tội lỗi là do tôi, xin Đại vương hãy tha cho Dhammapäla, Đại vương hãy chặt chân 
tôi đi. 

Gã hành hình xô nàng ngã chúi sang một bên, vung rìu bén chặt đôi chân của Thái 
tử. 

Chánh hậu Canda bàng hoàng, nàng lượm đôi chân đầy máu tươi của con, ôm vào 
lòng nói rằng : 

- Thưa Đại vương, mẹ phải nuôi dưỡng con. Xin Đại vương hãy giao Dhammapala 
cho tôi, tôi sẽ đi làm để nuôi con mình. 

Gã hành hình nói : 

- Thưa Đại vương, Ngài đã hài lòng chưa ? Việc của tôi như thế là xong chưa? 

- Ta chưa hài lòng. 

- Thưa Đại vương, tôi còn phải làm gì nữa? 

- Hãy chặt đầu nó đi. 

Nghe vậy, Chánh hậu đứng lặng người như chết đứng, nàng không còn đủ sức nói 
lên lời van xin cho đứa con vô tội của mình, gã hành hình vung rìu chặt đầu Thái tử 
Dhammapäla. Vua Patana ra lịnh tiếp : 

- Hạy dùng gươm biến thân nó giống như vòng hoa đầy máu. 

Gã hành hình tung xác Thái tử lên hư không, dùng gươm bén khoét thịt văng ra, 
thân hình Thái tử như đeo vòng hoa tuôn đầy máu chung quanh, những miếng thịt rơi 
rải trên thầm cung điện. 

Chánh hậu Canda không còn đủ sức than khóc nữa, nàng qujị xuống cố lết từ nơi 
này đến nơi kia để nhặt lấy những mảnh thịt của con ôm vào lòng, rồi quá đau khổ nàng 
ngã lăn ra bể tim mà chết. 

Vua Patana cũng không thể ngồi yên trên ghế, vua Patãna té rớt xuống đất, đất nứt 
đôi dìm thân hình của vua Patana vào bên trong. 

Vua Patäna mệnh chung tái sinh vào địa ngục Avici (Atỳ). 

*Nhán diện Bốn sự. 


42 


Vua Patana nay là Tôn giả Devadatta; Chánh hậu Candã nay là Trưởng lão ni 
Mahapajapati Gotamn; Thái tử Dhammapala nay là Đức Thế TônU'), 

*Bốn sự Vessantara. 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Mahapajapati Gotamr là công chúa thứ tư của vua 
Kiki có tên là Bhikkhadaäyikã (hay Bhikkhadäsikã). 

Theo Bổn sự Vessantara, Đức vua Kiki (Kí-Ki) có 8 người con gái: 

- Công chúa Uracchada (Ú-Rắc-Chá-Đa) khi được 16 tuổi, nghe pháp từ Đức Thế 
Tôn Kassapa (CaDiếp), nàng chứng Thánh quả ALaHán và viên tịch ngay trong ngày 
hôm ấy. Bảy nàng công nương còn lại là: 

- Công chúa Samani (Sá- Ma-Ni; nay là Thánh nữ Khema (Khê-Ma) đệ nhất trí uệ về 
Ni giới). 

- Công chúa Samanagutta (Sá-Má-Ná-Gút-Ta; nay là Thánh nữ Uppalavannä (Úp- 
Pá-Lá-Quăng-Na), đệ nhất thần thông của Ni giới). 

- Công chúa Bhikkhuni (Phích-Khú-Ni; nay là Thánh nữ Patacara (Pá-Ta-Cha-Ra) đệ 
nhất trì Luật về Ni giới). 

- Công chúa Bhikkhadayika (Phít-Khá-Ða-Dí-Ka; nay là bà Di mẫu Mahäpajapati 
Gotam]). 

- Công chúa Dhamma (Thăm-Ma; nay là Thánh nữ Dhammadinnäa (Thăm-Má-Đin- 
Na) đệ nhất Giảng pháp của Ni giới). 

- Công chúa Sudhammaä (Sú-Thăm-Ma; nay là Hoàng Hậu Mayä (Ma-Da)). 

- Công chúa Sanghadasi (Săng-Khá-Ða-Sïi); nat là nàng Visakha (Qu1i-Sa-Kha) 2). 

Như có Päli văn. 

Saman1I samanaguttã ca, bhikkhunï bhikkhadayikaã; 

Dhamma ceva sudhamma ca, sanghadäsĩ ca sattamT ti. 

Tã Imasmim buddhuppaäde - 

“Khema uppalavanna ca, patäcara ca gotam1; 

Dhammadinna mahämaäyä, visakha capi sattamrï' ti. 

“Samanï, Samanagutta và Bhikkhunr, Bikkhadayikä; 

Cùng với Dhamma, Sudhamma và Sanghadasĩ là thứ bảy”. 

Vào thời Đức Phật hiện tại là. 

“Khema và Dppalavanna, Patäacara và Gotami. 

Dhammadinna, Mahzmayäa, Visakha là thứ bảy”®). 

Theo Bản Sớ giải Tăng chi kinh và tập Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão ni”, có khác chút 
ít là. 

- Cô công chúa thứ tư nay là Thánh nữ Bhadda Kundalakesi (Phách-Đa Kung-Đá- 
Lá-Kê-Si). 

- Cô công chúa thứ sáu Sudhamma, nay là Thánh nữ Kisä Gotami (Kí-Sa Go-Tá-MI), 
đệ nhất “mặc y cũ rách” của Ni giới. 

Tập Apadana (Thánh nhân Ký sự) cũng ghi nhận: 

447- SamanI samanaguttä ca bhikkhuni bhikkhudäsikã, 

Dhamma ceva sudhamma ca sattam] sanghadasika. 

“Samarr, Samarnnagutta, Bhikkhunï, Bhikkhudasika, Dhamma. 

Luôn cả Sudhamma nữa, và Sañighadasika là thứ bảy”. 

448-Aham uppalavamnäa ca patäcara ca kundalä, 
Kisägotam1I dhammadinnäa visakha hoti sattamI. 
“Tôi và Uppalavanna, Patacara, Kungala. 


0)- JA. iii. Culladhammapälajataka (Bổn sự Tiểu Hộ Pháp), câu chuyện số 358. 

(2)- JA. iv. 481. Vessantarajataka (Bổn sự Vessantara), chuyện số 547. Nhưng theo tập Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão 
ni và tập Ký sự (Apadana) thì đó là tiền thân củanàng Bhadda Kundalakesa. 

@)- JA iv. 481. Vessantarajataka. 


43 


Kisagotamï, Dhammadinna cùng Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tại) ”0). 

4- Những Thánh nữ ALaHán dòng ThíchCa. 

a- Trưởng lão nỉ Tissa. 

Trong quá khứ nàng tích lũy nhiều công hạnh qua các thời của nhiều vị Chánh Giác. 
Trong thời hiện tại, nàng tái sinh vào kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ) trong một gia 
tộc quyền quý của dòng ThíchCa, được tuyển vào nội cung của Bồtát Siddhattha 
(SiÐatTa), được gọi là Tissã (Tít- Sa). 

Nàng theo Di mẫu Mahäpajäpati Gotami đi đến Đại Lâm, xin được xuất gia trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Nàng thọ giới Học nữ (Sikkhämänà), tỉnh cần tu tập thiền quán, nhận thấy duyên 
lành Thánh quả của nàng chín muồi, Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất hiện trước mặt 
nàng, Ngài dạy kệ ngôn. 

4- Tisse sikkhassu sikkhäya, mã tam yogä upaccagum; 

Sabbayogavisamyuttä, cara loke anäsavã ti. 

“Tissa hãy học tập, học trong những học pháp. 

Chớ để cho các ách, vượt khỏi chỉ phối nàng. 

Hãy sống không liên hé, mợi ách không trói buộc. 

Sống giữa thế giới này, không có các lậu hoặc” (HT.TMC d). 

Hân hoan nàng phát triển tuệ quán chứng Thánh quả ALaHán. 

Về sau nàng thường lập lại kệ ngôn này để tuyên bố Thánh trí ALaHán của mình), 

b- Trưởng lão nỉ Tissa khác. 

Tương tự như Trưởng lão ni Tissä ở trên. 

Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất hiện trước mặt nàng, nói lên kệ ngôn. 

9- Tisse yuñJassu dhammehi, khano tam mã upaccagä; 

Khanafitã hi socanti, nirayamhi samappitã' ti. 

“Tissa, hãy cột tâm, tập trung trên các pháp. 

Chớ để từng sátna, uống phí vượt khởi nàng! 

Những sátna đã qua, họ sầu muộn, đau khổ. 

Khi họ bị rơi vào, trong cảnh giới địa ngục ”"(HT. TMC d). 

c- Trưởng lão nỉ Dhïra. 

Có hai Trưởng lão ni cùng có tên là Dhirã (Thi-Ra), thuộc bộ tộc Sakya (Thích). 

Nàng Dhrrã (2) có tên gọi khác là Virã (Qui-Ra) để phân biệt. Sở dĩ được gọi là Vira 
vì nàng có tâm kiên định và dũng mãnh. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, cả hai cùng tái sinh vào kinh thành 
Kapilavatthu (CaTỳLaVệ) trong gia tộc quyền quý của dòng ThíchCa. C3 hai đều có tên là 
Dhirä, và đều được tuyển vào nội cung của Bồtát Siddhattha (SĩiÐạtTa). 

Cả hai đều theo Di mẫu Gotami đến Đại Lâm để xuất gia trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. 

Khi nhận thấy duyên lành của hai nàng tròn đủ, Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất 
hiện trước mặt, dạy kệ ngôn. 

*Kệ ngôn Trưởng lão ni Dhïra (1). 

6- Dhire nirodham phusehi, saññavũpasamam sukham; 

Aradhayahi nibbänam, yogakkhemamanuttara“nti. 

“Dhirä, hãy cảm xúc, những cảm chứng đoạn diệt. 

Tĩnh chí các vọng tưởng, là chân chánh an lạc. 

Hãy thuận hướng Nípbàn, ách an ổn, vô thường” (HT. TMCd). 


ú)- Ap.ii. Khemapadanam (Ký sự Trưởng lão ni Khem3). 
(2)- ThigA. Tissatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Tissä). 


44 


Hân hoan nàng phát triển tuệ quán theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thành tựu Thánh 
quả ALaHán, nàng thường nói lên kệ ngôn này như để biểu thị Thánh trí của mình. 

*Kê ngôn Trưởng lão ni Dhira (2). 

7- Vra virehi dhammehi, bhikkhuni bhãvitindriyä; 

Dhãreti antimam deham, jetvä maram savahanam. 

“Dhira, hãy kiên trì, nắm giữ các thiện phán 

Hỡi này T;khưu ni, các căn được tu tập. 

Hãy mang cái thân này, là cái thân cuối cùng. 

Sau khi đã chiến thắng, ác ma với quân lực” (HT.TMC d)0). 

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, nàng Dhira (2) hân hoan phát triển tuệ quán, chứng 
đắc Thánh quả ALaHán. 

Nàng Dhrra (2) lập lại kệ ngôn trên, như tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

d- Trưởng lão ni Mitta. 

Trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, nàng tái sinh vào kinh thành Kapilavatthu 
(CaTỳLaVệ) trong một gia tộc quyền quý của dòng Thích, có tên gọi là Mitta (Mít-Ta), 
nàng được tuyển vào nội cung của Bồtát Siddhattha (SiĐạtTa). 

Nàng theo Di mẫu Gotami đi đến Đại Lâm, xin được xuất gia trong Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn. 

Nàng thọ giới Học nữ (Sikkhämaänä), tỉnh cần tu tập thiền quán, nhận thấy duyên 
lành Thánh quả của nàng chín muồi, Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất hiện trước mặt 
nàng, Ngài dạy kệ ngôn. 

8- Saddhaya pabbajitvana, mitte mittarata bhava; 

Bhaãvehi kusale dhamme, yogakkhemassa pattiyã' ti. 

“Hối này nàng Mít-Ta!, với lòng tin xuất gia. 

Hãy tu tập rèn luyện, hân hoan trong bạn lành 

Hãy tu tập rèn luyện, trong các pháp hiếu thiện. 

Cố gắng đạt cho được, an ốn khởi ách nạn” (HT. TMC d) 0). 

e- Trưởng lão ni Mitta khác. 

Nàng còn được gọi là Metta (Mết-Ta). 

Vào 91 kiếp trái đất trước, khi thế gian đang rực sáng với Phật quang của Đức 
Chánh Giác Vipassi (Quí-Pát-Si), tiền thân của nàng Mittãa (Mít-Ta) là một trong những 
Thứ phi của Đức vua Bandhuma (Ban-thú-Ma), trị vì kinh thành Bandhumavali (Ban- 
Thú- Má- Quá-Tì). 

Thứ phi này thường thỉnh vị Trưởng lão ni mà nàng sùng kính đến nội cung của 
nàng để thọ thực, có lần nàng cúng dường đến Trưởng lão nỉ bộ y quý xinh đẹp. 

Hậu thân của Thứ phi này đã 30 lần là Thiên hậu nơi Thiên giới và 20 lần là Chánh 
hậu nơi nhân giới. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, hậu thân của nàng thứ phi tái sinh về nhân 
giới trong kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaV), là một công nương trong dòng ThíchCa. 
Nàng ra đi xuất gia cùng một lượt với Di mẫu Gotamn. 

Sau những ngày tháng nhiệt tâm tu tập, nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán, hồi 
tưởng lại thành quả đã đạt được, nàng hân hoan nói lên kệ ngôn. 

31- Œtuddasim pañcadasim, yä ca pakkhassa atthamn; 

Patihariyapakkhañca, atthangasusamagatam. 

“Ngày mười bốn, ngày rm, ngày mồng tám giữa tháng. 

Ngày thần túc nguyệt phần, ta thọ trì tám giới”. 

32- Uposatham upägacchim, devakayabhinandini; 


0)- Thig. 6, 7. Dhirätherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Dhirä); ThigA. 12. 
(2)- Thig. 8. Mittatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Mittä). 


45 


Sajja ekena bhattena, mundä sanghäatiparutä; 

Devakayam na pattheham, vineyya hadaye dara ni. 

“Ta gìn giữ trai giới, khiến chư Thiên hoan hỷ. 

Mỗi ngày ăn một bữa, cạo đầu đắp đại y. 

Ta đầu muốn thiên giới, ta nhiếp phục tâm khổ” (HT.TMC d). 

Bà là Trưởng lão ni Ekapindadayikãa (Ê-Ká-Pinh-Đá-Đa-Dí-Ka) được đề cập trong 
tập Apadana (Thánh nhân Ký sự) 

f- Trưởng lão ni Bhadra. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, nàng tái sinh vào kinh thành Kapilavatthu 
(CaTyLaVệ) trong một gia tộc quyền quý của dòng ThíchCa, được đặt tên là Bhadra 
(Phách-ĐÐra), khi trưởng thành nàng được tuyển vào nội cung của Bồtát Siddhattha 
(SĩÐạtTa). 

Nàng theo Di mẫu Gotami đến Đại Lâm để xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn. 

Khi nhận thấy duyên lành tròn đủ của nàng Bhadraä. Đức Thế Tôn phóng hào quang 
xuất hiện trước mặt nàng, dạy kệ ngôn. 

Hân hoan nàng phát triển tuệ quán theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thành tựu Thánh 
quả ALaHán, nàng thường nói lên kệ ngôn này như để biểu thị Thánh trí của mình. 

9- Saddhaya pabbajitvana, bhadre bhadraratã bhava; 

Bhaãvehi kusale dhamme, yogakkhemamanuttara “nti. 

“Hối Phách-Đra hiền thiện, với lòng tin xuất gia. 

Hãy sống vui hoan hý, trong các pháp hiền thiện. 

Hãy tu tập rèn luyện, trong các pháp chí thiền. 

Cố gắng đạt cho được, an ổn khởi ách nạn” (HT:TMC d)) 

g- Trưởng lão nỉ Upasama. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, nàng sinh ra là một công nương trong dòng tộc 
ThíchCa, được gọi là Upasama (Ú-Pá-Sá-Ma). Nàng thành lập gia thất với một vương tử 
dòng ThíchQa. 

Khi Di mẫu Gotami ra đi xuất gia, nàng cùng đi xuất gia với Di mẫu Gotam1. 

Vào lúc duyên lành của nàng hội đủ, Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất hiện trước 
mặt nàng, nói lên kệ ngôn; nàng dưa tâm quán xét lời dạy của Đức Thế Tôn, triển khai 
tuệ quán chứng đắc Thánh quả ALaHán. Hân hoan, nàng lập lại kệ ngôn của Đức Thế 
Tôn để nói lên Thánh trí của mình. 

10- Ủpasame tare ogham, maccudheyyam suduttaram; 

Dhãrehi antimam deham, jetvãä mãram savahana “nti. 

“Hỡi Ú-Pá-Sá-Na, hãy vượt dòng nước mạnh. 

Dòng nước khó vượt qua, bị thần chết chi phối. 

Hãy mang cái thân này, là cái thân cuối cùng. 

Sau khi đã chiến thống, ác ma với quân lực” (HT.TMC d) ®) 

h- Trưởng lão ni Visakha. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, nàng tái sinh vào kinh thành Kapilavatthu 
(CaTỳLaVệ), là công nương của dòng tộc Sakya (ThíchCŒa) có tên gọi là Visakha (Quí-Sa- 
Kha), khi trưởng thành nàng được tuyển vào cung nội phục vụ Bồtát Siddhattha 
(SĩÐạtTa). 

Nàng theo Di mẫu Gotami đến Đại Lâm để được xuất gia trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. Có lần nàng theo Di mẫu Gotami đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, khi Di mẫu Gotami 
hỏi Pháp vắn tắt từ Đức Thế Tôn. 


)-Thig.vs.31. Mittatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Mittãa); ThigA. 36 ; Apii. 515. 
2)- Thig. vs. 9. Bhadratherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Bhadrã) ; ThigA. 13. 
(3)-Thig. v. 10. Upasamätherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Upasam3) ; ThigA. 12 


46 


Nàng theo lời dạy của Đức Thế Tôn tinh cần tu tập, phát triển tuệ quán chứng đạt 


Thánh quả ALaHán. 


Sau khi hưởng an lạc Giải thoát, suy tư trên sự giải thoát, nàng Visakha nói lên kệ 


ngôn để sách tấn các bậc đồng Phạm hạnh. 


13- Karotha buddhasäsanam, yam katvä nãnutappati; 

Khippam padaãni dhovitva, ekamante nisidatha ti. 

“Hãy làm, hãy thực hành, đúng theo lời Phát dạy. 

Và sau khi làm xong, không có lòng ăn năn. 

Hãy gấp rửa chân sạch, và ngồi xuống một bên” (HT-TMC d)0). 

i- Trưởng lão ni Sumanda. 

Chuyện Trưởng lão ni Sumana (Sú-Má-Na) giống như chuyện Trưởng lão ni Tissã 


(Tít-Sa). Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất hiện trước mặt nàng, dạy nàng kệ ngôn. 


14- Dhãtuyo dukkhato disva, mã jãtim punarägami; 

Bhave chandam viräjetvä, upasantaã carissasï Tt. 

“Sau khi thấy các giới, với cái nhìn đau khổ. 

Chớ có đi trở lại, vào con đường tái sinh. 

Hãy từ bỏ, xả ly, lòng dục trong sinh hữu. 

Sống đời sống hành trì, ta mát lạnh tịch tịnh” (H7TMC d)0). 

j- Trưởng lão ni Uttara. 

Chuyện Trưởng lão ni Uttaräa (Út-Tá-Ra) giống như chuyện Trưởng lão ni Tissã 


(Tít- Sa). Khi chứng đạt Thánh quả ALaHán, bà nói lên kệ ngôn 


15- Kayena samvutä äsim, väcäya uda cetasä; 

Samulam tanhamabbuyha, sitibhitamhi nibbutã' ti. 

“Ta đã chế ngự được, thân miệng và tâm tư. 

Ta chinh phục khát ái, cho đến tận gốc rễ. 

Ta sống được mát lạnh, trong tịch tịnh, an lăng” (HT. TMC d) 9). 

k- Trưởng lão nỉ Sangha. 

Câu chuyên Trưởng lão ni Sangha (Săng-Kha) giống như chuyện của Trưởng lão ni 


Dhira (Thi-Ra). 


Khi chứng đạt Thánh quả ALaHán, nàng nói lên kệ ngôn. 
18- Hitva ghare pabbajitva, hitvä puttam pasum piyam; 
Hitvä raganca dosañica, avijjañca viräjlya; 

Samulam tanhamabbuyha, upasantamhi nibbutã' ti. 

“Bỏ gia đình, xuất gia, ta từ bỏ con cái. 

Từ bỏ gia súc quý, từ bỏ tham và sân. 

Còn đối với vô minh, ta sống hạnh viễn ly. 

Sau khi chinh phục được, tận gốc cả tham ái. 

Ta được sống mát lạnh, tịch tịnh và an lặng” (HT.TMC d). 
5- Những Thánh nữ ALaHán do bà Gotami tiếp dẫn. 

a- Trưởng lão nỉ Punng. 

Tiên hạnh. 

Vào thời không có Giáo pháp của Đấng Như Lai xuất hiện trên thế gian,tiền thân 


nàng Punnä (Pung-Na) là nữ Nhân điểu (kinnar1), sống cạnh bờ sông Chandabhäga 
(Chăn-Đá-Pha-Ga); nữ Nhân điểu thấy Đức Phật Độc Giác đang ngồi thiền tịnh nơi cốc cổ 
thụ, nữ Nhân điểu phát sinh tâm tịnh tính, đi tìm những cọng sậy kết thành vòng hoa 


1)- Thig. vs. 13. Visakhatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Visakha); ThigA. 20. 
2)- Thig.vs. 14. Sumanatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Suman3) ; ThigA. 20. 
3)- Thig. vs, 15. Utaratherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Uttara) ; ThigA. 21. 
4)- Thig.vs. 18. Sanghatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Sangha) ; ThigA. 24. 


47 


đến cúng dường vị Phật Độc Gíac, nữ Nhân điểu chấp hai cánh lại đảnh lễ Đức Phậ Độc 
Giác rồi ra đi. 

Hiện kiếp. 

Từ kiếp đó trở đi, hậu thân Nữ Nhân điểu chỉ lưu chuyển trong hai cảnh giới “người 
và trời”. 

Khi Đức Thế Tôn còn hiện thế, hậu thân nữ Nhân điểu tái sinh vào gia tộc Trưởng 
giả trong thành Sävatthi (XáVệ), có tên gọi là Punna (Viên Mãn), vì khi nàng còn nằm 
trong thai bào, nhà Trưởng giả cha nàng không “thiếu món gì”. 

Lúc nàng Punnäã được 20 tuổi, nhân được nghe Pháp thoại từ Di mẫu Mahapajapati 
Gotamr, nàng mong muốn được xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn. 

Được cha mẹ đồng ý, nàng xuất gia có Di mẫu Gotami là Tế Độ Sư. 

Trong thời gian nàng Punna thọ giới Học nữ (sikkhamänä); một hôm sau khi thọ 
thực vào buổi trưa xong rồi, nàng tìm nơi thanh vắng để thực hành thiền quán. Đức Thế 
Tôn quán xét thấy được duyên lành của nàng Punnä, Ngài phóng Hào quang từ Hương 
thất xuất hiện trước mặt Punnä, dạy nàng kệ ngôn. 

3- Punne pũrassu dhammehi, cando pannaraseriva; 

Paripunnaya paññaya, tamokhandham padälayä tì. 

“Hối này, nàng Pung-Na, hãy tràn đầy Chánh pháp. 

Như mặt trăng tròn đầy, trong ngày rằm trăng tròn. 

Hãy tràn đầy trí tuệ, phá tan khối si ám” (HT. TMC d). 

Hân hoan theo lời Bậc Đạo sư dạy, nàng Punnaä phát triển tuệ quán và chứng Thánh 
quả ALaHán ngay đau đó. 

Hồi tưởng lại, nàng lập lại kệ ngôn của Bậc Đạo Sư như xác chứng thành tựu Thánh 
quả của mìnhU), 

Nàng có thể là Trưởng lão ni Tininamalika được nhắc đến trong tập Apadana 
(Thánh nhân ký sự) 2). 

b- Trưởng lão ni Mutta. 

Tiên hạnh. 

Cách hiền kiếp (Bhaddakappa) này trở về trước 91 kiếp trái đất, vào thời Đức Thế 
Tôn Vipassi (Quí-Pát-Si) xuất hiện trong thế gian, tiền thân nàng Mutta (Mút-Ta) là con 
gái một gia tộc quyền quí. 

Có lần nàng nhìn thấy Đức Thế Tôn Vipassĩ cùng đại chúng Tỳkhưu trên đường du 
hành, nàng khởi sinh tâm tịnh tín nơi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, nàng đi đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng với tâm tín thành theo cách thức “năm chi chạm đất”. 

Từ kiếp sống đó trải qua 91 kiếp trái đất hậu thân của nàng chỉ luân lưu trong hai 
cảnh giới “Chư thiên và nhân loại". 

Hiện kiếp. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama (Gô-Tá-Má) còn tại tiền, nàng sinh vào một gia tộc 
Bàlamôn Trưởng giả trong kinh thành Sävatthi (XáVệ). 

Nhờ duyên lành được tích lũy nhiều đời, khi nàng được 20 tuổi cùng Đại chúng dự 
lễ Lạc thành Đại tự KỳViên, nghe được pháp thoại từ Đức Thế Tôn, nàng khởi ý nghĩ: 
“Theo lời dạy của Bậc Đạo Sư, đời sống xuất gia thì phóng khoáng, không bị trói buộc, 
còn đời sống tại gia thì bẩn chật, có nhiều ràng buộc. Vậy ta nên sống đời sống Phạm 
hạnh trong Gíao pháp của Đức Thế Tôn, nhưng lúc này chưa hợp thời, ta hãy kiên nhẫn 
chờ đợi”. 


ú)- Thig. vs. 3. Punnatherrgatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Punnä3); ThigA. 9. 
Ø)- Ap.ii. 515. 


48 


Nàng từ chối mọi lời cầu hôn từ những chàng trai quyền quý, giữ nếp sống “nữ cư sĩ 
áo trắng”. 

Khi duyên lành xuất gia đến thời khai mở, nàng nhìn thấy đoàn Nữ ni có Di mẫu 
Gotamr là trưởng, theo Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng du hành đến kinh thàh Sãvatthi 
(XáVệ). 

Được cha mẹ đồng ý, nàng xuất gia sống trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, có Di 
mẫu Mahapajapati Gotami là Tế Độ Sư. 

Nàng thọ giới Học nữ, chuyên cần tu tập Thiền Quán (Vipassanajhana). Một hôm, 
sau khi thọ thực vào bữa trưa xong rồi, nàng đảnh lễ các vị Tỳkhưu ni rồi đi vào thiền 
thất của mình để thực hành quán xét. 

Từ Hương thất, Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất hiện trước mặt nàng, Ngài dạy 
nàng Học nữ Mutta kệ ngôn. 

2- Mutte muccassu yogehi, cando rahuggaha iva; 

Vippamuttena cittena, anana bhuñja pindaka “nữ. 

“Hối này, giải thoát Ni, hãy giải thoát các ách 

Như mặt trăng thoát khởi, miệng hàm của Ràhưum. 

Với tâm tư giải thoát, khởi nợ nần trói buộc. 

Hãy thọ hưởng món ăn, do khất thực đem lại” (H1.TMC d). 

Vững tin vào lời dạy của Bậc Đạo Sư, nàng phát triển tuệ quán theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn, không bao lâu nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Nàng Mutta thường lập lại kệ ngôn trên, như xác định Thánh trí của mình, bà vẫn 
đọc lên kệ ngôn này khi sắp viên tịch0). 

Bà là Trưởng lão ni Sankamanattã (Săng-Khá-Má-Nát-Ta) được đề cập trong tập 
Apadana (Thánh nhân ký sự) 2). 

c- Trưởng lão nỉ Therika. 

Tiên hạnh. 

Vào thời Đức Thế Tôn Konagamana (CâuAHàmMâuN)), tiền thân nàng Therikã 
(Thê-Rí-Ka) là một nữ gia chủ Trưởng giả. 

Khi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Konagamana (Kô-Na-Gá-Ma-Ná) nữ gia chủ này đặt 
niềm tin trong Giáo pháp của Đức Chánh Giác Konägamana và quy ngưỡng Tam Bảo. 

Có lần nữ gia chủ này thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến nhà nàng để 
nhận vật thực. 

Nàng cho kiến tạo một sảnh đường bằng gỗ, rải cát mịn bằng phẳng từ đường dẫn 
vào sảnh đường, nơi Đức Thế Tôn an tọa, nàng cho giương cao hai chiếc lọng trắng để 
che mát, chung quanh Sảnh đường nàng cho trang trí hoa, cờ xí, cho rải vật thơm như 
hương Chiên đàn, trầm... khắp sảnh đường. 

Nàng cúng dường những vật thực thượng vị loại cúng loại mềm đến Đức Thế Tôn 
Konagamana cùng Tăng chúng, khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, nàng cúng dường 
đến Đức Thế Tôn bộ Tam y đắc giá; ngoài ra, nàng tích cực tạo thiện nghiệp cho mình 
suốt thời gian tuổi thọ còn lại. Mệnh chung, nàng tái sinh về Thiên giới. 

Hậu thân nàng gia chủ ấy luân chuyển trong Thiên giới suốt thời gian một vị Chánh 
Giác, từ thời Đức Chánh Giác Konägamana đến thời Đức Chánh Giác Kassapa (CaDiếp). 

Vào thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Kassapa, từ thiên giới hậu thân nữ gia chủ 
ấy tái sinh về nhân giới, nàng sinh vào một gia tộc Đại trưởng giả trong thành 
Bandhumati (Băn-Thú-Má-Tì). 


ú)- Thig. vs. 2. Muttaherrgatha ( Kệ ngôn Trưởng lão ni Muttã); ThigA. 8. 
Ø)- Ap. i1. 514. 


49 


Khi đến tuổi trưởng thành, nghe được Pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, nàng xuất 
gia trở thành vị Tỳkhưu ni trong Giáo pháp này, vị nữ ni này tu tập hết 20 ngàn năm, 
mệnh chung nàng tái sinh về Thiên giới. 

Hiện kiếp. 

Luân lưu trên thiên giới suốt thời gian một vị Chánh Giác. Đến thời Đức Thế Tôn 
hiện tại, từ Thiên giới nàng tái sinh về nhân giới trong kinh thành Vesali (VệXá), thuộc 
gia tộc Khattiya (SátĐÐếTy) có đại tài sản. 

Vì nàng có thân to cao, đẫy đà vững chắc nên được gọi Therikã (Thê-Rí-Ka; vì 
không ai biết rõ tên thật của nàng là gì). 

Khi đến tuổi trưởng thành, nàng Therikä được gả cho một thanh niên thuộc giai 
cấp Sátđếly trưởng giả; nàng sống trung thành tuyệt đối với chồng. 

Khi Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesali (VệXá) để giải trừ ba tai họa: Bệnh tật, 
phi nhân và đói khát. Nàng phát sinh niềm tin nơi uy lực của Tam Bảo, trở thành một 
cận sự nữ tín thành. 

Có lần nàng cùng đại chúng đến “Giảng đường nóc nhọn (Kũtagarasälãa) ” nghe Pháp 
từ Đức Thế Tôn, nàng quyết định xuất gia trước sự chứng kiến của Di mẫu Gotami, 
nhưng chưa được sự đồng ý của chồng nên nàng chưa được xuất gia trong Ni chúng. 

Nàng trở về thưa với chồng rằng: “Em muốn được xuất gia trong giáo pháp của Đức 
Thế Tôn”; nhưng chồng nàng không đồng ý, nàng vẫn là người vợ chu toàn mọi bổn 
phận và thường suy gẫm về “lý vô thường cùng lý vô ngã” theo lời dạy của Bậc Đạo Sư. 

Một hôm khi nàng đang nấu bếp với món chiên xào, một ngọn lửa mạnh bùng phát 
lên thiêu rụi toàn bộ vật thực có trong chảo, với tiếng kêu “xèo xèo” quan sát cảnh tượng 
này, nàng triển khai trí quán và chứng đắc Thánh quả ANaHàm. 

Từ đó nàng không còn trang điểm, không còn đeo vào người những trang sức quý 
giá và xinh đẹp. Chồng nàng hỏi rằng: 

- Này em, vì sao em không đeo những món trang sức xinh đẹp, quí giá?. 

Nàng thưa thật rằng “không còn thích thú bất cứ vật trang điểm nào trên đời cả”. 

Chồng nàng hiểu rằng: “Đời sống gia đình không còn thích hợp với vợ ta nữa rồi”, 
hỏi rằng: 

- Này em, vậy em thích điều gì? 

- Thưa anh, em muốn được xuất gia, sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn. 

- Này em,em sẽ được như ý. 

Chồng nàng đưa nàng đến Trưởng lão ni Mahäpajapati Gotami, trình bày lên 
Trưởng lão ni về nguyện vọng của vợ mình. 

Được sự chấp thuận của Trưởng lão ni Mahapajapati Gotamr, chồng nàng tổ chức lễ 
xuất gia cho nàng Therika thật trọng thể. 

Sau khi tế độ nàng Therikã xuất gia trở thành Tỳkhưu ni, theo Luật “Tỳkhưu ni xuất 
gia với lưỡng phái Tăng” nên Trưởng lão ni Gotami đưa nàng Therikã đến trú xứ của 
Đức Thế Tôn, để chư Tăng chứng nhận. 

Quán xét thấy được duyên lành Thánh quả ALaHán của nàng Therika, khi nàng 
Therikã đánh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng sang một bên, Di mẫu Gotami trình lên Đức 
Thế Tôn việc nàng Therika xuất gia trong Ni chúng. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

1- Sukham supahi therike, katva co|ena pärutä; 

pasanto hi te rägo, sukkhadakam va kumbhiya“nti. 

“Hãy ngủ trong an lạc, hối nàng thân đấy đà. 

Đắp phú trong tấm y, chính mình tự làm lấy. 

Lòng tham, nàng lắng dịu, như ghè khô trong lò!”(HT.TMC 4). 


90 


Nàng Therika triển khai tuệ quán, chứng đắc Thánh quả ALaHán ngay tại chỗ đứng. 
Từ đó nàng thường lập lại kệ ngôn của Bậc Đạo Sư như tuyên bố lên Thánh trí ALaHán 
của mình 0), 

d- Trưởng lão nỉ Ơitta. 

Tiên hạnh. 

Tiền thân Trưởng lão ni Gttä (Chít-Ta) tích lũy nhiều phước thiện qua nhiều thời 
của các vị Chánh Giác. 

Vào 94 kiếp trái đất trước, tiền thân bà Ơitta là nữ Nhân điểu (kinnaräa) sống cạnh 
bờ sông Candabhaga (Chăn-Đá-Pha-Ga). Có lần, nữ Nhân điểu nhìn thấy Đức Phật Độc 
Giác đang thiền tịnh nơi cội cây cạnh bờ sông Candabhäga, nữ Nhân điểu phát sinh tâm 
tín thành vị Samôn đang thiền tịnh, nữ Nhân điểu tìm hương hoa cùng lau sậy mang đến 
cúng dường vị Samôn, rồi chấp hai cánh lại đảnh lễ vị Samôn. 

Nữ Nhân điểu hướng về phía phải vị Samôn, nhiễu quanh vị Samôn ba vòng rồi ra 
đi. 

Mệnh chung, nữ Nhân điểu tái sinh Thiên giới, trải qua 94 kiếp trái đất, hậu thân nữ 
Nhân điểu chỉ luân lưu trong hai cảnh giới chư Thiên và nhân loại. 

Hiện kiếp. 

Vào thời Đức Thế Tôn hiện tiền, hậu thân nữ Nhân điểu tái sinh vào một gia tộc Đại 
trưởng giả trong thành Rajagaha (Vương Xá), có tên gọi là Citta (Chít-Ta). 

Khi trưởng thành, nàng Cittã theo đại chúng đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn nơi 
cổng thành Vương Xá, khi Ngài cùng 1.000 vị Tỳkhưu Uruvelä Kassapa (Ú-Rú-Quê-La 
CaDiếp) ngự đến thành Rajagaha tế độ vua Bimbisara (BìnhSa) theo lời hứa với vua 
BìnhSa trước đó. 

Khi Ni chúng được thành lập, nàng xuất gia Tỳkhưu ni do Di mẫu Gotami là Tế độ 
sư. Khi về già, bà Citta leo lên núi Gijjhakũta (Kên Kên) thực hành hạnh ẩn sĩ của mình, 
bà nỗ lực hành pháp và chứng đắc Thánh quả ALaHán cùng Tuệ phân tích. Hân hoan với 
thành quả đạt được, bà nói lên hai kệ ngôn. 

27- Kiñcapi khomhi kisika, gilãna balhadubbalä; 

Dandamolubbha gacchami, pabbatam abhiruihiya. 

“Đầu ta có mới mét, bệnh hoạn quá yếu đuối. 

Dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi”. 

28- Sanghatim nikkhipitvana, pattakañca nikul]jiya; 

Sele khambhesimattanam, tamokhandham padaliyäa tì. 

“Với đại y vắt ngang, với bình bát lộn ngược. 

Ta dựa mình tảng đá, phá tan khối si ám” (HT.TMC d)®). 

Bà có thể là Trưởng lão ni Nalamaälikã được đề cập trong tập Apadana (Thánh nhân 
ký sự). 

e- Trưởng lão ni Mettika. 

Tiên hạnh. 

Vào thời Đức Thế Tôn Siddhattha (SĩÐạtTa), tiền thân nàng Mettika (Mết-Tí-Ka) là 
một nữ gia chủ Trưởng giả, nàng có cúng dường một dây thắt lưng được nạm ngọc quí 
nơi điện thờ Kim thân Đức Thế Tôn Siddhattha. 

Từ kiếp đó đền kiếp trái đất này, hậu thân nữ gia chủ ấy chỉ luân lưu trong hai cảnh 
giới chư Thiên và nhân loại. 

Hiện kiếp. 


)- Thig. 1 ; ThigA. p.3. 
2)- Thig. vs. 27, 28, Cittatheriigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni O3) ; ThigA. 33. 


91 


Trong thời Đức Phật hiện tiền, hậu thân nữ trưởng giả ấy tái sinh vào một gia tộc 
Đại Trưởng giả trong thành Rajagaha (Vương Xá), nàng được đặt tên là Mettikã (Mết-Tí- 
Ka 


Nàng Mettika theo đại chúng đến nghe pháp của Đức Thế Tôn nơi cổng thành 
Rajagaha (Vương Xá), khi Đức Thế Tôn đến tế độ vua Bimbisara (BìnhSa) theo lời hứa 
trước khi Ngài Giác ngộ. 

Khi Ni chúng được hình thành, nàng xuất gia Tỳkhưu ni do Di mẫu Gotami là Tế độ 
Sư. 

Khi về già bà leo lên đỉnh núi cao để thực hiện nếp sống ẩn sĩ của mình, bà tinh cần 
hành pháp và chứng đạt Thánh quả ALaHán cùng với Tuệ Phân tích. 

Suy tư đến thành quả của mình, bà hân hoan nòi lên hai kệ ngôn. 

29- Kincapi khomhi dukkhita, dubbalã gatayobbanä; 

Dandamolubbha gacchami, pabbatam abhirũhiya. 

“Dầu ta có đau đớn, sức yếu, tuổi trẻ qua. 

Dựa trên gậy, ta đi, ta leo lên đỉnh núi”. 

30- Nikkhipitvana sanghatim, pattakañca nikuljiya; 

NÑisinna camhi selamhi, atha cittam vimucci me; 

Tisso vijja anuppattä, katam buddhassa säsana nữi. 

“Với đại y vắt ngang, với bình bát lồn ngược. 

Ta ngồi trên tảng đá, tâm ta được giải thoá. 

Ba minh chứng đạt được, thành tựu lời Phát dạy” (HT.TMC d)0). 

Bà là Trưởng lão niMekhaladayika được đề cập tronmg tập Apadana (Thánh Nhân 
ký sự)!. 

f- Trưởng lão ni Dantika. 

Tiên hạnh. 

Tiền thân nàng Dantikã (Đăn-Tí-Ka) tích lũy thiện nghiệp qua nhiều thời bậc Chánh 
Giác. 

Vào thời không có Giáo pháp của Đức Chánh Giác, tiền thân nàng Dantikã tái sinh 
làm một nữ Nhân điểu (kinnari) sống ở bờ sông Candabhaga (Chăn-Đá-Pha-Ga), có lần 
nữ Nhân điểu thấy Đức Phật Độc Giác đang thiền tịnh nơi cội cây cổ thụ, sau khi Ngài thọ 
thực vào buổi trưa xong. 

Nữ Nhân điểu phát sinh tâm thành kính với vị Samôn, nữ Nhân điểu đi tìm những 
cánh hoa Sãäla đến cúng dường Ngài, đi nhiễu quanh Ngài ba vòng theo bên phải hướng 
về Ngài rồi ra đi. 

Mệnh chung nữ Nhân điểu tái sinh về thiên giới, từ khi ấy đến hiện kiếp này, hậu 
thân nữ Nhân điểu chỉ luân lưu trong hai cảnh giới “Chư Thiên và người”. 

Vào thời Đức Phật tại thế, hậu thân nữ Nhân điểu tái sinh vào một gia tộc BàÌlamôn 
Đại thần tế lễ của vua xứ Kosala (Kô-Sá-Lá). 

Khi trưởng thành, nàng theo Đại chúng đến nghe pháp Đức Thế Tôn nhân lễ Lạc 
thành Đại tự KỳViên do Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) tổ chức. Nàng chứng 
đạt Thánh quả Dự Lưu, trở thành một cận sự nữ tín tâm nơi Tam Bảo. Nàng có ý muốn 
xuất gia sống đời sống không gia đình trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, khi Ni chúng 
được hình thành, nàng xin được xuất gia trở thành Tỳkhưu ni do Di Mẫu Gotami là Tế độ 
Sư. 

Một ngày nọ, sau khi thọ thực xong, nàng leo lên núi Gijjhakuta (Kên Kên) tìm cội 
cây cổ thụ ngồi thiền tịnh nghỉ trưa. Từ trên cao nàng nhìn thấy con voi được thuần hóa 
đang qui chân xuống để người huấn luyện voi leo lên lưng, nàng suy nghĩ: “Voi là loài vật 


ú)- Thig. vss. 29,30. Mettikatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Mettikä) ; ThigA. 35. 
@)- Ap.ii. 513. 


92 


có sức mạnh, nhưng người ta còn thuần hóa được nó. Vì sao ta không thể thuần hóa 
được tâm mình?”. 

Nàng lấy hình ảnh ấy làm đề mục để phát triển tuệ quán và chứng đắc Thánh quả 
AIaHán cùng với Tuệ phân tích. 

Khi chứng đạt Thánh quả ALaHán, hân hoan với thành quả tốt đẹp, nàng nói lên ba 
kệ ngôn. 

Nagam ogahamuttinnam, nadriramhi addasam. 

“Ra khói ngôi tỉnh xá, để nghỉ trưa ban ngày. 

Trên đỉnh núi Linh Thứu, ta thấy một con voi”. 

Dầm nước xong đi lên, trên bờ một con sông. 

49- Puriso anikusamadaya, dehi pada nti yäcati; 

Nago pasaärayï pädam, puriso nagamaruhi. 

“Một người cầm cái móc, yêu cầu đưa chân lên. 

Con voi duối chân ra, và người leo lên voi”. 

90- Disva adantam damitam, manussänam vasam gatam; 

Tato cittam samadhesim, khalu tãya vanam gatã ti. 

“Thấy kẻ chưa nhiếp phục, đi đến được nhiếp phục. 

Ta thấy nó vâng chịu, theo quyền lực của người. 

Như vậy, ta định tâm, đi vào trong rừng ấy”(HT.TMCd)0). 

g- Trưởng lão nỉ Gutta. 

Trong thời Đức Phật còn tại thế, nàng sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn trưởng giả 
nơi kinh thành Savatthi (XáVệ), được đặt tên là Gutta (Gút-Ta). 

Khi đến tuổi trưởng thành, do duyên lành tích trữ, nàng Guttanàng nhàm chán đời 
sống gia đình và được gia đình cho phép xuất gia, nàng được bà Di mẫu Ma hãpajãpati 
Gotami là Tế độ sư. 

Tuy nàng cố gắng thiền tịnh, nhưng tâm nàng cứ chạy theo ngoại cảnh, nên trng 
một thời gian dài, nàng không thể định tâm được. 

Nhân thấy duyên lành Thánh quả của nàng, vào thời thích hợp Đức Thế Tôn ngồi 
trong Hương thất phóng hào quang xuất hiện trước mặt nàng, dạy nàng rằng: 

163- Gutte yadattham pabbajja, hitva puttam vasum piyam; 

Tameva anubrũhehi, mã cittassa vasam gam. 

“Vì mục đích tối thượng, Gutta, người xuất gia. 

Từ bỏ cả con cái, cho đến bản thân mình. 

Hãy nhiệt tâm hành trì, chớ đểtâm chi phối”. 

164- Cittena vañcitä sattã, marassa visaye rat3; 

Anekajatisamsaäram, sandhävanti aviddasũ. 

“Tâm lừa đảo chúng sinh, ưa ác ma lãnh vực. 

Luân hồi nhiều đời sống, chúng dong ruổi, si mê”. 

165- Kamacchandañca byäpadam, sakkäyaditthimeva ca; 

Silabbataparamaäsam, vicikicchanca pañcamam. 

“Dục vọng và sân hận, kế cả với thân kiến. 

Cộng thêm giới cấm thủ, với nghỉ hoặc thứ năm”. 

166- Samyojananl etäni, pajahitvana bhikkhuni; 

Orambhagamanryani, nayidam punarehisi. 

“Hõi này, T;khưu nỉ, từ bỏ kiết sử này. 
Là hạ phần kiết sử, ngươi hết lại đời này”. 
167- Ragam manam avijjañca, uddhaccañca vivajjiya; 


ú)- Thig. 48-50. Dantikather1gatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Dantikä) ; ThigA. 51 
23 


SamyoJanani chetvana, dukkhassantam karIssasI. 

“Hãy tránh xa tham mạn, vô minh và trạo cử. 

Chặt đứt kiến sử xong, ngươi sẽ dứt đau khổ”. 

168- Khepetva jatisamsaram, pariññaya punabbhavam; 

Dittheva dhamme nicchatäã, upasantä carissatï ti. 

“Quïng bỏ vòng sanh tứ, liễu tri sự tái sanh. 

Hiện tại không ước vọng, ngươi sẽ sống an tịnh” (HT. TMC d). 

Nàng theo lời dạy của Đức Thế Tôn nỗ lực thực hành pháp và chứng đắc Thánh quả 
ATIaHán. Nàng lập lại kệ ngôn của Đức Thế Tôn như tuyên bố lên Thánh trí của mìnhU), 

h- Trưởng lão nỉ Subha con gái người thợ vàng 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, nàng sinh ra trong thành Rajagaha (Vương 
Xá), là con gái người thợ kim hoàn (kammaradhitä); vì nàng rất xinh đẹp nên được gọi 
là Subha (Sú-Pha). 

Khi nàng trưởng thành, có thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Trúc Lâm 
(Veluvanavihara) gần thành Rajagaha (Vương Xá), nàng cùng đại chúng đi đến Đại tự 
Trúc Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống nghe pháp. 

Đức Thế Tôn quán xét thấy được duyên lành của nàng, Ngài giảng pháp thích hợp 
với cơ tánh của nàng, sau thời pháp nàng Subha chứng Thánh quả Dự Lưu. Về sau, nhận 
thấy đời sống trong gia đình chật hẹp, giới hạnh không thể được bóng sáng như vỏ ốc 
Xacừ được đánh bóng, nàng xin được xuất gia sống trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
dưới sự chỉ dẫn của Trưởng lão ni Mahapajapati Gotam. 

Sau khi xuất gia, nàng hướng tâm đến sự giải thoát, tỉnh cần hành pháp. Thỉnh 
thoảng thân tộc nàng lôi kéo nàng quay trở về đời sống cư sĩ; có lần với 24 kệ ngôn, 
nàng giảng cho những người ấy nghe về “sự nguy hại các dục và sự an lạc khi thoát ra 
các dục”, giúp cho những người trong thân tộc thoát ra khỏi bệnh tham vọng. 

Khi nàng thọ Tỳkhưu ni giới được 8 ngày, nhờ sự hướng dẫn của Trưởng lão ni 
Upalavannä (Úp-Pá-Lá-Quăng-Na), nàng Subhã (Sú-Pha) tỉnh cần triển khai thiền quán, 
chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Hân hoan với thành quả đạt được, nàng lập lại 24 kệ ngôn trên, như tuyên bố lên 
Thánh trí của mình. 

339- Daharaham suddhavasanä, yam pure dhammamassunim; 

'Tassa me appamattäya, saccabhisamayo ahu. 

“Ta trước mặc áo trắng, được nghe giảng Chánh pháp. 

Do ta không phóng dát, chứng tri được chân lý”. 

340- Tatoham sabbakamesu, bhusam aratimajjhagam; 

Sakkäyasmim bhayam disvä, nekkhammameva pThaye. 

“Nhờ vậy đối mọi dục, không còn tham muốn lớn. 

Thấy sợ hãi thân kiến, ta mong muốn viễn ly”. 

341- Hitvanaham ñatiganam, dãsakammakaränl ca; 

Gamakhettäni phïitãni, ramanTye pamodite. 

“Ta bỏ chúng bà con, bỏ lao công, nô tỳ. 

Làng ruộng đất phì nhiêu, khiến người thích hân hoan, 

Từ bó, ta xuất gia, gia sản đầu có ít”. 

342- Pahayaham pabbajitä, säpateyyamanappakam; 

Evam saddhaya nikkhamma, saddhamme suppavedite. 

“Nhờ diệu pháp khéo thuyết, ra đi, với lòng tin. 
Ta không thể hy cầu, vát gì thuận gia sản. 
Vàng bạc ta đã bỏ; sao lại đi đến chúng?”. 


0)- Thig. vv. 163- 168. Guttatherrgatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Guttã) ; ThigA. 157. 
54 


343- Rajatam jatarũpam vã, na bodhäya na santiyä; 
Netam samanasäruppam, na etam ariyaddhanam. 
“Vàng bạc không giác ngó, không làm người an tịnh. 
Không hợp hạnh Samôn, không phải tài sản thánh”. 
344- Netam assa patirũpam, akiñcaññañhi patthaye; 
Yo jatarũpam rajatam, chaddetvä punarägame. 

“Chính vàng hay bạc này, làm tham ái, đắm say. 

Làm con người ngu sỉ, làm tăng trưởng bụi trần. 

Nguy hiểm nhiều ưu não, đây, không gì trường cửu”. 
345- Lobhanam madanañcetam, mohanam rajavaddhanam; 
Sasankam bahuäyäsam, natthi cettha dhuvam thiúi. 
“Đây, loài Người tham đắm, phóng dát, tâm uế nhiễm, 
Chống đối thù địch nhau, rộng đường đấu tranh nhau”. 
346- Ettha ratta pamattã ca, sankilitthamana narä; 
Añnamannena byaruddhã, puthu kubbanti medhagam. 
“Giết hại, trói, tra tấn, hao tài sầu, ưu tư. 

Những ai chìm trong dục, gặp phi nhiều tai họa”. 
347-Vadho bandho parikleso, jani sokapariddavo; 
Kãmesu adhipannänam, dissate byasanam bahum. 

“VW sao bà con ta, giống như kẻ thù ta. 

Lại trói buộc ta vào, trong vòng các dục lạc. 

Hãy biết ta xuất gia, vì thấy dục đáng sợ”. 

348-Tam mam ñãti amittava, kim vo kãmesu yuñjatha; 
Janatha mam pabbajitam, kãmesu bhayadassinim. 
“Bạc, vàng không có thể, đoạn được các lậu hoặc, 

Các dục là thù địch, sát nhân, chuyên giết hại, 

Chúng là kẻ oán thù, là mới tên, dây trói”. 

349- Na hirañfiasuvannena, parikkhiyanti äsavä; 
Amitta vadhaka kama, sapatta sallabandhanä. 

“VW sao bà con ta, giống như kẻ thù ta. 

Lại trói buộc ta vào, trong vòng các dục lạc. 

Hãy biết ta xuất gia, cạo tóc đắp đại y”. 

350- Tam mam ñãtï amittäva, kim vo kãmesu yuñjatha; 
Janatha mam pabbajitam, mundam sanghätiparutam. 
“Nuôi sống bằng đồ ăn, tích ly nhờ khất thực. 

Y áo được tác thành, với miếng vải lượm lặt. 

Sống vậy, thích hợp ta, cơ bản, sống không nhà”. 

351- Uttitthapindo uñcho ca, pansukilañca civaram; 
Etam kho mama sáruppam, anagárữpanissayo. 

“Dục đại sĩ từ bó, dục loài Trời, loài Người. 

Trú an ổn, giải thoát, không dao động an lạc”. 

352- Vanta mahesThi kãmã, ye dibbã ye ca mãnusä; 
Khematthane vimuttä te, pattã te acalam sukham. 
“Chớ để ta đến dục, trong dục, không an toàn. 

Dục, thù địch sát nhân, gây khổ, dụ đống lửa”. 
353-Maham kamehi sangacchim, yesu tãnam na vijjatl; 
Amitta vadhaka kãmäã, aggikkhandhũpama dukhã. 
“Đường hiểm, đầy sợ hãi, đầy khổ hoạn, gai góc. 

Tham ái đường gập ghềnh, hoang si mê rộng lớn”. 

354- Paripantho esa bhayo, savighato sakantako; 


Shì 


Gedho suvisamo ceso mahanto mohanamukho. 

“Tai họa đầy hãi hùng, các dục dụ đầu rắn. 

Kẻ ngu thích thú dục, ké mù lòa phàm phu›. 

355- pasaggo bhimarũpo, kãmã sappasirũipamä; 

Ye bãalã abhinandanti, andhabhũta puthujjana. 

“Chúng sanh chìm bùn đục, những kẻ không thấy đời. 

Họ không có rõ biết; sự chấm dứt sanh tử”. 

356- Kamapankena sattä hi, bahu loke aviddasn; 

Pariyantam na jananti, jatiyä maranassa ca. 

“Loài Người vì nhân dục; con đường đến ác thú. 

Phần nhiều đi đường ấy, khiến tự ngã bệnh hoạn”. 

357- Duggatigamanam maggam, manussä kãmahetukam; 

Bahum ve patipajjanti, attano rogamavaham. 

“Như vậy dục sinh thù, nung nấu, làm uế nhiễm. 

Dục thuộc về thể vật, trói người vào tử vong”. 

358- Evam amittajananä, tãpanã samkilesika; 

Lokamisä bandhanTyä, kãmaã maranabandhana. 

“Dục làm cho điên cuồng, loạn ngôn tâm thác loạn. 

Làm uế nhiễm chúng sinh, sắp rơi bấy Ác ma”. 

359- Ummadanä ullapanäa, kãmã cittappamaddino; 

Sattanam sankilesaya, khippam märena odditam. 

“Dục nguy hiểm không cùng, nhiều khổ, thuốc độc lớn. 

Ngọt ít, tạo đấu tranh, héo tàn ngày tươi sáng”. 

360- Anantadinava kãmaã, bahudukkha mahävisä; 

Appassada ranakara, sukkapakkhavisosana. 

“Ta quyết định như vậy, không trở lui dục nhân. 

Tác thành điều bất hạnh, luôn vui hưởng Nípbàn”. 

361 - Saham etadisam katva, byasanam kãmahetukam; 

Na tam paccagamissami, nibbanabhirata sada. 

“Quyết đấu tranh với dục, chờ đợi, mát, lắng dịu. 

Sẽ sống không phóng dát, đoạn diệt kiết sử dục”. 

362- Ranam karitvä kamanam, sitibhavabhikankhini; 

Appamattã vihassämi, sabbasamyojanakkhaye. 

“Ta đi theo đường ấy, đường đại sĩ đi qua. 

Không sầu, không cấu uế; an ổn, thẳng, Tám ngành”. 

363- Asokam virajam khemam, ariyatthangikam ujum; 

Tam maggam anugacchami, yena tỉnnã mahesino”. 

“Hãy xem Subha này, an trú trên Chánh pháp. 

Con gái một thợ vàng, đạt được không tham dục. 

Ngồi hành trì thiền định, ở dưới một gốc cây”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngồi nơi cội cây đại thọ cùng các Tỳkhưu vây quanh; với 
thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được những kệ ngôn khải hoàn của 
Trưởng lão ni Subha, Đức Thế Tôn phóng hào quang đến nàng Subhaã để các Tỳkhưu 
thấy được nàng. Rồi Đức Thế Tôn nói lên ba kệ ngôn tán thán nàng Subhä. 

364- Imam passatha dhammattham, subham kammaradhitaram; 

Anejam upasampajja, rukkhamuilamhi jhãyati. 

“Hôm nay, ngày thứ tám, từ khi nàng xuất gia. 

Với lòng đầy tin tưởng, sáng chói chân Diệu pháp”. 

365- Ajjatthami pabbajita, saddhã saddhammasobhanä; 

Vinituppalavannäya, tevi]ja maccuhayimi. 


96 


“Úp-Pá-Lá-Quăng-Na, huấn luyện giáng dạy nàng. 

Nàng chứng được Ba minh, vượt qua được thần chết”. 

366- Sayam bhujissä ananä, bhikkhunI bhaävitindriyä; 

Sabbayogavisamyuttä, katakiccä anäsavä. 

“Nàng tự mình giải thoát, không còn có nợ nần. 

Là vị T;khưu ni, các căn được tu tập. 

Ly hệ mợi khổ ách, việc cần làm làm xong. 

Đối với các lậu hoặc, nàng đoạn diệt hoàn toàn”. 

Nghe được lời Đức Thế Tôn tán thán nàng Subha, Thiên vương Sakka (ĐếThích) 
cùng chư thiên tùy tùng đi đến đảnh lễ nàng Subha, nói lên kệ ngôn tán thán nàng. 

367- Tam sakko devasanghena, upasankamma iddhiyä; 

Namassati bhũtapati, subham kammaradhitaranti. 

“Sakka đến với nàng, cùng với chúng chư Thiên. 

Với thần thông diệu dụng, chúng đảnh lễ Sú-Pha, 

Nàng ch là con gái, con mót người thợ vàng. 

Nhưng nay là hói chú, của mọi loài chúng sinh” (HT:-TMCd)0). 

i- Trưởng lão nỉ Subha ở rừng xoài của Jvaka. 

Nàng sinh ra trong gia tộc Bàlamôn Trưởng giả trong thành Rajagaha (Vương Xá), 
vì có thân hình có màu vàng rất xinh đẹp nhất là tay chân nên được gọi là Subha (Sú- 
Pha). 

Được nghe Pháp từ Đức Thế Tôn khi Ngài ngự trú nơi Đại tự Trúc Lâm, nàng Subha 
khởi niềm tin trở thành cận sự nữ của Đức Thế Tôn. 

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, nàng thường quán xét về những nguy hại của dục 
lạc cùng với những thống khổ của kiếp người, nàng thấy rõ sự ràng buộc trong đời sống 
gia đình và sự an lạc của đời sống viễn ly. 

Khi biết được Đức Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia sống đời sống Phạm 
hạnh trong Giáo pháp của Ngài; nàng xin phép cha mẹ cho nàng xuất gia và được cha mẹ 
nàng đồng ý. 

Nàng Subha xuất gia do bà Di mẫu Mahäpajapati Gotami là Tế Độ Sư. 

Sau khi xuất gia, nàng tinh cần phát triển tuệ quán và chứng được Thánh quả Bất 
Lai. Nàng thường đi vào khu rừng xoài của Lương y Jivaka (Chi-Quá-Ká) để thiền tịnh 
nên được gọi là Subhaã Jvyakambavanika (Sú-Pha ở rừng xoài của Chi- Quá-Ká). 

Có lần, sau khi thọ thực vào buổi trưa xong, nàng đi vào khu rừng xoài của Lương y 
J]vaka để thiền tịnh. Một thanh niên phóng đảng trong thành Rajagaha (Vương Xá) cũng 
đi du ngoạn đến vườn xoài, thấy nàng Subha xinh đẹp lại ở nơi vắng vẻ, gã thanh niên 
phóng đảng chận đường nàng, đòi nàng cho y thỏa mãn dục lạc, nàng giảng đạo lý, giải 
thích về những nguy hiểm của dục lạc. Nhưng gã thanh niên phóng đãng bất chấp lời của 
nàng, khăng khăng đòi nàng cho gã thỏa mãn dục lạc. Nàng hỏi: 

- Vì sao ngươi mong muốn thỏa mãn dục lạc? 

- Vì ta thấy nàng rất xinh đẹp, ta không thể kềm chế nỗi. 

- Ngươi thấy ta đẹp ở đâu? 

- Ta thấy mắt nàng đẹp. 

- Như vậy con mắt này là kẻ phạm lỗi. 

Dùng hết nghị lực, nàng đưa tay móc con mắt ra, nói rằng: 

- Đây là con mắt phạm lỗi, ngươi hãy nhận đi. 

Gã thanh niên phóng đảng kinh hoàng, quỳ xuống đảnh lễ sám hối nàng rồi bỏ chạy 
đi. 


0)- ThigA. 236. Subhãä kammaradhitatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Subhã con gái người thợ vàng). 
57 


Nàng Subha hân hoan trở về Đại tự Trúc Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, vừa nhìn thấy 
Đức Thế Tôn, mắt nàng phục hồi như trước. Vô cùng hoan hỷ, nàng Subha đi đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên; Đức Thế Tôn dạy nàng đề tài quán xét. 

Nàng phát triển tuệ quán theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chứng Thánh quả ALaHán 
Tuệ Phân tích ngay tại chỗ đứng. 

Khi hồi tưởng lại Thánh quả đã thành tựu, nàng nói lên câu chuyện của mình với 
gã thanh niên phóng đảng bằng những kệ ngôn. 

368- Jivyakambavanam rammam, gacchantim bhikkhunim subham; 

Dhuttako sannivaresi, tamenam abrav1 subhã. 

“Trong rừng xoài tươi đẹp, của ông Jñivaka. 

Tkhưu ni Subha, đang bộ hành đi tới. 

Có chàng trẻ ăn chơi, ngăn chăn Subha lại. 

Nàng nói với kẻ ấy, những lời nói như sau”. 

369- Kim te aparadhitam mayä, yam mam ovariyana titthasi; 

Na hi pabbajitãya ävuso, puriso samphusanaya kappati. 

“Ta đã xúc phạm gì, để ngươi đứng chân ta?. 

Thát là không xứng đáng, để một người đàn ông. 

Xúc phạm nữ xuất gia, hối Hiền giả, hiểu cho”. 

370- Garuke mama satthusasane, yä sikkhã sugatena desitã; 

Parisuddhapadam ananganam, kim mam ovaryäna titthasi. 

“Bác Tôn sư ta dạy, chính học pháp như vậy. 

Được bậc Thiện Thệ thuyết, là con đường thanh tịnh. 

Không có cấu uế nào, sao ngươi đứng chân ta”. 

371- Avilacitto anavilam, sarajo vitarajam anañganam; 

Sabbattha vimuttamänasam, kim mam ovariyäna titthasi. 

“Tâm ta thát thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh. 

Tâm ngươi đầy tham ái, ta không tham, không uế. 

Mọi nơi, ý giải thoát, sao ngươi đứng chân ta ?”. 

372- Daharaä ca apäpikã casi, kim te pabbajja karissati; 

Nikkhipa kãsãäyadvaram, ehi ramama supupphite vane. 

“Nàng trẻ, không ác pháp, nàng xuất gia làm gì? 

Hãy bó áo Càsa, đến, lạc hưởng rừng hoa”. 

373- Madhurañca pavanti sabbaso, kusumarajena samutthitãä dumä; 

Pathamavasanto sukho utu, ehi ramama supupphite vane. 

“Toàn hoa tỏa hương ngạt, cây rưới bụi muôn hoa. 

Xem tuổi xuân tuổi tré, là thời tiết hạnh phúc. 

Hãy đến thọ hưởng lạc, trong rừng nở trăm hoa”. 

374- Kusumitasikhara ca padapä, abhigajjantiva mäluteritã; 

Kã tuyham rati bhavissati, yadi ekãa vanamogahissasi. 

“Con đường dưới vòm hoa, xào xạc gió lay động. 

Nàng được lạc thú gì, khi mót mình vào rừng”. 

375- Älamigasanghasevitam, kuñjaramattakarenulo]litam; 

Asahayika gantumicchasi, rahitam bhimsanakam mahävanam. 

“Trú xứ chúng thú dữ, vang tiếng voi rống dục. 

Rừng lớn trống không người, nhiều hiện tượng hãi hùng. 

Nàng lại muốn đi vào,không một ai bạn đường?”. 

376- Tapaniyakatava dhitika, vicarasi cittalateva accharäa; 

Kãsikasukhumehi vaggubhi, sobhasĩ suvasanehi nũpame. 

“Như búp bê vàng chói, giống tiên nữ vườn trời. 

Nàng đốp vải Ka-Sí, đẹp mịn, sáng chói nàng”. 


98 


377- Aham tava vasaänugo siyam, yadi viharemase kãnanantare; 
Na hi matthi tayä piyattaro, păno kinnarimandalocane. 

“Ta sống nô lệ nàng, nếu nàng sống ở rừng. 

Không một sinh loại nào, mà ta yêu hơn nàng. 

Hỡối nàng mất dịu hiền, như mắt Kin-Na-Ri”. 

378- Yadi me vacanam karissasi, sukhitã ehi agaramaävasa; 
PãsadanivatavasinI, parikammam te karontu nãriyo. 

“Nếu nàng theo lời ta, nàng sẽ được hạnh phúc. 

Hạnh phúc sống gia đình, sống lâu đài che gió. 

Sống có các nữ nhân, hầu hạ phục vụ nàng”. 

379- Kãsikasukhumani dhaãraya, abhiropehi ca mãalavannakam; 
Kañcanamanimuttakam bahum, vividham aäbharanam karomi te. 
“Mang lụa mịn Ka-Sí, dùng vòng hoa, sáp đỏ. 

Ta làm nhiều trang sức, vàng châu báu ngọc ngà”. 

380- Sudhotarajapacchadam subham, gonakatũlikasanthatam navam; 
Abhiruha sayanam mahäraham, candanamanditasaragandhikam; 
“Nàng leo lên giường quý, gố chiên đàn, lỏi thơm. 

Che màn đẹp tỉnh sạch, trải nệm mới lông dài”.. 

381- Uppalam cudakã samuggatam, yathä tam amanussasevitam; 
Evam tvam brahmacarini, sakesañgesu jaram gamissasi”. 

“Như sen vươn từ nước, phục vụ cho phi nhân. 

Như vậy nàng Phạm hạnh, sống toàn hảo đến già”. 

382- Kim te idha särasammatam, kunapapũramhi susanavaddhane; 
Bhedanadhamme kalevare, yam disvã vimano udikkhasi”. 

“ở đây là cái gì, ngươi xem là tuyệt diệu. 

Trong nghĩa địa ứ đầy, tràn đầy những thân xác. 

Ngươi được thấy cái gì, trong thân xác húy hoại. 

Khi ngươi thốt ra lời, si mê, vô ý thức?”. 

383- Akkhmi ca turiyariva, kinnariyariva pabbatantare; 

'Tava me nayanani dakkhiya, bhiyyo kãmaratI pavaddhati. 
“Chính mắt như sơn dương, Như Kin-Na-Ri giữa rừng. 

Ta thấy con mắt nàng, dục lạc liền tăng trưởng”. 

384- Dppalasikharopamani te, vimale hatakasannibhe mukhe; 
'Tava me nayanani dakkhiya, bhiyyo kãmaguno pavaddhati. 
“Trong gương mặt không uế, sáng chói như vàng ròng. 

Chẳng khác gì hoa sen, đặt chính giữa đài sen. 

Thấy con mắt của nàng, lòng dục liền tăng trưởng”. 

385- Api dũragatãa saramhase, äyatapamhe visuddhadassane; 

Na hi matthi tayä piyattara, nayana kinnarimandalocane”. 

“Tuy xa ta vấn nhớ, lông mi dài tuyệt đẹp. 

Không gì ta yêu hơn, mắt Kin-Na-Ri của nàng”. 

386- Apathena payatumicchasi, candam kilanakam gavesasi; 
Merum langhetumicchasi, yo tvam buddhasutam maggayasi. 
“Ngươi muốn dùng phi đạo, tìm mặt trăng mà chơi. 

Muốn nhảy qua Mê-ru, muốn tìm đến con Phật”. 

387- Natthi hi loke sadevake, rago yatthapi dãn] me siyä; 

Napi nam jãnãmli kiriso, atha maggena hato samulako. 

“Trên đời này, cõi trời, ta nay không tham ái. 

Ta không biết người ấy, người ấy như thế nào. 


hý)) 


Đường đạo đã giết sạch, giết hại tận gốc rỄ”. 


99 


388- Ingalakuyaäva ujjhito, visapattoriva aggito kato; 

Napi nam passämi kiriso, atha maggena hato samulako. 
“Quăng đi như hố than, than hừng đang cháy đỏ. 

Đánh giá như thuốc độc, đang xâm nhập đến thân. 

Ta không biết người ấy, người ấy như thế nào. 

Đường đạo đã giết sạch, giết hại đến gốc rễ”. 

389- Yassä siyä apaccavekkhitam, satthã vã anupäsito siyä; 
Tvam tãdisikam palobhaya, janantim so imam vihaññasi. 
“Hãy cám dỗ nữ nhân, không có biết quán sát. 

Hay Đạo Sư người ấy, đang còn phải học tập. 

Ngươi mê hoặc người ấy, làm hại được người ấy”. 

390- Mayhanhi akkutthavandite, sukhadukkhe ca satT upatthitã; 
Sañkhatamasubhanti janiya, sabbattheva mano na limpati. 
“Còn ta đã chánh niệm, đối khen chê lạc khổ. 

Biết hữu vi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy”. 

391 - Saham sugatassa savikä, maggatthangikayanayäyinI; 
Uddhatasallä anasavä, suññagaragata ramamaham. 

“Ta là đệ tử Ni, của bậc đại Thiện Thệ. 

Ta đã dấn thân bước, trên đường đạo tám ngành. 

Mãi tên đã nhổ lên, không còn các lậu hoặc. 

Ta đi đến nhà trống, tâm tư ta hoan hý”. 

392- Dittha hi mayä sucittitã, sombha daãrukapillakani vä; 
Tantihi ca khilakehi ca, vinibaddha vividham panaccakä. 

“Ta đã được thấy nó, một búp bê khéo vẽ. 

Với trục quay gỗ mới, khéo cột với dây que. 

Búp bê ấy nhảy múa, nhiều điệu múa khác nhau”. 

393- Tamhuddhate tantikhrlake, vissatthe vikale parikrite; 
Na vindeyya khandaso kate, kimhi tattha manam nivesaye. 
“Dây que ấy được rút, mở lòng rời phân tán. 

Thành trống không, miếng nhó, chỗ nào ý say đắm”. 

394- Tathũpama dehakani mam, tehi dhammehi vinä na vattanti; 
Dhammehi vinä na vattati, kimhi tattha manam nivesaye. 
“Thân ta ví dụ vậy, không bộ phận không động. 

Không bộ phân, không động, chỗ này ý say đắm”. 

395- Yatha haritalena makkhitam, addasa cittikam bhittiya katam; 
Tamhi te viparitadassanam, saññä maãnusika niratthikä. 

“Như thấy một bức vẽ, tô màu đỏ trên tường. 

Cái thấy ngươi đảo lộn, vì trí ngươi thiếu sót”. 

396- Mayam viya agga to katam, supinanteva suvannapädapam; 
Dpagacchasi andha rittakam, janamajjheriva rupparũpakam. 
“Ảo thuật xem tối thượng, như cây vàng trong mộng. 

Mù lòa ngươi chạy theo, cái trống không, không thực. 

Như cái trò múa rối, được xem giữa quần chúng”.. 

397- Vattaniriva kotarohitä, majjhe pubbu]akã saassukä; 
Prlako]ikã cettha jayati, vividha cakkhuvidha ca pinditã”. 
“Mất nàng như hòn bị, đặt lỗ trống cúa cây. 

Như những bong bóng nước, đầy dấy những nước mát. 

Những con người đa dạng, sinh ra những mú ghèn”. 

398- ppätiya cãrudassanä, na ca pajjittha asahgamanasä; 
“Handa te cakkhum harassu tam”, tassa narassa adäsi tãävade. 


60 


« Thiếu nữ đẹp tuyệt ấy, với tâm không chấp trước. 

Bóc mót con mắt nàng, trao liền cho người ấy. 

Và nói hãy cầm lấy, con mắt này của ngươi”. 

399- Tassa ca viramäsi tävade, rägo tattha khamaäpayl ca nam; 

“Sotthi siyä brahmacarini, na puno edisakam bhavissati”. 

“Khi ấy tham liền diệt, gã khẩn cầu xin lỗi. 

Mong rằng Phạm hạnh ni, được an ổn trở lại. 

Tôi sẽ không còn dám, xâm phạm thế này nữa”. 

400- ÄAsadiya edisam janam, aggim pajjalitam va liagiya; 

Ganhiya äsivisam viya, api nu sotthi siya khamehi no”. 

“Hai hạng người thế này, chẳng khác ôm lửa hừng. 

Tôi như nắm rắn độc, mong an ổn tha thứ”. 

401- Muttã ca tato sa bhikkhuni, agami buddhavarassa santikam; 

Passiya varapuññalakkhanam, cakkhu äsi yatha puränakanti. 

“Thoát khởi bị xúc phạm, vị Tkhưu nỉ ấy. 

Từ đấy đi đến gần, Bậc Giác ngó thù thắng. 

Thấy được tướng công đức, tốt đẹp và thù thắng. 

Mắt của nàng hồi phục, được trở lại như xưa” (HT. TMC d)0). 

j- Trưởng lão nỉ Vô danh. 

Bà là nữ điều dưỡng của Di mẫu Mahapajäpati GotamI, bà sinh ra ở kinh thành 
Devadaha (Hồ Thiên), khi trở thành nữ điều dưỡng bà thường được gọi là Vathesi (Qua- 
Thê-Si), nhưng tên thật của bà không ai biết. 

Khi Di mẫu Mahapajapati Gotami ra đi xuất gia, trở thành Tỳkhưu ni, bà Vãthesi 
cũng lìa bỏ kinh thành Kapilavatthu, theo chủ xuất gia trở thành Tỳkhưu ni. 

Nhưng suốt 25 năm, dục vọng cứ ám ảnh bà, bà không thể thiền tịnh được, tâm bà 
cứ quay cuồng trong các dục vọng, không thể an tịnh được, bà than thở tình trạng không 
thể thực hành pháp của mình. 

Khi duyên lành hội tụ, bà đến nghe Trưởng lão ni Dhammadinna (Thăm-Má-Đin- 
Na) giảng pháp về: “Vị ngọt của dục lạc, nguy hại của dục lạc và lợi ích ra khỏi ràng buộc 
của dục lạc, liên hệ đến Uẩn, xứ và giới”. 

Bà tỉnh ngộ, nỗ lực chống lại các cám dỗ của dục lạc, lánh xa các dục lạc, dần dần 
tâm bà được ổn định, bà tu tập thiền tịnh cố gắng hành pháp và cuối cùng bà chứng đạt 
Thánh quả ALaHán với sáu thắng trí. 

Hồi tưởng lại sự thành đạt của mình, bà hân hoan nói lên năm kệ ngôn, như sau. 

67- Pannavïsativassani, yato pabbajita aham; 

Naccharasanghatamattampi, cittassũpasamajjhagam. 

“Đã được hai mươi lăm năm; từ khi ta xuất gia. 

Cho đến búng ngón tay(2; tâm ta không lắng dịu”. 

68- Aladdhaã cetaso santim, kãmarägenavassutä; 

Bahã paggayha kandanti, vihäram pävisim aham. 

“Tâm không được an tịnh; vì đầy ứ dục tham. 

Ta dơ tay khóc than; ta đi vào tịnh xá”. 

69- Sa bhikkhunim upagacchim, yä me saddhayika ahu; 

Sa me dhammamadesesi, khandhayatanadhatuyo. 

“Ta đi đến vị nữ ni ấy; đồng tín nữ với ta. 

Nàng thuyết pháp cho ta; về uấn xứ và giới”. 

70- Tassa dhammam sunitvana, ekamante upävisim; 


0)-Thig. vss. 368-401. Sobhaä J]Tvakambavanikaatherigathä (Kệ ngôn Trưởng lão ni Subha ở rừng xoài JIvaka; ThigA. 


2)-Accharasanghatamattam 
61 


Pubbenivasam janami, dibbacakkhu visodhitam. 

“Nghe pháp nàng giảng dạy; ta ngồi vào một bên. 

Ta biết đời quá khứ; thiên nhẫn được thanh tịnh”. 

71- Œtopariccañanañca, sotadhatu visodhitä; 

Iddhipi me sacchikata, patto me äsavakkhayo; 
Chalabhiñña sacchikata, katam buddhassa sasana“nti. 
«Với trí biết tâm người; lỗ tai được thanh tịnh. 

Ta chứng thần túc thông; ta đạt được lậu tận. 

Sáu tháng trí ta chứng, lời Phát dạy đã làm » (HT:TMC d)0). 


C- Nhiếp phục du sĩ Saccaka Ø2). 

Trước khi Đức Thế Tôn Gotama (CồĐàm) xuất hiện trên thế gian khá lâu, các hậu 
duệ của 7707 vương tử Licchavi (Lích-Chá-Qui) trú ngụ nơi kinh thành Vesali (VệXá) 
của xứ Va[ji (BạtKỳ) lưu tâm đến những quan điểm đa dạng của các du sĩ (pabbajjika). 

Các Vương tử người Licchavi có xây dựng một “tuận nghị đường” ở giữa kinh 
thành Vesali, để các du sĩ công khai thảo luận những quan điểm về chủ thuyết của mình. 

Thời ấy có một du sĩ thuộc lòng 500 câu hỏi, ông không tìm được người có thể 
tranh luận thắng ông; một nữ du sĩ khác cũng thuộc lòng 500 câu hỏi và cũng chưa tìm 
được người nào tranh luận thắng được nàng. 

Một hôm cả hai du sĩ ngẫu nhiên cùng đi đến kinh thành Vesali (VệXá) để tìm người 
luận chiến. Cả hai thách thức lẫn nhau rồi đi vào “Luận nghị đường”, trước sự chứng 
kiến của hàng ngàn cư dân thành Vesaäli cùng các Vương tử người Licchavï; cả hai đã hỏi 
đáp lẫn nhau cả 1.000 câu hỏi, cuối cùng bất phân thắng bại. 

Các Vương tử người Licchavi khởi lên ý nghĩa: “Đây là hai bậc kỳ tài trong thế gian, 
chúng ta sẽ kết hợp cho họ. Những người con của hai người này sẽ có được 1.000 câu 
hỏi từ cha mẹ chúng; nhưng vậy chúng sẽ là những bậc kỳ tài trong thiên hạ”. 

Các Vương tử người Licchavi đã thuyết phục hai du sĩ ở lại kinh thành Vesali 
(VệXá). 

Hai du sĩ không còn phải du hành như trước đây, cùng nhau ở lại kinh thành Vesali 
với sự kỉnh trọng đặc biệt của các Vương tử người Licchavi dành cho hai du sĩ kỳ tài này. 

Vài năm trôi qua, hai du sĩ sinh được bốn người con gái là: Sacca (Sách-Cha), Lolã 
(Lô-La), Patacara (Pá-Ta-Cha-Ra) và Sivavatika (Sí-Qua-Quá-Tí-Ka); cùng với một trai là 
Saccaka (Sách-Chá-Ká). Cả năm người con đều học được 1.000 câu vấn đáp từ cha mẹ. 

Thuở sinh tiền hai du sĩ có dạy bốn nàng con gái rằng: “Nếu tranh luận thua người 
nam nào thì hãy là vợ người ấy; nếu đó là bậc Sanmôn thì hãy là đệ tử vị ấy”. 

Cả bốn nữ du sĩ: Sacca, Lolã, Patacara và Sivavatikã rời kinh thành Vesali (VệXá), 
trở thành những du sĩ, du hành khắp nơi để tìm người luận chiến. 

Bốn nàng cho rằng: “Cõi này được gọi là Jambudripa (DiêmPhùÐề) do có cây trâm 
(jambu) nổi tiếng”, nên bốn nàng dùng biểu tượng của mình là “cành trâm”, khi đến nơi 
nào, các nàng cho cắm cành trâm trên đống cát hay đống đất trước cổng thành và thông 
báo rằng: “Ai có khả năng luận chiến với chúng tôi, hãy nhổ cành trâm ném xuống đất”, 
rồi bốn nàng bước vào cổng thành hay cổng thị trấn. 

Về sau, cả bốn nàng đã bị Trưởng Lão Sariputta (XáLợiPhất) nhiếp phục và xuất gia 
trong Ni đoàn, cả bốn người đều chứng đạt Thánh quả ALaHán, sau thời gian ngắn nỗ 
lực tu tập®). 


0)- ThigA. 67. Aññatara therigaathaa (Kệ ngôn Trưởng lão ni Vô danh). 

2)- Phần này chúng tôi nương vào Chánh tạng cùng những bản Sớ giả có liên quan đến Tiểu kinh Saccaka 
(Culasaccakasuttam) -Ns. 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 


62 


Riêng Saccaka (Sách-Chá-Ká) vốn thông minh hơn bốn người chị, ngoài 1.000 luận 
điểm của cha mẹ dạy, Saccaka còn học thêm những quan điểm không chính thống. 

Saccaka còn được gọi là Nigantha Saccaka (Saccaka thuộc dòng NiKiềnTử). 

Saccaka không đi lang thang như bốn người chị, vẫn sinh sống nơi kinh thành 
Vesali, là Giáo thọ sư của năm trăm thiếu niên Vương tử người Licchavi. 

Ngantha Saccaka (Ní-Găng-Thá Sách-Chá-Ká) có tư tưởng kỳ lạ sau đây: “Ta quá 
thông minh, trí càng ngày càng tăng trưởng. E rằng, một ngày nào đó, bụng ta sẽ vỡ ra 
mất”. Nigantha Saccaka dùng một vành đai sắt buộc bụng lại để không bị vỡ bụng khi trí 
phát triển, lớn mạnh. 

Ngantha Saccaka ngạo mạn, thường tuyên bố cho hội chúng ở kinh thành Vesali 
(VệXá) rằng: 

“Ta không thấy mót Samôn hay mót Bàlamôn nào, là vị hội chú, là vị Giáo trưởng, là 
Sư trưởng giáo hội; dù tự cho là bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác; khi đối thoại với ta, không 
ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không bị toát mồ hôi 
nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run 
sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường”0!). 

Bấy gờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi thành Vesali, tại “Giảng đường nóc nhọn 
(Kũtãgarasala)”, nơi Đại Lâm (Mahävana). 

Khi ấy danh tiếng của Đức Thế Tôn lan truyền khắp nơi trong và ngoài kinh thành 
Vosall. 

Thường ngày, Nigantha Saccaka thường đi ngao du khắp nơi trong thành Vesali, 
người ta cho rằng “Saccaka nhàn du”, thật ra Saccaka tự cho rằng: “Ta sẽ tìm ra lỗi trong 
Giáo thuyết của Samôn Gotama (Gô-Tá-Má) và chỉ có ta mới làm được điều này. Ta đang 
muốn luận chiến với Samôn Gotama, nhưng ta chưa thể làm được, vì ta chưa nắm bắt rõ 
Giáo thuyết của Samôn Gotama; ta cần phải biết được Giáo thuyết của Samôn Gotama, 
trước khi thách thức luận chiến”, nên y đi lang thang để tìm hiểu Giáo thuyết của Đức 
Thế Tôn. 

Vào buổi sáng, Ngài Assaji (Át-Sá-Chí) đi khất thực trong thành Vesäli, Nigantha 
Saccaka nhìn thấy Ngài Assaji đang đi khất thực trong thành Vesali, y suy nghĩ: “Ta hãy 
tìm hiểu Giáo thuyết của Samôn Gotama qua vị Tôn giả này”. 

Nigantha Saccaka đi đến Ngài Assaji, sau những lời chào đón thân hữu, Saccaka hỏi 
rằng: 

- Thưa Tôn giả, Samôn Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Phần lớn pháp môn 
nào được Samôn Gotama giảng dạy cho đệ tử. 

- Này Aggivessana (Ắt-Gí-Quét-Sá-Ná), Đức Thế Tôn thường giảng dạy đệ tử rằng: 
“Này các Tỳkhưu, sắc là vô thường, thọ ... tưởng ... hành ... thức là vô thường; này các 
Tỳkhưu, sắc là vô ngã,thọ ... tưởng ... hành ... thức là vô ngã. Tất cả pháp hữu vi là vô 
thường; tất cả pháp là vô ngã”. 

- Thưa Tôn giả Assaji, thật sự chúng tôi rất thất vọng?) khi nghe Samôn Gotama 
thuyết giảng như vậy. Rất có thể chúng tôi sẽ gặp Tôn giả Gotama vào một thời nào, ở 
một nơi nào. Rất có thể có một cuộc thảo luận, rất có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ ác tà kiến 
ấy (sđd). 

Giải thích. 

Bản Sớ giải giải thích. 

*Ndài Assaji gọi Saccaka là Aggivessana, nghĩa là : “Saccaka là hậu duyệ của lửa 
(aggi)”, vì mẹ cha của Nigantha Saccaka là “môn đệ của giáo phái thờ thần lứa, giống 


đ) - Mi. Cũlasaccakasuttam ( Saccaka tiểu kinh). 
@)- Dussutam. 


63 


như ngàn đạo sĩ Uruvela Kassapa (Ú-Rú-Quê-La CaDiếp) thờ thần lửa, trước khi quy 
ngưỡng Đức Thế Tôn”. 

*Ndài Assaji chỉ nói “ngũ uẩn là vô thường, ngũ uẩn là vô ngã, pháp hành là vô 
thường, các pháp là vô ngã” mà không đề cập đế khổ. 

Đây là điểm lý thú trong câu trả lời của Ngài Assaji. 

Ngài Assaji vượt qua khổ, để không cho Saccaka bác bẻ rằng: “Chính sắc cũng có lạc, 
chứ không hoàn toàn khổ, tương tự như thế với thọ, tưởng, hành, thức. Còn như nói khổ 
do hàm nghĩa “sinh diệt là khổ, thì Đạo - quả Siêu thế cũng sinh diệt và như thế Đạ0 - 
quả Siêu thế cũng khổ”.100 


Và sẽ bị Saccaka hỏi rằng: “Này Tôn giả Assaji, Tôn giả xuất gia để làm gì?”. Và Ngài 
Assaji phải đáp rằng: “Để tầm cầu Đạo- quả Siêu thế”. Saccaka sẽ vặn hỏi rằng: “Thế thì 
Tôn giả Assaji đang tầm cầu khổ, phải không?”. 

Trong trường hợp này, Ngài Assaji sẽ bị chỉ trích rằng: “Ồ! Giáo pháp của Ngài đang 
thực hành là để “tầm cầu khổ. 

Như vậy chủ thuyết của Samôn Gotama, thực tế chỉ là nơi đau khổ, chủ thuyết này 
chỉ là “sự ưu tư, sư lo lắng, cố gắng chiến đấu để được “khổ” mà thôi, không tìm thấy sự 
an lạc. 

Ngài Assaji không dùng thuật ngữ ẩn dụ (pariyäya) mà dùng từ trừu tượng 
(nippariyaya) để không thể có nghĩa nào khác, tạo cơ hội cho du sĩ Saccaka vấn nạn. Do 
vậy, Ngài Assaji chỉ nói độc nhất “vô thường và vô ngã”. 

Như tìm được kho báu, Saccaka hân hoan rằng: “Trước đây ta chưa có thể nói gì về 
Samôn Gotama, vì ta chưa biết được chủ thuyết của ông ấy; nhưng nay qua lời Tôn giả 
Assaji (Át-Sá-Chí) đại đệ tử của Samôn Gotama; ta đã biết được Giáo thuyết của Samôn 
Gotama. Ta sẽ luận chiến với Samôn Gotama ngay trong hôm nay; ta hãy thông báo cho 
mọi người biết để đến chứng kiến”. 

Bấy giờ, tại “Hôi nghị đường” có khoảng 500 Vương tử người Licchav: đang hội họp 
để bàn công việc. 

Nigantha Sacca (NiKiềnTử Sách-Chá-Ká) đi đến hội trường, nói với 500 Vương tử 
người Licchavi rằng: 

- Hãy đến này các Tôn giả Licchavr; hôm nay sẽ có cuộc luận chiến giữa ta và Samôn 
Gotama. Nếu Samôn Gotama đứng đối thoại với ta như Tôn giả Assaji đại đệ tử danh 
tiếng của ông ta đã làm, khẳng định quan điểm ®%ô thường, và vô ngã” trong Giáo thuyết 
của Samôn Gotama. 

Tiếp theo Nigantha Saccaka đưa ra bốn ví dụ, để cho thấy y sẽ là “người chiến thắng 
Samôn Gotama” như sau. 

1- Như người lực sĩ, tay nắm giữ con cừu có lông dài, kéo tới, đặc lui, vần quanh con 
cừu. Cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói kéo tới, đặc lui, vần quanh Samôn Gotama bằng những 
lý luận của ta, ta sẽ bẻ gảy quan điểm “vô thường và vô ngã” của Samôn Gotama; nếu 
Samôn Gotama vẫn giữ quan điểm này. 

2- Như người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm thùng rượu lớn xuống hồ nước, 
người ấy nắm góc thùng có thể kéo tới, dặc lui, vần quanh thùng rượu. Cũng vậy, ta sẽ 
dùng lời nói kéo tới, dặc lui, vần quanh Samôn Gotama bằng những lý luận của ta, ta sẽ 
bẻ gảy quan điểm “vô thường và vô ngã” của Samôn Gotama; nếu Samôn Gotama vẫn 
giữ quan điểm này. 

3- Như người lực sĩ say rượu, sau khi nắm giữ cái sàng, lắc qua, lắc lại, lắc xoay 
quanh. Cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh Samôn Gotama bằng 
những lý luận của ta, ta sẽ bẻ gảy quan điểm “vô thường và vô ngã” của Samôn Gotama; 
nếu Samôn Gotama vẫn giữ quan điểm này. 


64 


4- Như con voi già sáu mươi tuổi, sau khi lặn xuống hồ nước sâu, lại chơi trò phún 
nước (sana dhovika). Cũng vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi “trò chơi” phún nước với Samôn 
Gotama. 

Hãy đến này các Tôn giả Licchavr, hãy đến này các Tôn giả Liccchavi. 

Giải thích. 

Con voi sau khi lặn xuống hồ nước sâu tắm thỏa thích, nổi lên thích thú nó chơi trò 
chơi “phún nước” một cách thích thú. 

Con voi hút nước vào rồi phún nước ra trên đầu, trên lưng, trên thân, trên bất kỳ 
nơi nào trên cơ thể mà nó thích. Cũng vậy, ý Nigantha Saccaka nói rằng: “Ïa sẽ vờn 
Samôn Gotama bất kỳ lý lẽ nào; như con voi thích thú phún nước bất kỳ nơi nào trên cơ 
thể”. 

Bấy giờ trong hội chúng có hai nhóm. 

a- Một số Licchavi (Lích-Chá-Qui) nói như sau: “Làm sao Samôn Gotama có thể luận 
chiến thắng Nigantha Saccaka. Chỉ có Nigantha Saccaka luận thắng Samôn Gotama”. 

b- Một số Licchavĩ nói rằng: “Làm sao Nigantha Saccaka có thể luận thắng Đức Thế 
Tôn. Chỉ có Đức Thế Tôn luận thắng Nigantha Saccaka”. 

Sau buổi trưa, Nigantha Saccaka cùng một số đông Vương tử người Licchavĩr cùng 
đại chúng trong thành Vesali đi vào Đại Lâm (Mahavana) đến “Giảng đường nóc nhọn 
(Kũtägarasalä) ”. 

Bấy giờ có nhiều vị Tỳkhưu đang đi kinh hành qua lại giữa trời (đó là những vị 
Tỳkhưu tu tập thiền tịnh, đang đi kinh hành để chống lại phiền não “hôn trầm, thụy 
miên (buồn ngủ) ” sau khi thọ thực xong (nói các khác: “Đó là những thiền sinh ban ngày 
(divã padhaãnika), những vị này đi kinh hành rồi đi tắm. Các vị thấy cách thức này rất có 
lợi ích trong việc phát triển thiền tịnh của mình”). 

Vào hừng sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn sau khi an trú tâm vào định Đại bi 
(Mahakaruna samapatti), sau khi xuất khỏi định Đại bi, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán 
xét 10 ngàn thế giới để tìm “mgười hữu duyên nên tế độ”. Ngài thấy rằng: “Hôm nay 
Nigantha Saccaka cùng nhiều Vương tử Licchavï sẽ đến luận chiến với Như Lai, y tự cho 
“sẽ đánh bại chủ thuyết của Đấng Như Lai”. 

Do nhân này, do duyên này, Như Lai thuyết lên Pháp thoại mang lợi ích đến cho 
nhiều chúng sinh có có trí”. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn sau khi tắm rửa xong, vận y phục chỉnh tề, tay cầm lấy 
y bát cùng với đại chúng Tỳkhưu đi vào thành Vesali khất thực. 

Sau khi thọ thực vào buổi trưa xong, Đức Thế Tôn đi vào Đại Lâm, Ngài không đi 
vào Hương thất mà đi đến một cội cây cổ thụ để thiền tịnh, nơi đây rất thích hợp cho số 
đông tụ hội. 

Nigantha Saccaka cùng số đông Vương tử người Licchavi cùng đại chúng trong 
thành Vesaäli đi vào “Giảng đường nóc nhọn”, nhìn thấy các vị Tỳkhưu đang đi kinh hành 
giữa trời, Nigantha Saccaka đi đến những vị ấy, hỏi rằng: 

- Thưa chư Tôn giả, hiện nay Tôn giả Gotama đang ở đâu? Chúng tôi muốn yết kiến 
Tôn giả Gotama. 

- Này Aggivessana, Đức Thế Tôn đi sâu vào Đại Lâm, đang ngồi nghỉ nơi côi cây cổ 
thụ lớn trong rừng. 

Nigantha Saccaka cùng số đông Vương tử Licchavi và đại chúng trong thành Vesali 
đi vào Đại Lâm, tìm đến cây cổ thụ lớn nơi Đức Thế Tôn đang ngồi nghỉ trưa. 

Nigantha Saccaka đi đến Đức Thế Tôn, sau những lời chào hỏi thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. 

Đại chúng cùng đi với Nigantha Saccaka có năm nhóm. 

1'- Một số đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

2'- Một số nói lên lời chào đón thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 


65 


3'- Một số chỉ chấp tay vái chào, rồi ngồi xuống một bên. 

4'- Một số nói lên tên họ của mình, rồi ngồi xuống một bên. 

5”- Một số im lặng, ngồi xuống một bên. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Nigantha Saccaka nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi muốn hỏi Tôn giả một vấn đề, nếu Tôn giả cho phép tôi 
được hỏi. : 

- Này Aggivessana (Ắc-Gí-Quét-Sá-Ná), hãy hỏi điều ngươi muốn hỏi. 

Bản Sớ giải giải thích. 

“Hãy hỏi điều ngươi muốn hỏi”. 

Đây là cách “mời đặt câu hỏi” của Bậc Chánh Giác, vượt khỏi phạm vi của Đức Độc 
Giác và các vị Thánh đệ tử (Savaka3). 

Nghĩa là “này Aggivessana, ngươi hãy hỏi “bất kỳ” điều gì ngươi muốn hỏi”, Như Lai 
sẽ giải đáp cho ngươi). 

- Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả huấn luyện đệ tử như thế nào? Và những pháp môn 
nào mà phần lớn Tôn giả Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử. 

- Này Aggivessana, như thế này Ta huấn luyện đệ tử; với những pháp môn này, 
phần lớn được ta giảng dạy dành cho đệ tử là: “Này các Tỳkhưu, Sắc là vô thường, Thọ là 
vô thường, Tưởng là vô thường, Hành là vô thường, Thức là vô thường; Sắc là vô ngã, 
Thọ là vô ngã, Tưởng là vô ngã, Hành là vô ngã, Thức là vô ngã. Các pháp hữu vi là vô 
thường (sabbesankhara aniccati); các pháp là vô ngã (sabbe dhammä anattati). 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. 

- Này Aggivessana, hãy nói lên ví dụ ấy. 

- Như các hạt giống, các cây cỏ sinh ra, lớn lên tăng trưởng nhờ nương tựa vào đất, 
như các tòa lâu đài lớn được tạo tác, hình thành nhờ nương tựa vào đất. 

Cũng vậy, như người có tự ngã là Sắc, nhờ nương tựa vào Sắc để làm thiện sự hay 
ác sự; như người có tự ngã là Thọ, nhờ nương tựa vào Thọ để làm thiện sự hay ác sự; 
như người mà tự ngã là Tưởng, nhờ nương tựa vào Tưởng để làm thiện sự hay ác sự; 
như người có tự ngã là Hành, nhờ nương vào Hành để làm thiện sự hay ác sự; như 
người mà tự ngã là Thức, nhờ nương tựa vào Thức để làm thiện sự hay ác sự. 

- Này Aggivsana, có phải ngươi nói: “Sắc là tự ngã của ta, Thọ là tự ngã của ta, 
Tưởng là tự ngã của ta, Hành là tự ngã của ta, Thức là tự ngã của ta?. 

Bản Sớ giải giải thích. 

Ngantha Saccaka (NiKiềnTử Sách-Chá-Ká) đưa ra “thuyết linh hồn (atta)” qua các 
ví dụ (Saccaka ví ngũ uẩn như đất; chúng sinh hữu tình nương dựa vào ngũ uẩn; như các 
hạt giống sinh ra, trưởng thành do nương vào đất; cũng vậy, chúng sinh sinh ra, tiến 
triển cũng do nương tựa vào ngũ uẩn. 

Chúng sinh tạo ra thiện hay bất thiện là do nương vào ngũ uẩn. 

Những ví dụ mà Saccaka đưa ra rất hữu lý, khó có thể bác bẻ được; ngoại trừ Bậc 
Chánh Giác, không ai có thể biện luận để diệt trừ tà kiến inh hồn” này được. 

Nigantha Saccaka đưa ra “thuyết linh hồn” để chống lại “thuyết vô ngã” của Đức 
Thế Tôn. Vào thời ấy, ngoại trừ Đức Thế Tôn, không ai có thể biện luận nhiếp phục được 
Saccaka. 

Chúng sinh có hai loại. 

1- Chỉ dễ dạy với Đức Chánh Giác. 

2- Dễ dạy với các vị Thánh đệ tử (saävakã). 

Chúng sinh hạng thứ (2), các vị Thánh Đại đệ tử của Đức Thế Tôn có thể nhiếp phục 
được và tế độ được. 

Chúbng sinh hạng thứ (1), chỉ có Đức Chánh Giác mới nhiếp phục và tế độ được mà 
thôi. 


66 


Nigantha Saccaka thuộc chúng sinh hạng (1), nên chỉ có Bậc Chánh Giác mới nhiếp 
phục được. 

Hỏi. Thế các Bậc ALaHán Tuệ Phân tích không thể biện luận thắng được Saccaka 
sao? 

Đáp. Tuy các Ngài có thể khiến cho Saccaka phải lúng túng trong lúc biện luận, 
nhưng không thể làm cho Sacca khâm phục. Mặt khác, về phương diện ngôn ngữ (chế 
định - paññatti), Saccaka sẽ luồn lách, tráo trở, trườn uốn để chống chế). 

Khi Đức Thế Tôn hỏi. 

- Này Aggivessana, như vậy có phải ngươi cho rằng: “Sắc là tự ngã của ta, Thọ là tự 
ngã của ta, Tưởng là tự ngã của ta, Hành là tự ngã của ta, Thức là tự ngã của ta?. 

(Khi ấy Saccaka nhận ra rằng: “Samôn Gotama bắt buộc ta phải thừa nhận thuyết 
“linh hồn” giữa đại chúng. Nếu có gì không hay xảy ra, chỉ có mình ta bị chỉ trích; ta nên 
có hội chúng đang ủng hộ ta đứng sau lưng, nếu có thất thố thì tất cả cùng thất bại và ta 
không bị chỉ trích”. Do suy nghĩ như vậy, nên Saccaka đáp). 

- Thưa Tôn giả Gotama, như vậy, tôi nói: “Sắc là tự ngã của ta, Thọ là tự ngã của ta, 
Tưởng là tự ngã của ta, Hành là tự ngã của ta, Thức là tự ngã của ta? Và đại chúng này 
cũng như vậy. 

- Này Aggivessana, đại chúng này có liên hệ gì với ngươi? Này Aggivessana, hãy giải 
thích lời nói của ngươi. 

(Là bậc biết rõ niềm tin của Đại chúng, trong hội chúng cùng đi với Saccaka, có 
những người đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn, có những người đặt niềm tin nơi Saccaka; 
một số khác không đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn cũng không đặt niềm tin vào Saccaka. 

Đức Thế Tôn không để những người vô can bị họa lây, không để những người khác 
chịu chung với số phận với Saccaka, Đức Thế Tôn chỉ chế ngự riêng Saccaka do sự ngạo 
mạn của y, nên Đức Thế Tôn buộc Saccaka phải thừa nhận: “Thuyết linh hồn chỉ là quan 
điểm của riêng Saccaka, những người khác thì vô can”). 

Khi Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Aggivessana, Đại chúng này có liên hệ gì với ngươi? Hãy giải thích lời nói của 
ngươi. 

Nigantha Saccaka nhận ra rằng: “Samôn Gotama buộc ta phải xác nhận: “Đó là quan 
điểm của riêng ta trước đại chúng. Trong đại chúng này, về huyết thống, họ chẳng có gì 
liên hệ với ta; về tư tưởng thì “có nhóm ủng hộ ta, có nhóm không ủng hộ cũng không 
chống ta, có nhóm chống lại ta”; ta không biết rõ ba nhóm ấy. Nếu Samôn Gotama hỏi 
tiếp rằng: “Này Saccaka, ngươi hãy chỉ ra những ai có cùng quan điểm với ngươi?”. Ta 
biết phải trả lời như thế nào để không bị thất thố. 

Do đó, Saccaka phải thừa nhận rằng: 

-Thưa Tôn giả Gotama. Như vậy tôi nói: “Sắc là tự ngã của ta, Thọ là tự ngã của ta, 
Tưởng là tự ngã của ta, Hành là tự ngã của ta, Thức là tự ngã của ta. 

(Nơi Hội nghị đường, trước 500 Vương tử người Licchavi, Saccaka hùng hồn đưa ra 
bốn ví dụ, tựa hồ nắm chắc phần thắng và gây cho Đức Thế Tôn lúng túng trước những 
lý lẽ sắc bén của y. Nhưng ngược lại, chỉ với hai câu hỏi mở đầu, Đức Thế Tôn đã đưa 
Saccaka vào thế bị động và khó xử). 

- Này Aggivessana, Ta sẽ hỏi ngươi trở lại vấn đề này. Ngươi có thể trả lời nếu 
ngươi muốn. 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào? Một vị đã làm lễ Tôn vương như vua 
Pasenadi (PaTưNặc) nước Kosala (KiềuTấtLa) hay Ajätusatta con bà Videhi (Quí-Đê-Hí) 
nước Magadha (MaKiệtÐà), có quyền hành trong quốc độ của mình; muốn giết những ai 
đáng bị giết; muốn tước đoạt tài sản những ai đáng bị tước đoạt; muốn tẩn xuất những 
ai đáng bị tấn xuất, có được không? 


67 


- Này Tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, các đoàn thể, như các Vajji (BạtKỳ), 
các Malla (Man-Lá) vẫn có quyền hành trong quốc độ của mình; muốn giết những ai 
đáng bị giết; muốn tước đoạt tài sản những ai đáng bị tước đoạt; muốn tẩn xuất những 
ai đang bị tẩn xuất, đều được cả. Còn nó gì đến những vị vua đã được làm lễ Tôn vương 
như vua Pasenadi xứ Kosala. 

Này Tôn giả Gotama, vị ấy có quyền hành ấy và xứng đáng có quyền hành ấy. 

Bản Sớ giải giải thích. 

Đức Thế Tôn nêu lên câu hỏi hợp lý trên với mục đích làm cho Saccaka phải thừa 
nhận. Từ đó Đức Thế Tôn đưa ra những lý pháp để bác bỏ tà kiến của chú thuyết “linh 
hồn (attavada)”. 

Du sĩ Saccaka không có trí sắc bén để nnhận ra sự vi tế trong câu hỏi của Đức Thế 
Tôn, trái lại y “mang dao đến cho mình”, khi xác nhận “vị ấy có quyền và xứng đáng có 
quyền như vậy. Đồng thời y lại “nài dao cho sắc bén để tự sát” khi đề cập đến những vị 
có quyền hành trong xứ Vajji và xứ Malla. 

Saccaka đề cập đến những vị có quyền trong xứ Vajji (BạtKỳ) là muốn các Vương tử 
người LicchavI ủng hộ chủ thuyết của y). 

- Này Aggivessana, ngươi nói “Sắc là tự ngã của ta”; ngươi có quyền hành gì với Sắc 
ấy không, “Sắc của ta phải như thế này? Sắc của ta không phải như thế này?”. 

Được hỏi như vậy, Nigantha Saccaka im lặng. 

Giải. 

Như dân chúng trong quốc độ là của Đức vua, Đức vua có quyền trừng phạt, ban 
thưởng hay điều khiển dân trong quốc độ của mình theo như ý. 

Khi Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Aggivessana, ngươi nói “Sắc là tự ngã của ta”; ngươi có quyền hành gì với Sắc 
ấy không, “Sắc của ta phải như thế này? Sắc của ta không phải như thế này?”. 

Saccaka nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng của mình, y suy nghĩ: “Samôn Gotama sắp 
hủy diệt quan điểm của ta rồi; ta đã ngu sỉ đã tạo cơ hội cho Samôn Gotama đánh bại 
trong cuộc luận chiến do ta chủ xướng. 

Nếu ta trả lời “ta có quyền điểu sử sắc của minh”; các Vương tử Licchavĩ sẽ cười rộ 
chế giễu ta ngay, họ sẽ đứng lên phản đối ta rằng: “Này Saccaka, nếu thế sao sắc ngươi 
xấu xí như thế, ngươi không xinh đẹp bằng chúng ta”, vì các Vương tử này xinh đẹp, 
đáng ngưỡng mộ như những chư thiên cõi Ba mươi Ba (Tavatimsa). 

Nếu ta nói “Ta không thể điều khiển sắc của ta theo như ý”, nghĩa là ta tự phá hủy 
quan điểm “sắc là tự ngã của ta” khi bước vào cuộc “luận chiến” với Samôn Gotama. 

Du sĩ Saccaka ở trong tình trạng “tiến tới không được, thối lui cũng không an toàn”, 
nên đành im lặng). 

Lần thứ hai, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Aggivessana, ngươi nói “Sắc là tự ngã của ta”; ngươi có quyền hành gì với Sắc 
ấy không, “Sắc của ta phải như thế này? Sắc của ta không phải như thế này?”. 

Lần thứ hai, khi được hỏi như vậy, Nigantha Saccaka vẫn giữ im lặng. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Aggivessana, nay ngươi phải trả lời; nay không phải là thời ngươi giữ im lặng. 
Này Aggivessana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả 
lời, thời đầu người đó sẽ bị bể ra bảy mảnh tại chỗ. 

Khi ấy Thần Dạxoa Vajirapani (Kim Cang Thủ), đang cầm trái chùy sắt to lớn, cháy 
đỏ sáng chói, đứng giữa hư không, trên đầu Nigantha Saccaka, với ý định: “Nếu Đức Thế 
Tôn hỏi lần thứ ba một câu hỏi hợp lý, Nigantha Saccaka vẫn giữ im lặng, ta sẽ đánh 
chùy sắt vào đầu nó, khiến đầu nó bể thành 7 mảnh”. 

Chỉ có Đức Thế Tôn và Nigantha Saccaka nhìn thấy Thần Dạxoa Vajirapani (Quá- 
Chí-Rá-Pa-Ní); Nigantha Saccaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, chỉ tìm thấy sự 


68 


che chở nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy an ổn nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương 
dựa vào Đức Thế Tôn. 

Nigantha Saccaka bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả hãy hỏi, tôi sẽ trả lời. 

- Này Aggivessana, ngươi nói “Sắc là tự ngã của ta”; ngươi có quyền hành gì với Sắc 
ấy không, “Sắc của ta phải như thế này? Sắc của ta không phải như thế này?”. 

- Thưa không, thưa Tôn giả Gotama. 

- Này Aggivessana, hãy suy nghiệm kỹ; sau khi suy nghiệm kỹ hãy trả lời. Lời nói 
cuối của ngươi không phù hợp với lời đầu của ngươi; lời nói đầu của ngươi không phù 
hợp với lời nói cuối của ngươi. 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào? Như ngươi nói nói “Thọ là tự ngã của ta”; 
ngươi có quyền hành gì đối với Thọ ấy không, “Thọ của ta phải như thế này? Thọ của ta 
không phải như thế này?”. 

- Thưa không, thưa Tôn giả Gotama. 

- Này Aggivessana, hãy suy nghiệm kỹ; sau khi suy nghiệm kỹ hãy trả lời ... 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào?. Như ngươi nói nói “Tưởng là tự ngã của ta”; 
ngươi có quyền hành gì đối với Tưởng ấy không... 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào?. Như ngươi nói nói “Hành là tự ngã của ta”; 
ngươi có quyền hành gì đối với Hành ấy không... 

Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào?. Như ngươi nói nói “Thức là tự ngã của ta”; 
ngươi có quyền hành gì đối với Thức ấy không, “Thức của ta phải như thế này? Thức của 
ta không phải như thế này?”. 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Này Aggivessana, hãy suy nghiệm kỹ; sau khi suy nghiệm kỹ hãy trả lời. 

Lời nói cuối của ngươi không phù hợp với lời đầu của ngươi; lời nói đầu của ngươi 
không phù hợp với lời nói cuối của ngươi. 

Giải. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn không hỏi Nigantha Saccaka ba lần, Ngài lại chuyển sang 
câu nói “nhắc nhỏ”. 

Đáp. Đức Thế Tôn khi hỏi một người nào câu hỏi đúng pháp. nếu ba lần người ấy 
không trả lời, sẽ bị trừng phạt nặng nề là “đầu nứt thành 7 mảnh” theo định luật Pháp 
(dhammaniyäma), khi ấy vua Trời Sakka không đi đến trợ giúp. 

Nhưng với tâm Từ được Đức Thế Tôn tu tập trải qua bốn Atăngkỳ và 100 ngàn kiếp 
trái đất, Đức Thế Tôn luôn có tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, nên Ngài chuyển 
sang câu nói “nhắc nhở”, để người ấy không còn “cứng rắn tâm”, trong thời gian chuyển 
sang câu nói “nhắc nhở”, Đức Thế Tôn rải tâm Từ đến người ấy. 

Thần Dạxoa Vajirapam (Kim Cang Thủ) chính là hóa thân của vua Trời Sakka 
(ĐếThích), đến phục vụ Đức Thế Tôn trong việc nhiếp phục “kẻ ngang ngạnh” theo bổn 
phận. Với hình dạng một Dạxoa hung dữ đang cầm chùy sắt cháy đỏ, sáng rực đứng trên 
đầu Saccaka đe dọa, như sẵn sàng đánh chùy sắt vào đầu Saccaka, nếu Saccaka ngoan cố 
không trả lời Đức Thế Tôn, khiến cho Saccaka kinh hoàng sợ chết, phải trả lời câu hỏi 
đúng pháp của Đức Thế Tôn. 

Theo Hậu Sớ giải (Maha TIkã). Khi ấy vua Trời Đế Tích có tâm thương xót Saccaka, 
không muốn Saccaka đầu bị bể 7 mảnh theo “định luật pháp”, nên cố ý hăm dọa, làm cho 
Saccaka kinh sợ phải trả lời Đức Thế Tôn, thoát khỏi tai họa “đầu bị bể bảy mảnh”. 

Việc Sakka (ĐếThích) đánh chùy sắt vào đầu Saccaka, khiến đầu Saccaka bị bể bảy 
mảnh, không hề xảy ra. Những cảnh khủng khiếp xuất hiện trước mắt Đức Thế Tôn, 
không hề có; vì Pháp Balamật của Đức Thế Tôn quá sâu thắm, những cảnh tượng bất mỹ 
như thế không hề xuất hiện trước mắt Ngài. 


69 


Giả như Saccaka quá cương ngạnh, không trả lời Đức Thế Tôn khi Ngài hỏi lần thứ 
ba đúng pháp, khi khuất tầm mắt Đức Thế Tôn, đầu của Saccaka bị bể thành bảy mảnh 
theo cách tự nhiên của “định luật pháp”. 

Hỏi. Vì sao vua Trời Sakka lại đi đến với hóa thân Dạxoa, phục vụ Đức Thế Tôn,như 
là một bổn phận của mình? 

Đáp. Theo Bản Sớ giải kinh Trung bộ. Khi Bồtát là Thiên vương Santusita (Săn-Tú- 
Sí-Tá) ở cối Tusita (ĐẩuSuất), Đại Phạm thiên Sahampati (Sá-Hăm-Pá-Tí), vua Trời 
Sakka cùng Đại chúng chư thiên đi đến thỉnh Bồtát Santusita giáng trần để trở thành 
Đức Chánh Giác. 

Bồtát đưa mắt quán xét thế gian nhân lọai, rồi đáp rằng: 

- Hiện nay nhân loại theo ác pháp nhiều, tâm rất cứng rắn, rất khó giáo hóa. Ta 
không muốn giáng trần. 

Thiên vương ĐếThích có hứa rằng: 

- Xin Ngài hãy giáng trần để trở thành bậc Chánh Giác, tế độ chúng sinh. Đối với 
những kẻ khó dạy, tâm cứng rắn, Ngài hãy làm chủ Chánh Pháp; còn chúng tôi sẽ hổ trợ 
Ngài nhiếp phục những kẻ khó dạy theo phương cách diệt trừ theo “luật thế tục”. 

Do lời hứa này, khi Ngai vàng (Pandukambala) của vua Trời Sakka nóng ran, Vua 
Trời ĐếThích đưa Thiên nhẫn quán xét, biết rõ sự việc đang xảy ra. 

Và Thiên vương Sakka lập tức đi đến hầu Đức Thế Tôn, hóa thân thành Thần Dạxoa 
KimCangThủ hung dữ để hăm dọa, răn đe “kẻ khó dạy”, khiến “kẻ khó dạy” quy phục 
Đức Thế Tôn. 

Nigantha Saccaka nhìn thấy Thần Dạxoa Vajirapanï (KimCangThủ) đáng kinh sợ, 
đang đứng trên đầu đưa chùy sắt cháy đỏ, rực sáng lên cao. Saccaka kinh hoàng, những 
làn sóng âm thanh cuồn cuộn chảy trong ruột, mồ hôi toàn thân toát ra vì sợ, những giọt 
mồ hôi rơi xuống đất, y nhìn chung quanh thấy Đại chúng vẫn thản nhiên, chẳng có chút 
kinh hoàng. 

Du sĩ Saccaka suy nghĩ rằng: “Trong đại chúng chẳng ai thấy hiện tượng kỳ lạ này, 
chỉ có riêng ta. Nếu ta la lên: “Có Dạxoa hiện hình hăm dọa ta”, mọi người sẽ cười chế 
giễu ta rằng: “Saccaka không thể trả lời câu hỏi của Samôn Gotama, nên bịa đặt “có 
Dạxoa” để chữa thẹn, đồng thời chống chế sự thất bại của mình”. 

Họ sẽ nói rằng: “Chúng ta có mắt, nhưng không thấy Dạxoa, chỉ có Saccaka thấy. 
Chúng ta không thấy có Dạxoa, chỉ thấy Saccaka không thể trả lời câu hỏi của Samôn 
Gotama mà thôi”. 

Nhưng nếu ta không trả lời Samôn Gotama thì Dạxoa này sẽ đánh chùy sắt vào đầu 
của ta. 

Giờ đây, chỉ còn Samôn Gotama là vị cứu tỉnh, là nơi nương tựa của ta mà thôi, 
không ai có thể ngăn cản vị Dạxoa đầy uy lực này. 

Do vậy, Saccaka đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn lập lại câu hỏi và trả lời như trên. 

Theo Chánh kinh. Đức Thế Tôn lần lượt hỏi Saccaka về năm uẩn; Saccaka thừa 
nhận “năm uẩn không phải là tự ngã của ta”. 

Mỗi câu hỏi, Đức Thế Tôn đều nhấn mạnh: “Này Aggivessana, hãy suy nghiệm kỹ; 
sau khi suy nghiệm kỹ hãy trả lời. 

Và Ngài khiển trách Saccaka trước đại chúng là lời nói đầu của ngươi không phù 
hợp với lời nói cuối; lời nói cuối của ngươi không phù hợp với lời nói đầu”. 

Đức Thế Tôn nhấn mạnh “này Aggivessana, hãy suy nghiệm kỹ, sau khi suy nghiệm 
kỹ hãy trả lời”, để cho Đại chúng chứng kiến: “Saccaka đã suy nghĩ cân nhắc kỹ, rồi mới 
trả lời Samôn Gotama”, để Saccaka không còn cơ hội tráo trở: “Vì khi ấy ta hấp tấp, 


xJ 


không suy nghĩ kỹ, không cân nhắc kỹ nên đã trả lời Samôn Gotama như thế”. 


70 


Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết giảng đến Đại chúng bằng pháp thoại liên quan đến 
những câu hỏi được nêu ra ba lần với Saccaka (cách thuyết giảng Pháp thoại này được 
gọi là Teparivatta dhamma desana - Pháp thoại ba lần xoay quanh) rằng: 

- Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? 

- Thưa Tôn giả Gotama, là vô thường. 

- Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? 

- Thưa Tôn giả Gotama, là khổ. 

- Cái gì vô thường, khổ, biến hoại. Có hợp lý chăng khi thấy đúng đắn rằng: “Cái này 
là ta, là của ta, là tự ngã của ta?”. 

- Thưa Tôn giả Gotama, không hợp lý. 

- Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào? Thọ là thường hay vô thường?... Tưởng... 
hành .... Thức là thường hay vô thường? 

- Thưa Tôn giả Gotama, là vô thường. 

- đái gì vô thường, là khổ hay là lạc? 

- Thưa Tôn giả Gotama, là khổ. 

- Cái gì vô thường, khổ, biến hoại. Có hợp lý chăng khi thấy đúng đắn rằng: “Cái này 
là ta, là của ta, là tự ngã của ta?”. 

- Thưa Tôn giả Gotama, không hợp lý. 

- Này Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào? Ai ái luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm 
khổ có thể quán khổ: “Cái này không phải của ta, cái này không phải ta, cái này không 
phải là tự ngã của ta”. Hơn nữa, nó có thể tự hiểu “cái khổ của tự mình” hay nó có thể “ 
sống diệt trừ cái khổ” không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, không, không thể được. 

Giải. 

Ở đây, “khổ” trong những cụm từ “ái luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, có 
thể quán khổ” là chỉ cho “năm uẩn”. 

Người ái luyến năm uẩn, bị dính mắc với năm uẩn, sẽ dẫn đến tà kiến “năm uẩn này 
là của ta” (thuộc thân kiến), 

Người nắm giữ năm uẩn, sẽ dẫn đến ngã mạn, cho một hay cả năm là ta. 

Người đắm nhiễm trong năm uẩn, sẽ dẫn đến tà kiến “tự ngã”, cho rằng: “Có một 
hay cả 5 uẩn tồn tại sau khi chết; là thường kiến”, hay cho “ một hay cả năm uẩn không 
tồn tại sau khi chết; là đoạn kiến”. 

Như người huấn luyện rắn thiện xảo, buộc con rắn độc phải hút lại chất độc của nó 
ra khỏi thân thể người bị nó cắn. 

Cũng vậy, Đức Thế Tôn buộc Nigantha Saccaka phải thừa nhận “năm uẩn là vô 
thường, là khổ, là vô ngã” từ chính miệng của Nigantha Saccaka trước đại chúng, trong 
đó có các Vương tử Licchavï đang ủng hộ Saccaka. 

Nọc độc đó là tà kiến tự ngã (atta), tà kiến này do chính Saccaka nói ra trước đại 
chúng; tà kiến đó cũng chính Sacca phủ nhận từ miệng của mình trước đại chúng, ví như 
con rắn phun nọc độc rồi tự hút lại nọc độc của mình vừa phun ra. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Aggivessana, như người muốn được lỗi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm lõi cây. Nó 
cầm búa sắc bén đi vào rừng, nơi đây nó có thể thấy cây chuối lớn đứng thẳng, còn trẻ, 
không có khúc đốt. Nó chặt gốc cây ấy, rồi chặt ngọn cây, rồi lột ra những lá cuộn tròn; 
nhưng sau khi lột hết những lá cuộn tròn, nó không tìm thấy lõi cây. 

Cũng vậy, này Aggivessana, sau khi được Ta hỏi, được Ta chất vấn về những lời của 
ngươi; ngươi đã tự tỏ ra trống rỗng, trống không, thất bại (aparaddhä). Này 
Aggivessana, những lời ngươi đã tuyên bố cho hội chúng ở Vesali (VệXá): “Ta không 
thấy mót Samôn hay mót Bàlamôn nào, là vị hội chú, là vị Giáo trưởng, là Sư trưởng giáo 
hội; dù tự cho là bác ALaHán Chánh Đẳng Giác; khi đối thoại với ta, không ai là không run 


71 


sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không bị toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối 
thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, 
cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường”. 

Nhưng chính từ trán của ngươi, này Aggivessana, những giọt mồ hôi đang chảy 
xuống, sau khi thấm qua thượng y đang rơi xuống đất; còn Ta, này Aggivessana, nay 
không có giọt mồ hôi nào trên thân ta. 

Rồi Đức Thế Tôn để lộ kim thân cho đại chúng thấy. 

Giải. 

Đức Thế Tôn dùng hình ảnh “cây chuối lớn” để chỉ cho sự trống rỗng do không có 
cốt lõi. dũng vậy, những chủ thuyết mơ hồ do suy luận, tưởng tượng ra như “thuyết linh 
hồn (attavada)”, thuyết ấy được trau chuốt, gọt dũa cho trơn láng, dường như không có 
kẻ hở, nhưng thực chất không có cốt lõi, Tinh hồn (hay tự ngã -atta)” chỉ là “một ảo 
tưởng” không có thật. 

Hỏi. Đức Thế Tôn để lộ kim thân cho đại chúng thấy, Ngài để lộ kim thân như thế 
nào? Vì sao Ngài lại để lộ kim thân của mình? 

Đáp. 

Nên lưu ý: Mồ hôi sẽ đổ ra trên thân thể vào lúc này hoặc lúc khác, nhưng khi ấy 
trên thân Đức Thế Tôn không có giọt mồ hôi nào cả, do vậy, Ngài nói rằng: “ Này 
Aggivessana, nay (hiện tại) không có giọt mồ hôi nào trên thân ta”. 

Đức Thế Tôn để lộ kim thân như thế nào? 

Đức Thế Tôn không để lộ toàn bô thân Ngài ra trước đại chúng; khi ngồi trước đại 
chúng, y của Đức Thế Tôn có hạt nút đính vào hay mép của chiếc y vai trai, giữ yên chiếc 
y không bị sút ra trước đại chúng. Đức Thế Tôn mở nút áo, giữ một đầu y trên vai trái, 
phần y trên ngực được kéo xuống khoảng 4 cm, nơi khoảng trống của thân ấy, một vòng 
hào quang vàng cuồn cuộn tuôn ra xông lên phía trên như chiếc lọng vàng che trên đầu 
Đức Thế Tôn. 

Ngài để lộ kim thân để đại chúng thấy “hiện tại Ngài không có giọt mồ hôi nào cả”. 

Vì sao Ngài phải để lộ kim thân của mình? 

Sở dĩ Ngài “để lộ kim thân không có giọt mồ hôi nào cả”, để đánh tan nghi hoặc hay 
sự xuyên tạc của những người ủng hộ Saccaka rằng: “Ngài nói không có đổ mồ hôi, 
nhưng chíng ta không thể thấy được “Ngài có đổ mồ hôi hay không”?, vì Ngài đấp y che 
kín thân mình, nếu có đổ mồ hôi cũng bị lớp thượng y che dấu”. 

Mặt khác, “Đức Thế Tôn “đế lô kim thân không có giọt mồ hôi nào cả” mang niềm tin 
đến cho những ai chưa có niềm tin nơi Đức Phật, đồng thời củng cố niềm tin cho những 
ai đang có niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Niềm tin này sẽ không bị giao động trước những lý 
lẽ bào chữa du sĩ Nigantha Saccaka, giúp đại chúng có nhiều lợi ích sau này. 

Khi nghe nói như vậy, Nigantha Saccaka hổ thẹn, im lặng, cúi đầu, rụt vai, ngồi bàng 
hoàng không nói được lời nào. 

Một Vương tử người Licchavĩ là Dummukha (Đum-Mú-Khá) thấy Nigantha Saccaka 
hổ thẹn, im lặng, cúi đầu, rụt vai, ngồi bàng hoàng không nói được lời nào; liền bạch với 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con có một ví dụ. 

- Này Dummukha, hãy nói lên ví dụ ấy. 

- Bạch Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng hay thị trấn bao nhiêu, ở đấy có con 
cua. Bạch Thế Tôn có số đông con trai, con gái đi đến hồ sen, lặn xuống hồ sen bắt con 
cua lên, đặt nó trên đất khô, Bạch Thế Tôn, khi con cua này thò ra cái càng nào thời 
những người con trai hay con gái, với cây, đá ... đánh gẫy và đập nát càng ấy. Như vậy, 
bạch Thế Tôn con cua ấy bị gẫy, bị đập nát tất cả càng, ngoe, nó không thể bò xuống hồ 
sen như trước. 


72 


Cũng vậy, bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian kế, tranh luận của Nigantha Saccaka 
bị Đức Thế Tôn bẻ gẫy, chặt đứt, đập tan. Và nay, bạch Thế Tôn, Nigantha Saccaka không 
thể đến gặp Thế Tôn, chớ đừng nói là “có ý định đàm luận (vãdadhippäya) 0)”. 

Được nghe như vậy, Nigantha Saccaka nói với Vương tử Dummukha người Licchavi 
rằng: 

- Dummukha, ngươi hãy dừng lại; Dummukha, ngươi hãy dừng lại.Chúng tôi không 
đàm luận với ngươi,chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả Gotama. 

Giải. 

Dummukha là một Vương tử của bộ tộc Licchavl, tuy có tên là Dummukha (Gương 
mặt xấu) chứ thật ra vị Vương tử này rất xinh đẹp. Do vì tâm tính cao ngạo, hẹp hòi nên 
được gọi như thế; và Nigantha Saccaka gọi thẳng tên với ý không tôn trọng rằng: 
“Dummukha, ngươi hãy dừng lại; Dummukha, ngươi hãy dừng lại”). 

Khi nghe ví dụ của Vương tử Dummukha với ý khinh thị Nigantha Saccaka, những 
Vương tử Licchavi khác chợt nhớ đến cách đối xử thô lỗ nhận được từ Saccaka. Các 
Vương tử Licchavĩ suy nghĩ “cái bàn đã bị lật ngược, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta 
trả đủa hành vi thô lỗ của Saccaka”. 

Các Vương tử đang tìm những ví dụ cay nghiệp để thổi bay “kẻ thù đang bị ngã”. 

Nghe ví dụ của Vương tử Dummukha, Ngantha Saccaka kinh hoàng cảm nhận sự 
bất ổn sắp giáng xuống cho mình. Y linh cảm các Vương tử Licchavï đang tìm cách hạ 
nhục y trước đại chúng. 

Nigantha Saccaka suy nghĩ: “Các Vương tử Licchavï này không kiên nhẫn được lâu, 
nếu một trong số họ có cơ hội nói lên ví dụ để miệt thị ta, thì lần lượt họ sẽ nêu lên ví dụ 
của mình. Thế là ta không có cơ hội ngẫng đầu lên được, ta phải ngăn chận ngay từ bây 
giờ”. 

Nigantha Saccaka liền nói với Vương tử Dummukha rằng: 
- Dummukha, ngươi hãy dừng lại; Dummukha, ngươi hãy dừng lại. Chúng tôi không 
đàm luận với ngươi, chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả Gotama. 

Rồi Nigantha Saccaka nói lời thỉnh cầu với Đức Thế Tôn. 

- Tôn giả Gotama, hãy để yên những lời nói của chúng tôi, những lời nói của các 
Samôn, Bàlamôn khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận vô bổ này thật đáng hối tiếc). 

Giải. 

Đây xem như những lời Nigantha Saccaka thừa nhận “lỗi của mình”; từ trước cho 
đến khi đối diện với Đức Thế Tôn, đây là lần đầu tiên Ngantha Saccaka thừa nhận “tôi là 
người có lỗi” trước đại chúng. 

Nigantha Saccaka suy nghĩ: “Hiện Samôn Gotama đang ở thế thượng phong, đa số 
đang đứng về phía Samôn Gotama. Ta cần phải tiếp cận Samôn Gotama để xoa dịu, làm 
lắng yên những bất mãn, những khó chịu, bất bình dành cho ta”. 

Để tỏ ra là “người biết phục thiện”, nên Nigantha Saccaka nói lên những lời “thừa 
nhận mình có lỗi trước đại chúng”. 

“Hãy để yên những lời nói của chúng tôi, những lời nói của các Samôn, Bàlamôn 
khác”. 

Nghĩa là: “Những lời nói của chúng tôi cùng với những Samôn, Bàlamôn khác” 
không có giá trị gì cả, xin Samôn Gotama đừng lưu tâm đến những lời ấy. 

“Cuộc đàm luận vô bổ này thát đáng hổi tiếc”. 

Nghĩa là “những lời thách thức luận chiến của chúng tôi với Samôn Gotama chỉ là 
lời phù phiếm, không đúng thực chất, không mang lợi ích chi đến chúng tôi cả”. 

Tiếp theo Nigantha hỏi với ý thỉnh cầu rằng: 


0)- Vãdadhippaya có nghĩa là “một người đối thoại, chất vấn”. 
@)- MA.1.459. 
6) Vilãpam vilapitam. 


73 


- Cho đến mức độ nào, một đệ tử Thinh văn của Tôn giả Gotama trở thành tuân 
phụng Thánh điển, chấp nhận giảng huấn (ovädapatikara), nghỉ ngờ được đoạn trừ, do 
dự được diệt tận, thành tựu không lo sợ, sống trong hội chúng của Bổn sư, khỏi phải 
nương tựa một ai? 

- Ở đây, này Aggaivessana, vị Thánh đệ tử Thinh Văn của Ta, đối với bất cứ Sắc 
nào: Quá khứ, vị lai hay hiện tại; bên trong hay bên ngoài; thô thiển hay vi tế; thù thắng 
hay thấp kém; xa hay gần (11 pháp); thấy như thát với chánh trí (yathabhũtam 
sammappaññaya passati) là: “Cái này không phải của ta, không phải là ta, không phải là 
tự ngã của ta”. 

Đối với bất cứ Thọ ... Đối với bất cứ Tưởng ... Đối với bất cứ Hành ... Đối với bất cứ 
Thức nào: Quá khứ, vị lai hay hiện tại; bên trong hay bên ngoài; thô thiển hay vi tế; thù 
thắng hay thấp kém; xa hay gần; thấy như thật với chánh trí: “Cái này không phải của 
ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta”. 

Này Aggivessana (Ăc-Gí-Quét-Sá-Ná), cho đến mức độ như vậy, một đệ tử Thinh 
văn của ta, trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn 
trừ, do dự được diệt tận, thành tựu không lo sợ, sống trong hội chúng của Bổn sư, khỏi 
phải nương tựa vào ai. 

Giải. 

Theo Kinh điển, bậc Thánh có hai hạng: Thánh Hữu học và Thánh Vô học. 

Thánh Hữu học là chỉ cho ba tầng Thánh quả: Dự Lưu, Nhất Lai và Bất lai, những 
bậc này còn nằm trong lãnh vực “còn phải học tiếp (sikkha bhũmi)”. 

Thánh Vô học là chỉ cho bậc ALaHán (Arahatta). 

“Khởi phải nương tựa vào ai”. Là chỉ cho “niềm tin” của vị ấy; tức là vị ấy “tin vào 
pháp mà vị ấy chứng đắc”, niền tin này trở nên bất động; vị ấy tự lực để thoát ra mọi trói 
buộc, không nương tựa vào một tha lực nào khác. 

“Thấy như thật với chánh trí”. Ở đây, thuật ngữ “thấy (passati)” mang ý nghĩa “tiến 
trình còn tiếp tục, chưa hoàn tất ở hành động thấy”. 

Tuy Nigantha Saccaka chưa hiểu hết ý nghĩa thuật ngữ “thấy” của Đức Thế Tôn, 
nhưng trí của vị ấy cũng nhạy bén, hiểu được rằng “thấy” là phát hiện được điều gì đó 
dẫn đến giác ngộ. 

Nôn Nigantha Saccaka bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng. 

-Thưa Tôn giả Gotama (Gô-Tá- Má), cho đến mức độ nào, vị Tỳkhưu là bậc ALaHán, 
các ô nhiễm đã tận, tu tập viên mãn, các việc nên làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng 
xuống, các sợi dây trói buộc đã bị cắt đứt, được chánh trí giải thoát. 

- Này Aggivessana, ở đây, vị Tỳkhưu đối với bất cứ Sắc nào: Quá khứ, vị lai hay hiện 
tại; bên trong hay bên ngoài; thô thiển hay vi tế; thù thắng hay thấp kém; xa hay gần; 
thấy như thật với chánh trí là: “Cái này không phải của ta, không phải là ta, không phải 
là tự ngã của ta”. 

Đối với bất cứ Thọ ... Đối với bất cứ Tưởng ... Đối với bất cứ Hành ... Đối với bất cứ 
Thức nào: Quá khứ, vị lai hay hiện tại; bên trong hay bên ngoài; thô thiển hay vi tế; thù 
thắng hay thấp kém; xa hay gần; thấy như thật với chánh trí : “Cái này không phải của 
ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta”. 

Này Aggivessana, cho đến mức độ này, vị Tỳkhưu ALaHán, các ô nhiễm đã đoạn 
tận, tu tập viên mãn, các việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, thành tựu 
mục đích, các sợi dây trói buộc bị diệt trừ. 

Này Aggivessana, với tâm giải hoát như vậy, vị Tỳkhưu thành tựu ba pháp : “Thấy 
vô thượng (dassananuttariyena), Đạo vô thượng (patipadanuttiyena), Giải thoát vô 
thượng (vimuttänuttariyena) ”. 

Này Aggivessana, được giải thoát như vậy, vị ấy chỉ kính lễ, tôn trọng, đảnh lễ cúng 
dường Như Lai. 


74 


Buddho so bhagava bodhaya dhammam deseti. 

“Thế Tôn đã Giác ngó, Ngài thuyết pháp để giác ngộ”. 

Danto so bhagava damathaya dhammam deseti. 

“ThếTôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục”. 

Santo so bhagava samathaya dhammam deseti. 

Thế Tôn đã an tịnh, Ngài thuyết pháp để an tịnh”. 

Tinno so bhagava taranaya dhammam deseti. 

Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua”. 

Parinibbuto so bhagava parinibbanaya dhammam desetT ti. 

“Thế Tôn đã chấm dát trọn vẹn, Ngài thuyết pháp để chấm dứt trọn vẹn”. 

Nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, Nigantha Saccaka bạch rằng: 

-Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thật lổ mãng, chúng tôi thật khinh suất, chúng tôi 
đã dám nghĩ “dùng lời nói để luận chiến với Samôn Gotama”. 

Thưa Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con 
voi dữ; nhưng không thể có sự an toàn cho người chiến đấu chống Tôn giả Gotama. 

Thưa Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với 
đám lửa hừng; nhưng không thể có sự an toàn cho người chiến đấu chống Tôn giả 
Gotama. 

Thưa Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con 
rắn độc dữ tợn; nhưng không thể có sự an toàn cho người chiến đấu chống Tôn giả 
Gotama. 

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thật lổ mãng, chúng tôi thật khinh suất. Chúng tôi 
đã dám nghĩ “dùng lời nói để luận chiến với Samôn Gotama”. 

Mong Tôn giả Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa ăn của tôi cùng với chúng 
Tỳkhưu. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Giải. 

Nigantha Saccaka nói: “Không thể có sự an toàn cho người chiến đấu chống Tôn giả 
Gotama”. 

Đó là câu nói vừa tán thán Đức Thế Tôn, cũng là câu nói chữa thẹn của du sĩ 
Saccaka. 

Nghĩa là: “Trong thế gian này, không ai không thảm bại khi luận chiến vớii Samôn 
Gotama. Những quan điểm được chuẩn bị để chống lại quan điểm của Samôn Gotama, 
khi đứng trước Samôn Gotama, tất cả những quan điểm ấy không thể thoát khỏi bị hủy 
diệt và người ấy phải ra đi với chính quan điểm bị hủy diệt của mình”. Đó là lời tán thán 
Đức Thế Tôn của du sĩ Saccaka. 

Chữa thẹn là: “Ta luận chiến bị thảm bại trước Samôn Gotama, đó cũng là chuyện 
bình thường; thử hỏi, “trong đại chúng đang có mặt đây, có ai có thể luận chiến thắng 
được Samôn Gotama chăng? Không có ai cả”. 

Lại nữa, với ba ví dụ: “Chiến đấu với con voi dữ, đám lửa hừng và con rắn độc dữ 
tơn còn có thể có an toàn, nhưng không thể có sự an toàn cho người chiến đấu chống Tôn 
giá Gotama”. 

Đây là câu nói vừa tán thán Đức Thế Tôn cũng vừa tự tán thán mình của du sĩ 
Saccaka. 

Tán thán Đức Thế Tôn. Nghĩa là: “Đức Thế Tôn không làm hại đến sinh mạng cũng 
như tài sản, sự hạnh phúc của bất cứ chúng sinh nào, nếu như chúng sinh ấy đừng có ý 
niệm chống đối Đức Thế Tôn; những ai có ý nghĩ “chống lại Samôn Gotama”, người ấy tự 
chuốc họa vào thân, ví như người đánh mạnh vào bức tường sắt, sự phản chấn từ sức 
mạnh cái đánh đó mang tai họa đến người ấy; chứ bức tường sắt không có hại người ấy”. 


75 


Cũng như con voi dữ, đám lửa hừng, con rắn độc, không gây tổn hại đến những ai 
không chiến đấu chống nó. 

Tự tán thán mình. Ví như người vừa thổi sáo rồi tự khen mình thổi sáo hay; cũng 
vậy, du sĩ Saccaka tự khen mình như vầy: “Từ lâu ta được nghe danh tiếng của Samôn 
Gotama, chưa có ai luận chiến, thắng được Samôn Gotama; nhưng ta có can đảm đến 
luận chiến với Samôn Gotama. Trong đại chúng các ngươi đây, có ai can đảm có ý nghĩ 
“ta sẽ luận chiến để thắng Samôn Gotama chăng?”. 

Hoặc “một người bình thường không bao giờ có ý nghĩ “sẽ chiến đấu với con voi dữ, 
đám lửa hừng hay con rắn độc dữ tợn”, chỉ có “những ai can đảm và tài giỏi mới có can 
đảm chiến đấu với con voi dữ, đám lửa hừng, hay con rắn độc dữ tợn”. 

Lời tán thán Đức Thế Tôn của Saccaka ví như lời khen của vị vua chiến đấu với vị 
vua nghịch, khen rằng: “Vị vua ấy rất dũng mãnh và tài giỏi”, để tự tôn vinh mình. 

Khi biết Đức Thế Tôn nhận lời mời của mình, Nigantha Saccaka nói với các Vương 
tử Licchavi (Lích-Chá-Qui) rằng. 

- Các Tôn giả Licchavi hãy nghe tôi. Samôn Gotama cùng chúng Tỳkhưu, được mời 
ăn ngày mai; hãy mang đến cho tôi những gì mà quý vị nghĩ là hợp thời. 

Vào sáng hôm sau, các Vương tử Licchavi mang đến cho Niganttha Saccaka năm 
trăm phần cơm nấu với sữa. 

Tại vườn của mình, Nigantha Saccaka chuẩn bị những vật thực thượng vị loại cứng, 
loại mềm; khi đã sẵn sàng, du sĩ Nigantha Saccaka cho người đến Đức Thế Tôn báo giờ. 

- Thưa Tôn giả Gotama, đã đến giờ; vật thực đã chuẩn bị xong. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn sau khi đấp y tề chỉnh, tay cầm lấy y bát; Ngài cùng đại 
chúng Tỳkhưu 500 vị ngự đến khu vườn của du sĩ Ngantha Saccaka. 

Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn sẵn cùng với đại chúng Tỳkhưu. Rồi du sĩ 
Ngantha Saccaka tự tay phục vụ các vật thực thượng vị loại cứng, loại mềm đến Đức 
Thế Tôn và các vị Tỳkhưu. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, tay rời khỏi bát, du sĩ Ngantha Saccaka lấy một 
chiếc ghế thấp khác, ngồi xuống kế bên, thưa với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này, nếu có phước báu (puññä) và phước 
báu phụ (puññamahn), mong rằng những vị bố thí sẽ hưởng được hạnh phúc. 

- Này Aggivessana, sẽ có phước báu đến những người bố thí đến bậc đáng cúng 
dường. Tuy ngươi vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si; nhưng Ta là bậc không có 
tham, là bậc không có sân, là bậc không có sĩ. 

Giải. 

Phước báu (puññã). Là chỉ cho sự tái sinh trong tương lai, được kết quả là 
“ngườicao sang hay chư thiên”; tức là kết quả của ngũ uẩn trong tương lai. 

Phước báu phụ (puññamahn). Là chỉ cho tài sản, dung sắc, sức mạnh, tuổi thọ, danh 
tiếng ... có liên hệ đến năm uẩn đó. 

So sánh hai quả bố thí, quả cúng dường của du sĩ Nigantha Saccaka cao thượng hơn 
500 Vương tử người Licchavi, vì 500 Vương tử người Licchavi cúng dường đến du sĩ 
Saccaka là người “có tham, có sân, có sĩ”. 

Trái lại du sĩ Saccaka cúng dường đến Đức Thế Tôn là “bậc không có tham, không 
có sân, không có sỉ”. 

Khi nghe như vậy, du sĩ Nigantha Saccaka hoan hỷ rằng: “Như vậy ta là người có 
phước báu hơn 500 Vương tử Licchavl, vì ta cúng dường đến Samôn Gotama, là bậc 
không có tham, không có sân, không có si”. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn dạy như thế?. 

Đáp. Tuy trong kiếp ấy, Nigantha Saccaka không nương nhờ Tam Bảo thì còn nói 
gì đến chứng đắc Đạo quả? Do vì du sĩ Ngantha Saccaka thiếu cận y duyên 
(upanissayapaccaya); vì sao? Vì sự ngã mạn (măna) đang có trong tâm của du sĩ 


76 


Nigantha Saccaka, y nghĩ rằng: “Hiện tại ta như một Tôn chủ có danh tiếng lớn, có 500 
đệ tử. Nếu ta quy ngưỡng Samôn Gotama, tôn Samôn Gotama là thầy, ta sẽ mất hết danh 
tiếng cùng lợi đắc”. 

Với Phật trí, Đức Thế Tôn thấy “hiện tại du sĩ Ngantha Saccaka không có duyên 
lành Đạo quả Siêu thế, nhưng tiềm năng chứng Thánh quả đang có nơi tâm của Saccaka. 
Như Lai sẽ nhấn mạnh để gieo hạt giống giải thoát cho Nigantha Saccaka trong mai hậu”. 

Nên Đức Thế Tôn nhấn mạnh: “Này Aggivessana, tuy ngươi vẫn còn tham, vẫn còn 
sân, vẫn còn si; nhưng Ta là bậc không có tham, là bậc không có sân, là bậc không có si”. 
Để Nigantha lưu giữ lại hạt giống này trong tâm, mỗi khi du sĩ Nigantha Saccaka nhớ lại 
“Ta có cúng dường đến Samôn Gotama”, vị ấy là bậc không có tham, là bậc không có sân, 
là bậc không có si; nhưng ta vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si. Vậy ta phải cố gắng 
trở thành người “không có tham, không có sân, không có si”0), 

Ngoài Cũlasaccakasuttam (Tiểu kinh Saccaka), Đức Thế Tôn còn thuyết giảng 
Mahaäsaccakasuttam (Đại kinh Saccaka) đến Nigantha Sacca. 

Theo nội dung Đại kinh Saccaka, có khả năng bài kinh này được Đức Thế Tôn 
thuyết giảng cho du sĩ Nigantha Saccaka nghe, trước khi du sĩ Ngantha Saccaka luận 
chiến với Đức Thế Tôn. Vì rằng. 

Ngài Ananda (A-Nan-Đá) nhìn thấy du sĩ Nigantha Saccaka nhàn du trong Đại Lâm, 
đi đến “Giảng đường nóc nhọn”, liền bạch với Đức Thế Tôn rằng. 

- Bạch Thế Tôn, du sĩ Nigantha Saccaka đang đi đến, tánh ưa luận chiến, biện luận, 
thiện xảo biện luận, được số đông tôn kính. Bạch Thế Tôn. vị này ưa chỉ trích Phật, chỉ 
trích Pháp, chỉ trích Tăng. 

Bạch Thế Tôn. Thế Tôn vì lòng bi mẫn, ngồi lại một lát. 

Lưu ý. Sự thất bại thảm hại của du sĩ Nigantha Saccaka khi luận chiến với Đức Thế 
Tôn trước đại chúng ở thành Vesali (VệXá), đã làm chấn động cả kinh thành Vesali. Nếu 
Đại kinh Saccaka được Đức Thế Tôn giảng cho Nigantha Saccaka sau cuộc luận chiến, thì 
Ngài Änanda không cần bạch với Đức Thế Tôn những lời như trên. 

Do vậy, trước khi “luận chiến với Samôn Gotama”, du sĩ Saccaka dành thời gian tìm 
hiểu Giáo thuyết của Đức Thế Tôn, và cố gắng tìm ra nhược điểm trong Giáo thuyết này. 

Khi tìm thấy nhược điểm của Giáo thuyết này, du sĩ Saccaka mới “luận chiến với 
Samôn Gotama” trước đại chúng. 

*Nói dung Saccaka đại kinh). 

Du sĩ Ngantha Saccaka đề cập với Đức Thế Tôn về “thân tu tập (kaäyabhavanä)” và 
“tâm tu tập (cittabhavana). Du sĩ Saccaka cho rằng: 

- Thân tu tập nhưng không có tâm tu tập, có thể dẫn đến khổ thọ về thân, chân bị 
tê liệt, tìm có thể bị nứt vỡ, máu nóng có thể trào ra từ miệng. Vì thân điều khiển tâm. 

- Tâm tu tập nhưng không có thân tu tập, có thể dẫn đến đau khổ về thân, chân bị 
tê liệt, tìm có thể bị nứt vỡ, máu nóng có thể trào ra từ miệng. Vì thân tùy thuộc vào tâm. 

Du sĩ Ngantha Saccaka chỉ trích các vị Tỳkhưu đệ tử của Đức Thế Tôn, chỉ có “tâm 
tu tập”, không có “thân tu tập”. 

- Này Aggivessana, ngươi nghe “tu tập về thân” như thế nào? 

- Như Nanda Vaccha (Nan-Đá Quách-Cha), Kisa Sankicca (Kí-Sá Săng-Kích-Chá), 
Makkhali Gosala (Mắc-Khá-Lí Gô-Sa-Lá) ®). 

Tiếp theo, Nigantha nói về sự “thực hành khổ hạnh” của những “tu sĩ khổ hạnh 
(ãjivaka) ”, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 

- Này Aggivessana, chúng có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy hay không? 


)- Xem thêm HT. TMC (d). Mi. Tiểu kinh Saccaka (Cũ]asaccakasuttam); kinh số 35. 
2)- Trong Hán Tạng không có kinh tương đương với kinh này. 
3)- Ba vị này là niyyakara nỗi tiếng của các “tu sĩ khổ hạnh (ãjTvikã)” về thực hành khổ hạnh. 


77 


- Này Tôn giả Gotama, không phải như vậy, thỉnh thoảng chúng dùng những vật 
thực thượng vị loại cứng loại mềm. Nhờ những vật thực ấy nuôi dưỡng thân, là cho thân 
to lớn, thân béo mập. 

- Như vậy, này Aggivessana, những gì ban đầu chúng từ bỏ, về sau chúng thọ dụng 
trở lại. Như vậy, có được có mất cho thân này. 

Này Aggivessana, ngươi nghe “tu tập về tâm” như thế nào? 

Du sĩ Nigantha Saccakaim lặng, không thể trả lời được. 

- Này Aggivessana, thân tu tập mà ngươi vừa nói không phải là “thân tu tập” đúng 
pháp trong Giới luật bậc Thánh. 

Này Aggivessana, ngươi không hiểu “thân tu tập” thì làm sao hiểu “tâm tu tập”. 

(Tiếp theo, Đức Thế Tôn giảng về “thân tu tập” và “tâm tu tập”). 

Nghe vậy, Nigantha Saccaka nói. 

- Như vậy tôi có lòng tin tưởng đối với Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama là vị có 
thân tu tập và có tâm tu tập. 

- Này Aggivessana, dầu cho lời của ngươi có vẽ trịch thượng và khiêu khích; nhưng 
Ta sẽ trả lời cho ngươi. 

(Đây cũng là một chứng cứ cho thấy “bài kinh này” được Đức Thế Tôn giảng cho 
Nigantha Saccaka trước khi Nigantha Saccaka luận chiến với Đức Thế Tôn. Nếu xảy ra 
sau khi luận chiến, thì Nigantha Saccaka không dám có lời trịch thượng khiêu khích, mĩa 
mai như thế). 

Tiếp heo Đức Thế Tôn giảng cho Nigantha Saccaka biết quá trình hành đạo, kể từ 
khi Ngài xuất gia cho đến khi chứng đạt Vô thượng Chánh Giác. 

Nghe xong, Nigantha Saccaka tán thán rằng: 

- Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotanma; thật hy hữu thay Tôn giả Gotama. 

Dù cho Tôn giả Gotama bị chống đối một cách mĩa mai, dù cho bị công kích với 
những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại; màu da của Tôn giả Gotama vẫn trong sáng, 
sắc mặt của Tôn giả Gotama vẫn trong sáng như vị ALaHán Chánh Giác. 

Và Nigantha Saccaka cho Đức Thế Tôn biết rằng: “Với sáu tôn chủ đương thời là 
Puräna Kassapa (Pú-Ra-Ná Kát-Sá-Pá), Makkhali Gosala (Mắc-Khá-Lí Gô-Sa-Lá) , Ajita 
Kesakambala (Á-chí-Tá Kê-Sá-Kăm-Bá-Lá), Pakudha Kaccayana (Pá-Kú-Thá Kách-Cha- 
Dá-Ná), Sañjaya Belatthaputta (Sanh-Cha-Dá Bê-Lát-Thá-Pút-Tá) và Nigantha Nataputta 
(Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá) , khi tranh luận với du sĩ Nigantha Saccaka đã né tránh 
vấn đề, tỏ lộ phẫn nộ và tức tối2). 

Bài kinh Đại kinh Saccaka và Tiểu kinh Saccaka, được Ngài Ananda (A-Nan-Ða) 
trùng tuyên vào cuộc Kết tập Phật ngôn lần I. 

Trong kinh Đại kinh Saccaka, Đức Thế Tôn thuyết rất dài và rộng rải những chỉ tiết 
trong quá trình hành đạo kể từ khi Ngài xuất gia cho đến khi Ngài chứng Vô thượng 
Chánh Giác. 

Nhưng cuối thời pháp, Ngantha Saccaka không chứng đắc Thánh quả, không xuất 
gia, thậm chí cũng không quy ngưỡng Tam Bảo? 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn thuyết giảng rộng rãi Giáo pháp đến du sĩ Nigantha 
Saccaka như vậy?. 

Đáp. Tuy biết Nigantha Saccaka trong hiện kiếp thiếu “cán y duyên 
(upanissayapaccaya) ” với Giáo pháp này, nhưng Nigantha Saccaka có tiềm năng chứng 
đạt Thánh quả sau này. 

Do vậy, Đức Thế Tôn thuyết giảng rộng rãi Giáo lý Tứ đế để gieo hạt giống “giải 
thoát” trong tâm của y. 


0)- Về sáu vị Tôn chủ ngoại giáo này, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 14). 
Ø2)- Xem HT. TMC (d). Mi. Mahasaccakasuttam. (Đại kinh Saccaka), kinh số 36. 


78 


Có hai hạng người nghe Saccaka Đại kinh là: 

- Hạng người có tâm hoang mang (sammuhla puggsala). 

- Hạng người không có tâm hoang mang (asammuhla puggala). 

*Hạng người có tâm hoang mang là. 

“Người có tâm nghỉ ngờ, hoặc tán loạn, không tập trung” để lắng nghe Pháp, không 
đưa tâm quán xét Pháp theo lời dạy của Đức thế Tôn. 

*Hạng người không có tâm hoang mang là. 

“Người có tâm ổn định, chú ý lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn”. Với hạng người 
này, Đức Thế Tôn thuyết vừa phải, nghe xong thời Pháp, người ấy có khả năng chứng 
đạt Thánh quả. 

Hạng người có tâm hoang mang, Đức Thế Tôn thuyết rộng rãi và chỉ tiết để gieo hạt 
gống giải thoát cho người ấy; người ấy sẽ được giải thoát trong mai hậu. 

Du sĩ Ngantha Saccaka thuộc dạng người “có tâm hoang mang”; khi ấy tâm của du 
sĩ Ngantha Saccaka phóng túng, cố gắng tìm sơ hở trong lời giảng của Đức Thế Tôn để 
vặn hỏi, bác bẻ ... qua ngôn ngữ, nên không thể tập trung sự chú ý để tìm hiểu chân 
pháp. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trung bộ. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch gần ba trăm năm, 
hậu thân của du sĩ Ngantha Saccaka là Đai Trưởng lão Kala Buddha Rakkhita ở xứ 
Simhala (TíchLan), bấy giờ Giáo pháp của Đức Thế Tôn đang hưng thịnh nơi xứ Sihala 
(TíchLan)(). 

Tiền thân của du sĩ Nigantha Saccaka chính là Senaka (Sê-Ná-Ká) trong Bổn sự 
Maha Ummagga(Đường hầm lớn)®). 

* Các Khổ hạnh sư nổi tiếng được Du sĩ Saccaka đề cập. 

Nanda Vaccha. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trung bộ, Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết: Nanda 
(Nan-Đá) là tên, còn Vaccha (Quách-Chá) là họ 6). 

Theo Bản Sớ giải Sutta Nipata (Kinh Tụng), Ngài Dhammapaäla (Hộ Pháp) cho biết: 
Đó là hai người riêng biệt, một vị tên là Nanda (Nan-Đá), một vị tên là Vaccha (Quách- 
Chá)). 

Nanda Vaccha (Nan-Đá Quách-Chá) được xếp vào danh sách “các bậc trưởng 
thượng của các tu sĩ khổ hạnh (äjivakã) ”. 

Nanda Vaccha được Tôn chủ Puräna Kassapa (Pú-Ra-Ná Kát-Sá-Pá) xếp vàp “sinh 
loại cực trắng (paramasukkabhijata) trong sáu sinh loại (cha/abhijata) mà Tôn chủ 
Purana Kassapa chủ trương®). 

Nhiều kinh tường thuật lời dạy của Đức Thế Tôn “dù xuất hiện từ lâu, nhưng trong 
nhóm “ngoại đạo khổ hạnh (äjivaka) chỉ có ba người nỗi tiếng là: Nanda Vaccha, Kisa 
Sankicca (Kí-Sá Săng-Kích-Chá) và Makkhali Gosala (Mắc-Khá-Lí Gô-Sa-Lá) mà thôi”). 

Kisa Sankicca. 

Là một ẩn sĩ lõa thể (acelaka) cùng thời với Đức Thế Tôn. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Kisa là tên, còn Sazikicca là họ”0). 

Kisa Sankicca được xem như “một trong ba ngọn đuốc lớn” của các “tu sĩ khổ 
hạnh”, ông được xếp vàp “sinh loại cực trắng” trong sáu sinh loại của Tôn chủ Purana 
Kassapa. 


1)- MA. 469. 

2)- JA. vi. 478. 

3)- MA. ¡. 463; xem thêm M. ¡. 524. 

2- SnA.¡. 372. 

6)- A, ii. 384; DA. ¡. 162; SNA. ¡. 372. Nhưng MA. ii. 632 xếp họ dưới các Äjivaka; Äjivaka mới được gọi là parama- 
sukkabhijata (sinh loại cực trắng). 

(6)- M1. 524. 

Œ)- MA. ¡.463. 


( 
( 
( 
( 


79 


Đại Trưởng lão KaƑa Buddharakkhita. 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch gần 300 năm, hậu thân của du sĩ Nigantha Saccaka 
từ cõi chư thiên tái sinh về nhân giới, trong một gia tộc Đại thần Tướng quân của vua 
Tích Lan, ở ngôi làng gần Dakkhinagiri Vihara (Đại tự Nam Sơn), được đặt tên là 
Buddharakkhita (Hộ Phật), vì hài tử có da ngăm đen nên được gọi là Kala 
Buddharakkhita (Hộ Phật đen). 

Đại thần Tướng quân này là người chịu trách nhiệm cung cấp vật thực cho Đại tự 
Dakkhinagiri (Nam Sơn). 

Khi đến tuổi trưởng thành, Kala Buddharakkhita (Ka-Lá Bút-Thá-Rắc-Khí-Tá) gia 
nhập Tăng đoàn. Sau khi trở thành vị Tỳkhưu, vị ấy nỗ lực học tập và thuộc lòng Tam 
Tạng, có nhiều hội chúng đệ tử. 

Một hôm Ngài Kala Buddharakkhita đến đảnh lễ thầy Tế Độ (upaccaya), vị Trưởng 
lão muốn khiển trách Ngài Kala Buddharakkhita lơ là, không tinh cần hành pháp để 
vượt ra khỏi vòng sinh tử, nên vị Trưởng lão quay mặt, không nhận sự đảnh lễ của Ngài 
Kãla Buddharakkhita. 

Hôm sau. Ngài Kala Buddharakkhita đi đến Tự viện, vào đảnh lễ thầy Tế độ xong 
rồi, bạch rằng. 

- BạchThầy, con đã học xong Tam Tạng Kinh điển, nhưng dường như Thầy không 
muốn gặp con, con không biết mình đã sai phạm điều chỉ? 

- Này Buddharrakhita, con nghĩ “thuộc lòng Tam Tạng là làm xong phận sự Samôn” 
của mình rồi, phải chăng? 

- Bạch Thầy, con còn phải làm việc chi nữa? 

- Này Buddharakkhita, phận sự Samôn trong Giáo pháp này là “học pháp và hành 
pháp”. Con cần phải từ bỏ những trói buộc, chuyên tâm thực hành Pháp để thanh lọc 
mọi ô nhiễm trong tâm, hãy giải tán các hội chúng đệ tử, tìm nơi thánh vắng để thực 
hành Samôn pháp. 

- Vầng, thưa Thầy. 

Nghe lời dạy của Thầy, Ngài Budharakkhita (Bút-Thá-Rắc-Khí-Tá) giải tán các hội 
chúng của mình, đi đến một Đại tự trên núi Vatakasita (Vätakasitapabbata vihara) để 
hành pháp. 

Thời gian sau, Ngài Buddharakkhita chứng đạt Thánh quả ALaHán cùng với Tuệ vô 
ngại giải (patisambhidä). 

Sau khi thành tựu Thánh quả ALaHán, Ngài Buddharakkhita vẫn cư ngụ trên núi ấy, 
trở thành vị Trưởng lão danh tiếng, là thầy của Đức vua và dân chúng. 

Vua Tỉissa nghe pháp. 

Dức vua Tissa ngưỡng mộ danh tiếng của Ngài Kala Buddharakkhita, nói với vị 
Tỳkhưu thị giả của Trưởng lão Buddharakkhita rằng: 

- Thưa Ngài, khi nào Trưởng lão Buddharakkhita giảng pháp, Ngài hãy thông báo 
cho ta biết. 

Vào đêm trăng non, Ngài Kala Buddharakkhita đi đến tháp Kantaka (Kăng-Tá-Ká) 
(Kantaka cetiya) để đảnh lễ Bảo Tháp tôn thờ XáLợi Phật, có vị Tỳkhưu đến hỏi Ngài 
Buddharakkhita về bài kinh Kalakärama (Ka-Lá-Ka-Ra-Má). 

Ngài Buddharakkhita dạy: 

- Này Tỳkhưu, hãy tập trung hội chúng nơi Giảng pháp đường đi. 

- Thưa vâng, bạch Trưởng lão. 

Ngài Buddharakkhita ngồi vào Pháp tọa bằng gỗ mun nơi Tự viện Kandhaka (Kăn- 
Thá-Ká), để giảng pháp đến đại chúng. 


80 


Bấy giờ vua Tissa (Tít-Sá) (có thể là vua Saddha Tissa(Sát-Thá Tít-Sá))) đang trú 
trong một hang động gần đó. 

Khi Ngài Buddharakkhita mở đầu bằng những câu kinh giới thiệu bài kinh 
Kalakarama, vị Tỳkhưu thị giả của Ngài Buddharakkhita đi đến hang động, thông báo 
đến vua Tissa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài Buddharakkhita đang giảng pháp đến đại chúng. 

Vua Tissa vội đến Giảng pháp đường ngay, và ngồi vào trong Đại chúng như một cư 
sĩ bình thường.. 

Ngài Buddharakkhita thuyết giảng trọn đêm, Ngài triển khai ân đức Phật rộng rãi 
qua bài kinh Kalakärama. Vua Tssa nghe pháp trọn cả đêm và tán thán “sädhu, saädhu 
(lành thay, lành thay)” vào cuối thời pháp. 

Khi ấy, Trưởng lão Buddharakkhita mới nhận ra Đức vua Tissa, Ngài hỏi rằng: 

- Đại vương đã đến đây từ bao giờ? 

- Bạch Ngài, toàn bộ thời pháp thoại của Ngài. 

- Này Đại vương, Đại vương đã làm một điều khó làm. 

- Bạch Ngài, đây không phải là việc khó làm chi cả khi ngồi suốt đêm nghe Pháp 
thoai. Thực tế, ta đã theo dõi, chăm chú lắng nghe từng lời giảng của Ngài. Ta nói lời 
chân thật với Ngài, “nếu không đúng với sự thật ta sẽ bị tước mất vương quyền cai trị 
đảo Sihala (Tích Lan) này, không còn chút quyền lực nào cho dù đó là mảnh đất nhỏ 
bằng đầu ngọn roi”. 

Bạch Ngài, ân đức của Đức Thế Tôn được Ngài mô tả trọn đêm như vậy, được đầy 
đủ chưa hay còn nữa? 

- Này Đại vương, ân Đức Đức Thế Tôn còn nhiều vô lượng, ta có thể mô tả nhiều 
hơn thế nữa. 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy giải thích với ví dụ. 

- Này Đại vương, ví như cánh đồng rộng một ngàn pai2), số lượng hạt ngủ cốc trên 
thân một cây so với lượng ngủ cvốc toàn cánh đồng đó thật là nhỏ nhoi. Cũng vậy, ân 
đức Đức Thế Tôn được ta mô tả trọn đêm vẫn còn nhỏ so với ân đức vô biên của Đức 
Thế Tôn, như số lượng hạt ngủ cốc một thân cây so với cánh đồng rộng lớn vậy. 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy cho một ví dụ khác. 

-_ Này Đại vương, như con chim sẻ với đôi cánh nhỏ đang bay liệng giữa hư không, 
đôi cánh nhỏ của nó chỉ che được khoảng nhỏ hư không rộng lớn. Cũng vậy, ân đức của 
Đức Thế Tôn được ta mô tả trọn đêm ví như khoảng không đôi cánh con chim sẻ, còn ân 
đức của Đức Thế Tôn chưa được mô ra rộng lớn như hư không còn lại vậy. 

Đức vua Tissa rất hoan hỷ, tán thán rằng: 

- Ôi! Ân đức Đức Thế Tôn rông và sâu thắm vô biên. Bạch Ngài, ta xin cúng dường 
vương quyền cai trị đảo Sihala (Tích Lan) rộng 300 do tuần này đến Ngài, như một vật 
thí của kẻ nghèo. 

- Lành thay, lành thay, này Đại vương. Đại vương đã có tâm tín thành mãnh liệt với 
ân đức của Đức Thế Tôn. Ta đã nhận, giờ đây ta gửi vương quyền đến Đại vương. Mong 
rằng, Đại vương trị dân theo chánh pháp và cư dân nơi đảo Sihala này sống trong sự an 
lạc). 

Kinh Kzjakarama. 

Được Đức Thế Tôn thuyết giảng nơi Tự viện Kalaka (Ka-Lá-Ká) trong thành phố 
Saketa (Sa-Kê-T4). 


đ)- MA.1.470. 
2)- Pai là đơn vị đo đạc cổ của Tích Lan, một pai # 1,75 x 0, 4 hecta. 
G)- MA 1. 469. 


Ø1 


Theo lời thỉnh cầu của nàng Cila Subhadda (con gái thứ của Trưởng giả Cấp Cô 
Độc), Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu theo đường hư không đến nơi đây để tế độ gia 
tộc Trưởng giả Kalaka, nên bài kinh được gọi là Ka|akäramasutta. 

Kajaka là tên một Trưởng giả sống ở thành Sãäketa, là cha chồng của nàng Cũla 
Subhadda (Tiểu Hiền). Trước khi quy ngưỡng Đức Thế Tôn, ông là môn đệ của NÑigantha 
(ÑiKiềnTử), ông có một ngôi vườn riêng (nên vườn có tên là Kalaka) dành riêng cho các 
du sĩ Ngantha, khi chứng đạt Thánh quả Dự lưu, Trưởng giả Kalaka tẩn xuất hết các 
nhóm du sĩ Nigantha, cúng dường khu vườn này đến Tăng chúng có Đức Phật là vị 
Thượng thủ. 

Ngoài ra Trưởng giả Kalaka còn xây dựng một tự viện cúng dường đến Tăng chúng, 
nên tự viện này được gọi là Kalakarama (Tự viện Kã|aka)0!). 

Nội dung kinh Kalakarama. 

Đức Thế Tộn dạy các Tỳkhưu rằng. 

- Này các Tỳkhưu, cái gì trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với quần chúng Samôn, Bàlamôn, chư thiên và loài người được thấy ... được ý tư 
sát, tất cả Ta đều biết. 

- Này các Tỳkhưu, cái gì trong toàn thế giới ... được thấy, được ý tư sát; Ta đã được 
rõ, được biết như sau: “Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng 
lên (naupatthasi) ”. 

*Này các Tỳkhưu, nếu Ta nói rằng: “Ta biết tất cả, cái gì trong toàn thế giới ... được 
thấy, được ý tư sát”, như vậy là có nói dối trong Ta”. 

*Nếu Ta nói; “Ta cả hai biết và không biết”, như vậy là có nói dối trong Ta. 

*Nếu Ta nói; “Ta không biết và cũng không không biết”, như vậy là có nói dối 
trong Ta. 

Giải. 

Ví như, người biết tất cả dân trong làng, việc trong làng; nhưng không phải lúc nào 
cũng biết như vậy. Khi nào người dân làng xuất hiện, hay khi nghĩ đến người nào trong 
làng thì người ấy đều biết rõ. Tương tự như vậy với “tất cả việc”. 

Mặt khác, trong từng thời điểm, người ấy chỉ biết một trong hai điều: “Dân làng hay 
việc trong làng”; không thể cùng một lúc biết cả hai được; phải biết theo tuần tự trước 
Sau. 

Cũng vậy, Đức Thế Tôn biết tất cả, nhưng không phải lúc nào “Ngài cũng biết tất cả, 
chỉ khi nào Đức Thế Tôn tác ý đến việc gì, việc ấy lập tức hiển lộ ra; nếu Đức Thế Tôn 
không tác ý đến, thì điều ấy không xuất hiện trước võng trí của Ngài”. Như trường hợp 
Đức Thế Tôn đang an trú tâm trong thiền tịnh chẳng hạn; đồng thời, trong một thời 
điểm Đức Thế Tôn không thể biết “tất cả”, Đức Thế Tôn biết “tất cả” theo trình tự trước 
sau; tức là việc này biết trước rồi tiếp đến việc kia. 

Do vậy, Đức Thế Tôn dạy: “Ta biết tất cả, cái gì trong toàn thế giới ... được thấy, 
được ý tư sát”, như vậy là có nói dối trong Ta”. 

*Về mệnh đề thứ ba “... không biết và cũng không không biết”; nghĩa là “cả hai 
“dường như biết, đường như không biết; hoặc là “cả hai, có điều không biết, có điều thì 
biết”. 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy để bác bỏ “ngụy biện thuyết” của Nigantha Nãtaputta 
(NiKiềnTừ Na-Tá-Pút-Tá); Nigantha Nãtaputta tuyên bố rằng: “Ta là bậc toàn tri toàn 
kiến, dù ta có ngủ toàn tri, toàn kiến vẫn có trong ta”). 

*Này các Tỳkhưu, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng: 

- Không có tưởng tượng (na maññati) điều đã được thấy. 


0)- AA. ii. 482. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
(2)- Xem M1. 


82 


- Không có tưởng tượng cái gì không được thấy. 

- Không có tưởng tượng những gì cần phải thấy. 

- Không có tưởng tượng đổi với người thấy. 

*Đã nghe những gì cần nghe, nhưng: 

- Không có tưởng tượng điều đã được nghe. 

- Không có tưởng tượng cái gì không được nghe. 

- Không có tưởng tượng những gì cần phải nghe. 

- Không có tưởng tượng đổi với người nghe. 

*Đã nhận lãnh (vedanä) những gì cần nhán lãnh, nhưng: 

- Không có tưởng tượng điều đã được nhận lãnh. 

- Không có tưởng tượng cái gì không được nhận lãnh. 

- Không có tưởng tượng những gì cần phải nhận lãnh. 

- Không có tưởng tượng đối với người nhận lãnh. 

*Đã thức tri những gì cần thức tri, nhưng. 

- Không có tưởng tượng điều đã được thúc tri. 

- Không có tưởng tượng cái gì không được thức tri. 

- Không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri. 

- Không có tưởng tượng đối với người thức tri. 

Như vậy, này các Tỳkhưu, Như Lai đối với pháp được thấy, được nghe, được nhận 
lãnh, được thức tri, nên vị ấy là như vậy (tadi). 

Lại nữa “người như vậy” (tamhã ca pana tãdi tamhä), không có ai khác tối thượng 
hơn. Ta tuyên bố như vậy (HT-TMC d)0). 

Được biết, sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng vừa dứt kinh này, trái đất rung 
chuyển như chứng thực lời Đức Thế Tôn dạy®). 

D- Sự du hành của Đức Thế Tôn. 

Khi mãn an cư mùa mưa lần thứ năm, theo thông lệ Đức Thế Tôn lên đường du 
hành. Đức Thế Tôn du hành đến kinh thành Rajagaha (Vương Xá) sau khi trú nơi kinh 
thành Vương Xá với thời gian thích hợp, Đức Thế Tôn lại lên đường du hành đến kinh 
thành Savatthi. 

1-Hai cách du hành. 

a- Du hành cấp tốc. 

Cách du hành này có tên gọi là Turita cärika (du hành nhanh lẹ) , trong cách “du 
hành nhanh” chỉ có một mình Đức Thế Tôn ra đi. 

Khi Đức Thế Tôn quán xét thế gian, thấy được “người hữu duyên cần nhanh chóng 
tế độ”, Ngài nhanh chóng lên đường một cách bất ngờ, không thông báo cho các Tỳkhưu 
biết, như: 

- Đức Thế Tôn đi từ Hương thất ở Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) đến đền 
Bahuputta (Đa Tử), khoảng cách là ba gavuta (# 12 km) để tế độ Ngài Maha Kassapa 
(Đại CaDiếp) 9). 

- Đức Thế Tôn vượt đường dài 30 dotuần để tế độ Daxoa Alavaka (A-Lá-Quá-Ká) 
(xem những tập sau). 

- Đức Thế Tôn vượt 30 dotuần để tế độ Ngài Angulimäla (Ăng-Gú-Lí-Ma-Lá) (Xem 
những tập sau). 

- Đức Thế Tôn vượt 45 dotuần, từ kinh thành Savatthi (XáVệ) đến kinh thành 
Rajagaha (Vương Xá) để tế độ Ngài Pukkusati (Púc-Kú-Sa-Tí)4 


@)- A1i. 24. Kalakasuttam (kinh Kalaka). 

(2)- DA.¡.130-1. 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 


83 


- Đức Thế Tôn vượt 120 dotuần, từ kinh thành Sãvatthi (XáVệ) đến sông 
Candabhaga (Chăn-Đá-Pha-Ga) để tế độ vua Mahã Kappina (Má-Ha Kắp-Pí-Ná) cùng 
1.000 đại thần và Hoàng hậu Anojä (Á-Nô-Cha) cùng 1000 vị phu nhân0', 

- Đức Thế Tôn vượt 700 dotuần, từ kinh thành Savatthi (XáVệ) đến sông Mahi (Má- 
Hi), tế độ gia đình trưởng giả Dhaniya. 

Những chuyến du hành như thế gọi là Turita carika (du hành nhanh). 

b- Du hành tuần tự. 

Du hành này được gọi là Aturita carika (du hành không vội vã). 

Khi mãn mùa an cư, khoảng 15 ngày sau, nếu không có lý do gì đặc biệt để ở lại, 
Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu tùy tùng lên đường du hành. 

Ngài đi từ nơi an cư mùa mưa đến những thị trấn, làng mạc để ban hạnh phúc đến 
các cư dân, những người này có cơ hội cúng dường vật thực hay đảnh lễ Đức Thế Tôn và 
Tăng chúng hoặc nghe Pháp vắn tắt. Mỗi ngày, Ngài đi một hay hai dotuần đều đặn. 

*Chủ trại bò Dhaniya. 

Dhaniya (Thá-Ní-Dá) là một trưởng giả chủ trại bò sống trên bờ sông Mahi (Má-Hi) 
(Mahï là một trong năm con sông lớn của Ấn cổ thời bấy giờ). 

Chủ trại bò Dhaniya sống ở thị trấn Dhammakonda (Thăm-Má-Kon-Đá) thuộc 
thành phố trung tâm Pabbarattha (Pắp-Bá-Rắt-Thá) của Vương quốc Videha (Quí-Đê- 
Há). 

Trưởng giả Dhaniya có một đàn bò gồm 30 ngàn bò đực và 20 ngàn bò cái, ông có 
hai trang trại, “trang trại mùa khô” là cồn đất rộng lớn nằm giữa hai nhánh sôngMahr”, 
“trang trại mùa mưa” là cánh đồng cỏ rộng lớn nơi đất liền. 

Vào mùa mưa, gia đình Trưởng giả Dhaniya sống ở “trang trại mùa mưa”, vì nước 
lũ làm nước sông Mahi dâng cao, có thể làm tổn hại đến đàn bò của ông. Khi mùa khô 
đến, cỏ nơi cánh đồng không đủ cung cấp thực phẩm cho đàn bò, ông Dhaniya cùng gia 
đình sống ở “trang trại mùa khô”; nơi đây có đủ lượng cỏ để cung cấp thực cho đàn bò 
của ông. Ông bà Trưởng giả Dhaniya có 7 người con trai và 7 người con gái. 

Khi mùa mưa sắp đến, ông chuẩn bị mọi việc để đưa đàn bò vào đất liền, nơi “trang 
trại mùa mưa”. 

Trước khi đưa đàn bò vào trong đất liền, Trưởng giả Dhaniya làm lễ tế đàn để cầu 
“thần mưa” cho mưa xuống. 

Khi mọi việc xong xuôi, Trưởng giả Dhaniya cùng gia đình đến tế đàn để cầu mưa. 

Vào buổi sáng hôm ấy, theo thông lệ, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, 
gia đình Trưởng giả Dhaniya lọt vào trong võng trí của Ngài”. Sau khi tắm rửa, vận mặc y 
phục chỉnh tề, Đức Thế Tôn theo đường hư không từ kinh thành Savatthi (XáVệ) đến 
sông Mahi, Đức Thế Tôn vượt khoảng đường dài 700 do tuần, đứng giữa hư không 
trước tế đàn của chủ trại bò Dhaniya, hào quang từ thân Đức Thế Tôn tỏa ra sáng rực cả 
vùng 

Gia đình chủ trại bò Dhaniya cho rằng: “Thần mưa linh ứng, hiện thân để nhận lễ 
vật”, chủ trại bò Dhaniya hân hoan nói lên kệ ngôn cầu mưa. 

Khi chủ trại bò Dhaniya nói lên một kệ ngôn, Đức Thế Tôn nối tiếp bằng kệ ngôn 
khác, sau khi nghe dứt những kệ ngôn của Đức Thế Tôn, ông bà chủ trại bò Dhaniya 
cùng 14 người con chứng Thánh quả Dự Lưu. Bấy giờ Đức Thế Tôn mới cho gia đình 
Dhaniya biết Ngài là “Đấng Như Lai”. Những người con của chủ trại bò xin quy ngưỡng 
Đức Thế Tôn trọn đời, riêng vợ chồng Trưởng giả Dhaniya xin Đức Thế Tôn xuất gia 
sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Ngài. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
84 


Ác ma lo sợ nên chen vào quyến rủ vợ chồng gia chủ Dhaniya đừng nên xuất gia, 
hãy hoan hỷ với con và đàn bò. Đức Thế Tôn khiển trách Ác ma và ác ma biến mất tại 
chỗ. 

Về sau, cả hai vợ chồng Dhaniya đều chứng Thánh quả ALaHán. 

Theo sự gợi ý của Ngài Dhaniya, những người con của Trưởng giả Dhaniya có kiến 
tạo một Tự viện Gokulanka (Gô-Kú-Lăng-Ká) cúng dường đến Tăng chúng0). Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết “Tự viện vẫn còn tồn tại cho đến thời của Ngài”0). 

*Kinh Dhaniya. 

18- Pakkodano duddhakhirohamasmi, (iti dhaniyo gopo) 

Anufire mahiyä samanaväso; 

Channa kuti ahito gini, atha ce patthayasĩ pavassa deva”. 

Dhaniya: 

“Cơm ta, nấu đã chín, sữa uống, ta vắt xong. 

Mục đồng Dhaniya, đã nói lên như vậy. 

Trên bờ sông Mahiï, ta chung sống đồng cư. 

Chòi lá được khéo lợp, lửa đốt được cháy đỏ. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

19- Akkodhano vigatakhilohamasmi, (iti bhagavä) 

Anufire mahiyekarattivaso; 

Vivatä kutl nibbuto gini, atha ce patthayasĩ pavassa deva”. 

Thế Tôn: 

“Ta đoạn được phấn nó, tâm hoang vu không còn. 

Bác Thế Tôn, Chánh Giác, đã nói lên như vậy. 

Trên bờ sông Mahï, Ta chỉ sống một đêm. 

Chòi lá được rộng mở, lửa đốt được tịch tịnh. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

20- Andhakamakasa na vijjare, (iti dhaniyo gopo) 

Kacche rũ|hatine caranti gävo; 

Vutthimpi saheyyumagatam, atha ce patthayasĩ pavassa deva”. 

Dhaniya: 

“Ruöi lằn và muối mòng, ở đây không tìm thấy. 

Mục đồng Dhaniya, đã nói lên như vậy. 

Trên cánh đồng có mọc, đàn bò đi ăn cỏ. 

Dầu cơn mưa có đến, chúng có thể chịu đựng. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

21-Baddhasi bhisĩ susankhata, (iti bhagavä) 

Tinno päragato vineyya ogham; 

Attho bhisiya na vijjati, atha ce patthayasĩ pavassa deva”. 

Thế Tôn: 

“Các bè đã được cột, khéo tác thành tốt đẹp. 

Bác Thế Tôn, Chánh Giác, đã nói lên như vậy. 

Ai qua được bờ kia, nhiếp phục dòng nước mạnh. 

Lợi ích của chiếc bè, đâu còn thấy cần thiết. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

22- GopIï mama assaväa alolä, (iti dhaniyo gopo) 

Digharattam samväsiyä manäpä; 

'Tassä na sunami kiñci papam, atha ce patthayasĩ pavassa deva””. 


)- SnA. ¡. 26. 
(2)- SnA. ¡. 46. 


85 


Dhaniya: 

“Vợ ta khéo nhu thuận, không có tham dục gì. 

Mục đồng Dhaniya, đã nói lên như vậy. 

Đã lâu ngày chung sống, vừa đẹp ý đẹp lòng. 

Ta không nghe điều gì, thuộc ác hạnh về nàng. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

23- Cittam mama assavam vimuttam, (iti bhagavä) 
Digharattam paribhävitam sudantam; 

Pãpam pana me na vijjati, atha ce patthayasĩ pavassa deva. 
ThếTôn: 

“Tâm Ta khéo nhu thuận, được giải thoát, mở rộng, 

Bác Thế Tôn, Chánh Giác, đã nói lên như vậy. 

Lâu ngày tu viên mãn, khéo nhiếp phục chế ngự. 

Trong Ta các pháp ác, không còn được tìm thấy. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 
24-Attavetanabhatohamasmi, (¡ti dhaniyo gopo) 

Puttã ca me samäniyä arog3; 

Tesam na sunämi kiñci papam, atha ce patthayasĩ pavassa deva”. 
Dhaniya: 

“Với lợi tức thâu hoạch, ta tự nuôi sống ta. 

Mục đồng Dhaniya, đã nói lên như vậy. 

Con ta và cả ta, sống chung không bệnh hoạn. 

Ta không nghe điều gì, thuộc ác hạnh về chúng. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

25- Naham bhatakosmi kassaci, (iti bhagavä) 
Nibbitthena carami sabbaloke; 

Attho bhatiya na vijjati, atha ce patthayasĩ pavassa deva. 
ThếTôn: 

“Ta không có làm mướn, cho một ai ở đời. 

Bác Thế Tôn, Chánh Giác, đã nói lên như vậy. 

Với điều được chứng đắc, Ta du hành thế giới. 

Về tiền công cần thiết, không thể có nơi Ta. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

26- Atthi vasa atthi dhenupa, (¡ti dhaniyo gopo) 
Godharaniyo paveniyopi atthi; 

sabhopi gavampatidha atthi, atha ce patthayasï pavassa deva. 
Dhaniya: 

“Đây có các bò cái, đây có các bò con. 

Mục đồng Dhaniya, đã nói lên như vậy. 

Đây có những bò mẹ, mang thai, nối giống dòng. 

Đây có những bò đực, những con chúa đầu đàn. 

Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 

27- Natthi vasä natthi dhenupä, (¡ti bhagavä) 
Godharaniyo paveniyopi natthi; 

sabhopi gavampatidha natthi, atha ce patthayasĩ pavassa deva. 
Thế Tôn: 

“Đây không có bò cái, đây không có bò con. 

Bác Thế Tôn, Chánh Giác, đã nói lên như vậy. 

Đây không có bò mẹ, mang thai, nối giống dòng, 

Đây không có bò đực, những con chúa đầu đàn. 


86 


Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 
28- Khilã nikhatã asampavedlhi, (¡ti dhaniyo gopo) 
Dãmã muñjamayä nava susanthãnä; 
Na hi sakkhinti dhenupäpi chettum, atha ce patthayasĩ pavassa deva. 
Dhaniya: 
“Cây cột được đóng sâu, không còn bị dao động. 
Mục đồng Dhaniya, đã nói lên như vậy. 
Các dây bằng cây lau, được bện lại mới chắc. 
Và các con bò con, không thể nào giật đút. 
Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 
29- Usabhoriva chetva bandhanäni, (iti bhagavä) 
Naãgo pũtilatamva dãlayitvä; 
Naham punupessam gabbhaseyyam, atha ce patthayasĩ pavassa deva. 
Thế Tôn: 
“Giống như con bò đực, giật đứt các trói buộc. 
Bác Thế Tôn, Chánh Giác, đã nói lên như vậy. 
Như voi làm bựt đút, các giây leo héo mục. 
Ta không còn đi đến, chỗ thai tạng tái sinh. 
Nếu là ý người muốn, Thần mưa, hãy mưa đi”. 
80- Ninnanca thalañca pũrayanto, mahämegho pavassi tãvadeva; 
Sutva devassa vassato, imamattham dhaniyo abhasatha. 
“Rồi mưa lớn đổ xuống, làm đầy tràn đất trăng. 
Làm tràn ngáp đất cao, nghe trời gầm, mưa, thét”. 
Mục đồng Dhaniya, nói lên lời như sau: 
31- Lãbhã vata no anappakä, ye mayam bhagavantam addasama; 
Saranam tam upema cakkhuma, satthä no hohi tuvam mahämuni. 
Dhaniya: 
“Lợi thay cho chúng ta, đâu phải là lợi nhỏ. 
Chúng ta được chiêm ngưỡng, Bác Chánh Giác, Thế Tôn. 
Ôi! Kính bác Pháp nhẫn, con xin quy y Ngài. 
Kính bác Đại ấn sĩ, hãy là Thầy chúng con”. 
32- GopI ca ahañca assaväa, brahmacariyam sugate caramase; 
Jatimaranassa päragũ, dukkhassantakara bhavamase. 
“Vợ con và cả con, là những người nhu thuận. 
Xin sống đời Phạm hạnh, dưới chân bác Thiện Thệ. 
Được đến bờ bên kia, vượt khởi sinh già chết. 
Chúng con sẽ trở thành, người đoạn tận đau khổ”. 
33- Nandati puttehi puttimä, (it maro papimä) 
Goma gohi tatheva nandati; 
Dpadhi hi narassa nandanä, na hi so nandati yo nirũpadhi. 
Mara (Ác ma): 
“Ai có các con trai, hoan hở với con trai. 
Đây là lời Ác ma, đãnói lên như váy. 
Người chủ các con bò, hoan hỷ với con bò. 
Còn người thì hoan hý, đối với sự sinh y”. 
Ai không có sanh y, không thể có hoan hỷ. 
34- Socati puttehi puttimä, (iti bhagavä) 
Gopiyo gohi tatheva socati; 
Dpadhi hi narassa socana, na hi so socati yo nirũpadh1 “ti. 
ThếTôn : 


87 


“Ai có các con trai, sầu muộn với con trai. 

Bác Thế Tôn, Chánh Giác, đã nói lên như vậy. 

Người chủ các con bò, sầu muộn với con bò. 

Sầu muộn của con người, chính do sự sinh y. 

Ai không có sinh y, không thể có sầu muộn” (HT.TMC d)0), 

c- Phạm vỉ du hành. 

*Maha manghala (du hành dài). 

Khi mãn thời an cư mùa mưa và làm lễ Pavarana (Tự tứ) xong, nếu không có lý do 
đặc biệt như “chờ đợi tế độ người hữu duyên cần tế độ”, Đức Thế Tôn sẽ thông báo cho 
các Tỳkhưu biết “Đấng Như Lai sẽ ra đi du hành vào nửa tháng tới”. Vào ngày trăng 
khuyết của tháng Assayuja (tháng 9-10 dl, tức vào ngày 30 hay 29 tháng 9 â] theo lịch 
VN), Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu lên đường du hành. 

Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu du hành 9 tháng cho đến ngày trăng tròn tháng 
Asalha (tháng 6-7 dÌ; tức ngày 15 tháng 6 âi theo lịch VN) của năm sau. 

Với thời gian 9 tháng, Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đồng hành du hành quanh 
khu vực có đường kính là 300 dotuần theo đường chim bay. Với vùng đất 300 dotuần 
trung tâm này, hai vùng đất bên phải và bên trái (mỗi vùng là 300 dotuần) có cơ hội tạo 
thiên nghiệp đến Đức Thế Tôn cùng chư Tăng như : Cúng dường vật thực, nghe Giảng 
pháp ..„ xem như được Đức Thế Tôn đến viếng. Như các gia chủ được nghe “Đức Thế 
Tôn đang trú ngụ ở ..„ liền đi đến yết kiến Đức Thế Tôn; sau khi nghe pháp từ Đức Thế 
Tôn đã thỉnh Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu thọ thực nơi tư gia vào ngày mai”, hoặc “sau 
khi nghe pháp từ Đức Thế Tôn xong, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ra đi”. Như vậy vùng mahä 
mandhana (du hành dài) có phạm vi là 900 dotuần. 

Mỗi nơi trong vùng “du hành dài” như làng, thị trấn .., Đức Thế Tôn cùng chư 
Tỳkhưu chỉ trú lại một, hai hay ba ngày rồi ra đi. 

*Majjhima manghala (du hành trung bình). 

Nếu vì lý do nào đó để chờ đợi, Đức Thế Tôn sẽ lên đường vào ngày trăng tròng 
tháng Kattika (tháng 10-11 dÌ; tức vào ngày trăng tròn tháng 10 â] theo lịch VN). Trong 
trường hợp các Tỳkhưu tu tập thiền tịnh hay thiền quán chưa thuần thục, lễ Pavaranä 
được hoãn lại vào ngày trăng tròn tháng sau, là vào ngày trăng tròn tháng Kattika. Vào 
ngày trăng khuyết tháng Kattika (30 hay 29 â] tháng 10 theo lịch VN), Đức Thế Tôn cùng 
các Tỳkhưu đồng hành lên đường du hành khoảng tám tháng, khu vực du hành được thu 
hẹp lại, vùng trung tâm có đường kính là 200 dotuần theo đường chim bay, hai vùng 
phụ cận (bên phải và bên trái) mỗi vùng là 200 dotuần; vùng du hành này này được gọi 
là Majjhima mandhala (du hành trung bình). Như vậy vùng “du hành trung bình” có 
phạm vi là 600 dotuần. 

*Anto manghala (du hành bên trong). 

Nếu chúng sinh chưa hội đủ duyên lành, Đức Thế Tôn vẫn ở lại nơi an cư mùa mưa 
cho đến thời điểm thích hợp, thời gian này kéo dài có khi đến ngày trăng khuyết của 
tháng Phussa (tháng 12-1 dl, tức vào tháng 12 âI theolịch VN), Đức Thế Tôn cùng các 
Tỳkhưu lên đường du hành. 

Với thời du du hành ngắn từ 7, 6, 5 hay 4 tháng, Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu du 
hành trong khu vực trung tâm có đường kinh là 100 dotuần, hai vùng phụ cận (bên phải 
và bên trái) có kích cở 100 dotuần theo đường chim bay. 

Vùng du hành này được gọi là Anto mandhala (du hành bên trong, hay du hành 
ngắn); như vậy, vùng “du hành ngắn” có phạm vi là 300 dotuần. 


)- 5n. vv. 18 -34. Dhaniyasuttam. (kinh Dhaniya). 
88 


2- Ngự về kinh thành Szvatthi (XáVệ). 

Sau khi mãn mùa an cư lần thứ năm nơi “Giảng đường nóc nhọn” trong Đại Lâm 
gần kinh thành Vesali (VệX4). 

Vào thời điểm thích hợp, Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu lên đường du hành đến 
kinh thành Savatthi (XáVệ) trú nơi Đại Tự KỳViên (Jetavanavihara) do Trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) cúng dường. 

Bà Di mẫu Mahapajapati Gotami cùng 500 nữ ni dòng ThíchCa cũng theo Đức Thế 
Tôn cùng chư Tăng đi đến kinh thành Sãvatthi, trú ngụ trong Andhavana (rừng Mù)0) 
gần đó. 

Các cận sự nam nữ trong thành Savatthi (XáVệ) nhanh chóng xây dựng những liêu 
thất cho các nữ ni trú ngụ trong rừng. 

Ba nàng công nương Nanda dòng Thích Ca xuất gia. 

Trong thời gian Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thành Savatthi (XáVệ), ba nàng công 
nương dòng ThíchŒa cùng có tên là Nanda (Năn-Ða) là: Sundarï Nandä, Janapadakalyani 
Nandä và Abhiripa Nandãä cùng đi đến iknh thành Savatthi (XáVệ), xuất gia trong Ni 
đoàn với Trưởng lão ni Mahäpajäpati Gotam1. 

Truyền thuyết về ba vị Trưởng lão ni Nanda đã có sự nhầm lẫn từ ban đầu; chúng 
tôi sẽ trình bày ở những tập sau. 

a- Những Thánh nữ ALaHán sinh quán thành Savatthi. 

1'- Trưởng lão ni Uppalavanna. 

Tuy chưa tìm thấy chính xác thời điểm xuất gia của Trưởng lão ni Uppalavanna 
(Úp-Pá-Lá-Quăng-Na), có khả năng nàng Uppalavnnä xuất gia sau nàng Khema (Khê- 
Ma), nhưng chắc chắn nàng ppalavanna xuất gia vào hạ thứ năm hay hạ thứ sáu của 
Đức Thế Tôn vì cuối hạ thứ sáu của Đức Thế Tôn, nàng Uppalavanna đã có mặt trong Ni 
chúng, chính nàng xin Đức Thế Tôn cho nàng dùng thần thông nhiếp phục chúng ngoại 
giáo), 

Tiên hạnh. 

Kể từ Hiền kiếp (Bhadda kappa) này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời 
thế gian này rực sáng với Phật quang của Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa), tiền 
thân nàng Uppalavanna sinh vào gia tộc Đại trưởg giả trong kinh thành Hamsavati 
(Hăng-Sá-Quá-Tì). 

Có lần nàng cận sự nữ này chứng kiến một Trưởng lão ni được Đức Thế Tôn 
Padumuttara ban cho địa vị “đệ nhất thần thông” của Ni chúng. Nữ cận sự ấy ao ước 
thành tựu địa vị ấy trong thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Nàng thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tăng và chư Ni đến thọ thực nơi tư gia của nàng 
trọn 7 ngày. Nàng cúng dường vật thực thượng vị loại cứng loại mềm đến Đức Thế Tôn 
Padumuttara cùng chư Tăng và chư Ni. 

Vào ngày thứ 7, sau khi cúng dường đến Đức Thế Tôn một đại y đắc giá, chư Tăng 
và chư Ni mỗi người một bộ đại y xong rồi. 

Nàng đi đến trước Đức Thế Tôn, cúng dường dưới chân Đức Thế Tôn Padumuttara 
bảy đóa hoa sen xanh. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, nàng bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với phước sự con đã thực hành 7 ngày qua, con mong thành tựu 
địa vị “tối thắng về thần thông” trong hàng nữ đệ tử của Đức Chánh Giác trong tương lai 
và con có được màu da xinh đẹp như cánh hoa sen xanh này”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đưa Phật trí quán xét, rồi Ngài tiên tri rằng: 

“Kể từ kiếp trái đất này trở đi, sau 100 ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của cận sự 
nữ này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh Giác Gotama”. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). Rừng Andha. 
2)- DhpA. Câu số 181. 


89 


Mệnh chung nữ cận sự ấy tái sinh về cõi Trời Tavatimsa (Ba mươi ba). 

Theo tập Apadana (Thánh nhân ký sự) có khác là: “Thời ấy tiền thân nàng 
Uppalavannäa (Úp-Pá-Lá-Quăng-Na) là nữ Rắn chúa Vimalä (Quí-Mã-La) con gái của Rắn 
chúa Đại Long (Mahanaäga) có đại thần lực. 

Theo lời thỉnh cầu của Rắn chúa Đại Long, Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) 
ngự xuống cõi Rắn chúa Đại Long (Mahanaga). 

Rắn chúa Đại Long cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng chư Tăng và chư Ni trọng 
thể suốt 7 ngày. Vào ngày thứ 7, Đức Thế Tôn dạy Trưởng lão ni “tối thắng về thần 
thông” thể hiện năng lực thần thông. 

Nữ rắn chúa Vimala hoan hỷ với Trưởng lão ni “tối thắng về thần thông”, đã thỉnh 
cầu Đức Thế Tôn Padumuttara cùng chư Tăng và chư Ni lưu lại cõi Rắn 7 ngày, nữ Rắn 
chúa Vimala cúng dường trọng thể đến Đức Phật cùng chư Tăng và chư Ni trọn 7 ngày, 
rồi cúng dường đến Đức Thế Tôn đóa hoa sen xanh cao quý của loài Rắn chúa, đóa hoa 
sen có tên là Aruna (Á-Rú-Ná), nữ Rắn chúa Vimalã ước nguyện thành tựu địa vị “tối 
thắng về thần thông” trong nữ đệ tử của Đức Chánh Giác tương lai và có được màu da 
như cánh hoa sen xanh Aruna”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đã tiên tri như trên). 

*Dâng vật thực đến Đức Phật Độc Giác. 

Có một kiếp, hậu thân nữ gia chủ này từ Thiên giới tái sinh về nhân giới. 

Có lần nữ gia chủ này nhìn thấy Đức Phật Độc Giác đang đi vào thành khất thực, 
nàng cúng dường vật thực đựng trong những đóa hoa sen xanh đến Đức Phật Độc Giác 
(sđd). 

*Cúng dường đến Đức Thế Tôn Vipassaï. 

Kể từ Hiền kiếp (Bhaddakappa) này trở về trước 91 kiếp trái đất. 

Vào thời Đức Thế Tôn Vipassii (Quí-Pát-Si), tiền thân của nàng Uppalavannä từ 
thiên giới tái sinh về nhân giới, là con gái một gia tộc Đại trưởng giả trong thành 
Baranasi (BaLaNại). Nàng có cúng dường trọng thể đến Đức Thế Tôn Vipassi cùng chư 
Tăng và chư Ni; ngoài ra nàng còn cúng dường đến Đức Thế Tôn Vipassi những cánh 
hoa sen xanh và thầm ước nguyện “được làn da có màu xanh xinh đẹp như những cánh 
hoa sen xanh này”. 

Mệnh chung nàng tái sinh về Thiên giới, rồi luân chuyển trong hai cảnh giới “người 
và chư thiên” trọn 91 kiếp trái đất. 

*Là con gái của vua Kiki. 

Trong Hiền kiếp này, vào thời thế gian rực sáng với Phật quang của Đức Thế Tôn 
Kassapa (CaDiếp), từ thiên giới tiền thân nàng Uppalavanna tái sinh về nhân giới, là cô 
công chúa thứ ba của Đức vua Kiki (Kí-Ki) cai trị Vương quốc Kãsi (Ka-Sí) có kinh thành 
là Baranasi (BaLaNai), nàng có tên là Samanaguttã ( Sá-Má-Ná-Gút-Ta). 

Nàng Samanaguttä được nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp), nàng muốn 
xuất gia là Tỳkhưu ni trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, nhưng cha nàng là Đức 
vua KikI không đồng ý, nàng sống độc thân suốt 20 ngàn năm. 

Bảy nàng công chúa con của Đức vua Kiki (ngoại trừ công chúa trưởng là nàng 
Ưracchala (Ú-Răc-Chá-La) đã viên tịch) cùng nhau kiến tạo một Tự viện cúng dường đến 
Tăng chúng có Đức Thế Tôn Kassapa là vị Thượng thủ. 

Mệnh chung nàng Samanaguttä tái sinh về thiên giới. 

*Kiếp là tiền thân cửa nàng Ummadant. 

Có một kiếp tiền thân nàng Uppalavannä (Úp-Pá-Lá-Quăng-Na) sinh ra trong một 
gia đình nghèo khổ, ở gần kinh thành Baränasi (BaLaNại). 


đ)- AA.¡.188; ThigA. pp. 182. 
@) - Apiii. 553. 


90 


Theo thông lệ, hằng năm kinh thành Baranasi thường mở lễ hội cho dân chúng vui 
chơi 7 ngày, bấy giờ cô bé khoảng 13 -14 tuổi này nhìn thấy những nữ nhân xinh đẹp 
mặc những chiếc y xinh đẹp cùng nhau đi dự lễ hội. 

Cô bé khóc nài nỉ cha mẹ rằng: 

- Hãy cho con chiếc y đẹp để mặc vui chơi lễ hội. 

- Này con, nhà chúng ta quá nghèo, làm sao có được y đẹp để cho con đây. 

- Vậy cha mẹ hãy cho con đi làm nơi giàu có, để con có được chiếc y đẹp do tiền 
công của con đi. 

- Được rồi, con hãy đi tìm nơi làm việc theo ý con đi. 

Cô bé đi đến nhà vị Trưởng giả trong kinh thành Baranasi nói rằng: 

- Thưa chủ, con muốn có được tấm y xinh đẹp, chủ hãy nhận con làm việc. Tiền 
công của con là chiếc y xinh đẹp. 

- Này con, nếu con làm việc tốt trong nhà ta, sau ba năm ta sẽ trả công con chiếc y 
xinh đẹp. 

- Vâng, thưa chủ. 

Cô bé chăm chỉ làm việc trong nhà vị Trưởng giả, thấy cô bé siêng năng, làm việc 
trong nhà chu đáo. Trước thời gian ba năm, vị Trưởng giả trả công cho cô chiếc y quí 
màu vàng xinh đẹp, ngoài ra còn thưởng thêm cho cô một chiếc y xinh đẹp khác. 

Cô gái mang hai chiếc y xinh đẹp ra bờ sông tắm, cô suy nghĩ: “Sau khi tắm gội 
xong, ta sẽ mặc chiếc y xinh đẹp này”. 

Bấy giờ có Thánh ALaHán, trên đường đi Ngài bị bọn cướp, chúng đã cướp bộ y của 
Ngài, Ngài đi vào rừng tìm những mảnh vỏ cây, kết lại làm thành chiếc y vỏ cây. Mặc 
chiếc y vỏ cây, vị Thánh ALaHán đi về kinh thành Bãränas!. 

Ngài đi dọc theo bờ sông để đi vào kinh thành, cô gái mang hai chiếc y ra bờ sông 
chuẩn bị tắm, nhìn thấy vị Samôn mặc chiếc y bằng vỏ cây kết lại, trông thật thiểu nảo. 
Cô bé xúc động suy nghĩ: 

- Khi trước ta nghèo khổ, nhưng còn những tấm vải che thân, còn Ngài chỉ có những 
mảnh vỏ cây để che thân. Vậy ta hãy cúng dường chiếc y vàng đến Ngài. 

Cô gái đi đến trước vị Tỳkhưu, sau khi đảnh lễ vị Tỳkhưu theo cách “năm chi chạm 
đất”, bạch rằng: 

- Bạch Ngài Thánh giả, con xin cúng dường Ngài chiếc vàng y này. 

- Lành thay, lành thay, này cô, 

Vị Tỳkhưu đi vào lùm cây rậm để thay đổi y phục, từ lùm cây Ngài bước ra, cô gái 
nhìn thấy Ngài sáng rực như vị Thiên nhân vừa xuất hiện. 

Thật vậy, dung quang được rực rỡ khi người ta khoác trên mình bộ y phục mới và 
xinh đẹp, cũng vậy vị Tỳkhưu không rực sáng khi khoác lên mình chiếc y bằng những 
mảnh vỏ cây kết lại, nhưng khi khoác lên mình bô y vàng thì thấy xinh đẹp, rực rỡ hẳn 
lên. 

Cô gái suy nghĩ: “Trước đây Ngài không rạng rỡ, nay mặc chiếc y vàng của ta Ngài 
rạng rỡ, xinh đẹp hẫn lên”. 

Vô cùng hân hoan, cô gái đi đến vị Thánh ALaHán, đảnh lễ Ngài với cách “năm chi 
chạm đất”, rồi ước nguyện rằng: 

- Bạch Ngài, với phước lành mà con đã tạo được bằng cách cúng dường đến Ngài 
chiếc y vàng do công khó của con đã làm việc vất vả ba năm. Xin cho kiếp sau cón có 
được nhan sắc tuyệt trần, bất cứ ai nhìn thấy con, cũng không thể tự chủ được. Và không 
một nữ nhân nào có thể xinh đẹp hơn con cả. 

Vị Samôn phúc chúc rằng: 

- Mong ước nguyện của người hãy trở thành sự thật. 

Sau khi chúc phúc đến cô gái xong rồi, Ngài ra đi. 


91 


Mệnh chung, cô gái ấy sinh về thiên giớiU). 

Luân lưu trên thiên giới thời gian dài, hậu thân cô gái tái sinh về nhân giới, là con 
gái của Đại trưởng giả Tiritavaccha (Tí-Rí-Tá-Quách-Chá) trong thành Aritthapura (Á- 
Rít-Thá-Pú-Rá) của Vương quốc Sivi (Sí-Quí). 

Đại trưởng giả Tiratavaccha có tài sản là 800 triệu tiền vàng, khi lớn lên, nhan sắc 
của nàng cực kỳ lộng lẫy, bất cứ ai nhìn thấy nàng cũng không thể tự chủ tâm được, nên 
nàng được gọi là Ummadanti (Người nữ gây sóng gió). 

Nàng Ummadanti (Um-Má-Đăn-Ti) có màu da vàng óng ánh như thỏi vàng được 
tinh luyện nhiều lần, rất xinh đẹp. 

Như tập Apadana (Thánh nhân ký sự) ghi nhận. 

964. Tato cutã manussesu upapanna mahäkule, 

Pitamattham varam dussam adam arahato aham. 

“Từ nơi ấy chết đi, được sinh vào giữa loài người, trong đại gia tộc, tôi đã dâng đến 
vị ALaHán tấm vđi màu vàng mịn màng quý giá”. 

965. Tato cut aritthapure jãätã vippakule aham, 

Dhitã tiritavacchassa ummaädanti manohara. 

“Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh vào gia tộc dòng Bàlamôn ở trong thành Ari¿rha, 
là con gái của Tiritavaccha, có nét quyến rũ, tên là Ummadanti”0). 

*Kiếp là nàng Kỳ nữ Ummadanti. 

Duyên khởi. 

Có vị Tỳkhưu đi khất thực trong thành Savatthi (XáVệ), nhìn thấy một nữ nhân xinh 
đẹp với xiêm y rực rỡ, Vị Tỳkhưu phát sinh ái luyến nữ nhân ấy. 

Khi về đến liêu thất nơi Đại tự KỳViên, vị Tỳkhưu không thể tu tập được, bỏ cả ăn 
uống vì tâm tư đắm nhiễm hình bóng của nữ nhân xinh đẹp, thân hình trở nên gầy gò, 
tiều tụy, vàng vọt, nổi gân xanh. 

Những vị Tỳkhưu bạn hỏi. 

- Này hiền giả, vì sao thân hình của hiền giả tiều tụy, vàng vọt, nổi gân xanh như 
vậy? 

Vị Tỳkhưu bị đắm nhiễm trình bày tâm sự của mình đến các bậc đồng phạm hạnh, 
các vị Tỳkhưu mang vị Tỳkhưu bị đắm nhiễm đến trình lên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Này Tỳkhưu, bậc trí ngày xưa dù cai trị quốc độ rộng lớn, vẫn có lầm bị cảm dục 
một thời gian. Nhưng rồi vị ấy cố gắng điều phục tâm tư, không rơi vào tà hạnh trong 
các dục. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bốn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, Vương quốc Sivi (Sí-Quí) có kinh thành là Aritthapura (Á-Rít-Thá-Pú- 
Rá), do Đức vua Sïivi trị vì. 

Bồtát tái sinh vào thai bào của Chánh hậu và được đặt tên là Vương tử Sivi 
(Sivikumara); vợ vị Thống soái (Senapatissapi) trong triều cũng sinh ra người con trai, 
đặt tên là Ahiparaka (Á-Hí-Pa-Rá- Ká). 

Hai Vương tử kết bạn với nhau từ thuở nhỏ, rất thân hữu với nhau. 

Khi được 16 tuổi, cả hai cùng đi đến kinh thành Takkasila (Viên đá lý luận) để học 
tập nghiệp nghệ gia tộc. 

Khi thành tài, cả hai cùng trở về kinh thành Aritthapura; Đức vua Sivi giao vương 
quyền cai trị quốc độ cho Hoàng Tử Sivi. 

Vi Tân vương phong cho Vương tử Ahiparaka kế nghiệp cha mình, là vị Thống soái 
trong triều. 


0)- JA, Chuyện số 527. Kỳ nữ UmmadanH. 
@)- Ap.ii. Uppalavannapadanam (KỸ sự Trưởng lão ni Uppalavann3). 


92 


Tân vương Sïivi trị nước theo Chánh pháp. 

Trong kinh thành có một Đại trưởng giả tên là Tiritavaccha (Tí-Rí-Tá-Quách-Chá), 
tài sản của Đại trưởng giả có đến 800 triệu tiền vàng. 

Đại Trưởng giả Tiritaravaccha có người con gái rất xinh đẹp, nàng có đủ mọi quí 
tướng biểu tượng của người “đại phúc”, nàng có sắc đẹp lạ thường, khi còn nằm trong 
nôi, bất cứ người nào nhìn thấy cô bé cũng mất tự chủ, nên nàng được đặt tên là 
Ummadanti (Um-Má-Đăn-Ti nghĩa là “người nữ gây sóng gió”). 

Khi được 16 tuổi, nàng Ủmmadanti có một dung sắc như một nữ chư thiên tuyệt 
sắc, những nam nhân khi nhìn thấy nàng, không thể kềm giữ tâm bình thản được, đều 
điên đảo mất tự chủ, như người uống phải rượu mạnh không thể kềm giữ được tâm. 

Đại Trưởng giả Tiritaravaccha nhân khi đi đến Hoàng cung để yết kiết Đức vua Svi 
theo thông lệ, thưa với Đức vua Sivi rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi có một nữ báu, tôi muốn dâng đến Đại vương. 

- Này Đại trưởng giả, nữ báu ấy là ai? 

- Thưa Đại vương, là con gái của tôi, tên là UmmadantI. Đại vương hãy cho các nhà 
chiêm tướng tài giỏi đến xem tướng nàng UmmadantI. Xin Đại vương hãy tuyển dụng 
nàng UmmadanH. 

Đức vua cho vời những vị Bàlamôn tỉnh thông nhân ướng học đại tài, đến Hoàng 
cung, bảo rằng: 

- Này các vị, Đại Trưởng giả Tiritaravaccha có nàng con gái là UmmadanH, Đại 
Trưởng giả muốn tiến cung nàng Ummadanti. Các vị hãy đến tư dinh của Đại trưởng giả 
xem tướng nàng Ummadanti ra sao, rồi về báo cho ta biết. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Những Bàlamôn tinh thông nhân tướng học đi đến tư dinh của Đại trưởng giả 
Tiritaravaccha (Tí-Rí-Tá-Rá-Quách-Chá) nói rằng: 

- Này Trưởng giả, theo lịnh Đức vua Sivi, chúng tôi đến đây để xem tướng nàng 
Ummadanti (Um-Má-Đăn-Tì). 

- Vầng, thưa các Ngài. Xin mời các Ngài vào bên trong. 

Đại trưởng giả đưa những vị Bàlamôn chiêm tướng vào Khánh đường sang trọng. 
Các vị Bàlamôn được khoản đãi bằng loại vật thực là bánh sữa đặc biệt. 

Đại trưởng giả bảo các nữ tỳ mời nàng Ummadanti ra Khánh đường để chào các vị 
Bàlamôn Sứ giả của Đức vua Sivi. 

Trong lúc các Bàlamôn đang dùng bánh sữa, nàng Ummadanti từ trong bước ra 
chào hỏi các Bàlamôn rất lễ phép. Nhìn thấy nàng Ummadanti tuyệt sắc với y trang lộng 
lẫy, trabg điểm cực kỳ xinh đẹp, các Bàlamôn mất tự chủ, ví như người uống rượu mạnh 
không thể kềm chế được mình, họ quên mất “đang dùng tiệc dở dang”, có người cầm 
bánh sữa đặt lên đầu, có người đưa vào tai, có người đưa lên má, có người làm rớt bánh 
xuống bên hồng, có người ném bánh sữa vào tường ... Những Bàlamôn chiêm tướng như 
đang trở thành những kẻ ngớ ngẫn nhất. Thấy vậy, nàng Unmadanti nói. 

- Những kẻ ngớ ngẫn như thế này, gọi là các Bàlamôn chiêm tướng đấy ư? Họ 
không còn biết mình đang làm gì, thì làm thế nào có thể nhìn thấy những đặc tướng quý 
của ta? Hãy tống cổ đám ngớ ngẫn này ra ngoài đi. 

Rồi nàng bỏ đi vào bên trong, các Bàlamôn hổ thẹn ra về với sự căm tức nàng 
Ummadanti trong tâm. họ thưa với vua Sivi rằng: 

- Thưa Đại vương, nàng Ummadanti tuy xinh đẹp, nhưng không xứng đáng với Đại 
vương. Nàng có những tướng làm hư hoại Hoàng tộc cùng Vương quyền của Đại vương, 
nàng có sắc đẹp rất ma quái, như một nữ phù thủy. 

Đức vua Sivi nghe nói “nàng có sắc đẹp như một nữ phù thủy”, nên không triệu 
nàng vào cung. 


93 


~ tf 


Nghe được việc này, nàng UmmadantI suy nghĩ: “Đức vua quá tin lời những 
Bàlamôn dối trá này. Được rồi, có dịp ta sẽ cho Đức vua biết “sắc đẹp của nữ phù thủy”. 

Được nghe Đức vua Sivi từ chối nàng Ummadanti, Thống soái Ahiparaka (Á-Hí-Pa- 
Rá-Ká)) liền đến tư dinh của Đại trưởng giả, xin cưới nàng Ummadanti về làm vợ. 

Nàng Ủmmadanti rất được Thống soái Ahiparaka sủng ái. 

Theo thông lệ, hằng năm kinh thành Aritthapura (Á-Rít-Thá-Pú-Rá) mở lễ hội 
Kattika (Kắt-Tí-Ká) (vào ngày trăng tròn tháng 1o âI, theo lịch VN), dân kinh thành trang 
hoàng thành phố xinh đẹp như thành phố chư Thiên. 

Thống soái Ahiparaka (Á-Hí-Pa-Rá-Ká) do nhiệm vụ phải đi đến những trạm canh, 
điều động binh lính dưới quyền để giữ an toàn cho cư dân kinh thành vui chơi lễ hội, 
đồng thời bảo vệ Đức vua Sivi (Sí- Quí) đi diễu hành quanh kinh thành khai mở lễ hội 
Kattika. Trước khi đi, Thốn soái Ahiparaka nói với nàng Ummadanti rằng: 

- Này nàng Ummadanti, hôm nay là ngày lễ hôi Kattika, Đức vua sẽ đi diễu hành 
quanh kinh thành để khai mở lễ hội. Đức vua sẽ đi ngang qua dinh của chúng ta, nàng 
chớ lộ diện, e Đức vua trông thấy nàng sẽ không thể chế ngự tâm, sẽ mang đến những 
bất trắc cho chúng ta đấy. 

- Vầng, thưa anh. 

Khi Thống soái Ahiparaka ra khỏi tư dinh, nàng Ummadanti bảo những nữ tỳ rằng: 

- Khi Đức vua sắp ngự ngang qua dinh của chúng ta, các em hãy báo cho ta biết. 

- Vầng, thưa chủ. 

Khi vầng trăng tròn như đĩa bạc xuất hiện trong không trung, khắp kinh thành sáng 
rực với ánh đèn cùng ánh đuốc lung linh. Đức vua Sivi trang điểm thật xinh đẹp như vị 
chúa Chư Thiên, Ngài ngự trên chiếc Vương xa, cùng đoàn quân hộ tống đi diễu quanh 
kinh thành để khai mở lễ hội. 

Trước yiên, Đức vua Sivi ngự đến tư dinh của Thống soái Ahiparaka, rồi từ điểm 
này, Đức vua đi diễu hành quanh kinh thành Aritthapura. 

Dinh của Thống soái Ahiparaka nằm trong bốn bức tường bao quanh có màu son 
đỏ thắm, cổng cùng các tháp canh được trang trí rất sang trọng. 

Khi Đức vua Sivi sắp ngự đến tư dinh của Thống soái Ahipäraka, các nữ tỳ báo tin 
cho nàng Ummadanti rằng: 

- Thưa chủ, Đức vua sắp ngự đến dinh của chủ. 

- Này em, như vậy là tốt rồi. 

Nàng Ummadanti bảo nữ tỳ mang đến cho nàng những cánh hoa xinh đẹp đựng 
trong giỏ, trước đó, nàng trang điểm thật xinh đẹp, rồi đứng cạnh cửa sổ ở lầu bảy. Khi 
Đức vua đi ngang qua, nàng Ummadanti giả vờ làm rớt giỏ hoa xuống đất, rồi đưa nửa 
người ra cửa sổ như tìm giỏ hoa. 

Đức vua Sïivi thấy giỏ hoa xinh đẹp rớt xuống, theo phản ứng tự nhiên Đức vua nhìn 
lên phía trên, thấy nàng Unmadanti được trang điểm xinh đẹp như một nữ chư Thiên. 

Đức vua Sivi không thể tự chủ tâm được, quên mất “mình đang đứng trước dinh 
của Thống soái Ahipäraka”. Đức vua hỏi quan quản xa Sunanda rằng: 

- Này Sunanda (Sú-Năn-Đá), đây là nơi nào? Nàng ấy là ai vậy? Nàng ấy có chồng 
hay còn độc thân?. 

- Thưa Đại vương, đây là tư dinh của Thống soái Ahiparaka, nàng ấy là vợ của 
Thống soái có tên là UmmadanHi. 

- Ô! Nàng đúng như tên được gọi. 

Biết Đức vua không thể tự chủ được, nàng Ummadanti khép cửa sổ lại, đi vào bên 
trong. 

Đức vua Sivi chẳng còn tha thiết đến lễ hội, chẳng màng đi diễu quanh kinh thành 
lộng lẫy, xinh đẹp này nữa, Ngài bảo quan quản xa rằng: 


94 


- Này Sunanda, hãy cho xe trở về Hoàng cung. Lễ hội này không hợp với ta, chỉ hợp 
với Thống soái Ahiparaka, cả ngai vàng này cũng như thế. 

Khi về đến Hoàng cung, Đức vua Sivi đi thẳng vào cung nội, nằm trên giường, tâm 
Đức vua Sivi cứ mơ tưởng đến hình bóng của nàng Ummadanti, chẳng còn tha thiết gì 
đến vương quyền, miệng nói lãm nhẫm khen ngợi nhan sắc của nàng UmmadanH. 

Bổng nhiên thấy Đức vua Sivi quay vương xa trở lại Hoàng cung, không diễu hành 
để khai mở lễ hội Kattika. Các Đại thần đến thưa với Thống soái Ahiparaka (Á-Hí-Pa-Rá- 
Ká) rằng: 

- Thưa Thống soái, chẳng biết vì sao Đức vua quay trở lại Hoàn cung rồi. 

- Này các Đại thần, Đức vua từ đâu quay về Hoàng cung. 

- Từ dinh của Thống soái. 

Thống soái Ahiparaka suy nghĩ: “Có lẽ Đức vua đã thấy nàng Ummadanti”. 

Thống soái trở về dinh hỏi nàng Ummadanti rằng: 

- Này nàng, có phải Đức vua nhìn thấy nàng rồi chăng? 

- Thưa anh, em cũng không biết, khi em đứng bên cửa số lở làm rơi giỏ hoa xuống 
bên dưới, em đưa người nhìn xuống để tìm giỏ hoa. Thấy người trang phục thật xinh 
đẹp ngước nhìn lên, em quay vào bên trong. 

Nghe vậy, Thống soái Ahipäraka than rằng: 

- Nàng đã gây ra tai họa rồi. 

Sáng sớm hôm sau, Thống soái Ahipäraka đi đến Hoàng cung, khi đứng trước cung 
của Đức vua Sïivi, Thống soái Ahiparaka nghe Đức vua cứ gọi tên nàng ỦmmadanH. 

Thống soái Ahiparaka suy nghĩ: “Đức vua đang sỉ tình nàng Ummadanti, nếu không 
có được nàng Ummadanti Đức vua sẽ mạng chung. Ta hãy tìm cách cứu mạng Đức vua, 
nhưng không gây ra lỗi lầm”. 

Thống soái trở về tư dinh, cho gọi người hầu cận can đảm đến, bảo rằng: 

- Này con, cạnh đền thờ thần linh có cây cổ thụ, cây cổ thụ có bọng cây lớn. Khi 
đêm xuống, con hãy đi đến đó ẩn mình trong bọng cây ấy. 

Ta sẽ đến nơi ấy làm lễ tế thần linh và sẽ cầu nguyện như vầy: “Thưa Thiên vương, 
Đức vua Sïivi trong khi đi diễu hành quanh kinh thành, chẳng biết vì sao Ngài bổng trở 
lại Hoàng cung, nằm trên giường miệng nói lãm nhẫm, không biết Đức vua có bệnh gì 
chăng? Xin Thiên vương hãy chỉ cách cứu mạng Đức vua, Đức vua thường cúng dường 
chư Thần linh hằng năm, chỉ tiêu vào việc cúng tế cả ngàn đồng vàng”. 

Khi nghe ta khấn nguyện như vậy, từ bọng cây con giả giọng thần linh, nói rằng: 
“Này Thống soái, Đức vua Sivi không có bệnh chỉ cả, Đức vua đang si tình nàng 
Ummadanti, nếu có được nàng Ummadanti thì Đức vua sẽ hết bệnh”. 

Sắp xếp mọi việc xong, Thống soái Ahiparaka cùng các Đại thần đến đền thờ thần 
linh tế lễ, cầu nguyện cho Đức vua Sivi khỏi bệnh. 

Người hầu của Thốn soái từ trong bọng cây giả giọng thần linh, nói rằng: “Này 
Thống soái, Đức vua Sivi không có bệnh chi cả, Đức vua đang si tình nàng Ummadanti, 
nếu được nàng Ummadanti thì Đức vua sẽ khỏi bệnh”. 

Thống soái và các vị Đại thần đều nghe rõ. Sau khi tế lễ thần linh xong, Thống soái 
Ahiparaka đi vào Hoàng cung, gỏ cửa cung thất của Đức vua. Đức vua Sivi cũng vừa hồi 
tỉnh, hỏi rằng: “Ai đấy?”. 

- Thưa Đại vương, thần là Ahiparaka. 

Rồi Thống soái đẩy cửa đi vào nội cung, sau khi đảnh lễ Đức vua Sivi xong rồi, 
Thống soái Ahiparaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, vừa rồi thần cùng các Đại thần cùng nhau đi đến điện thờ thần 
linh cầu nguyện thần linh bảo hộ sự an lành cho Đại vương. Thần linh cho biết Đại 
vương không có bịnh chỉ cả, chỉ vì Đại vương đang thương nhớ nàng Ummadanti, nếu 


95 


Đại vương được nàng Ummadanti thì sẽ bình phục thôi. Nay thần đến đây xin Đại vương 
hãy cho nàng Ummadanti được tiến cung. 

- Này hiền hữu Ahiparaka, các vị Thần linh biết ta đang si mê nàng Ummadanti sao? 

- Vầng, thưa Đại vương. 

Đức vua Sivi nghĩ thầm: “Việc hèn hạ xấu xa của ta, đã bị thế gian biết cả rồi. Ta 
không thể nào hành động sái quấy khi ra lịnh nàng Ummdanti tiến cung được”. 

Đức vua lấy lại sự đoan chính nội tâm, suy nghĩ rằng: “Ta không thể vì một cô gái 
mà đánh mất sự đoan chính của mình. Ta thà chết cũng không rơi vào việc tồi tệ này 
được”. Đức vua nói với Thống soái Ahiparaka rằng: 

- Này Thống soái, ta không thể làm việc đó được đâu, đó là một việc hèn hạ, xấu xa 
cho ta. 

- Thưa Đại vương, việc tiến cung nàng Ủmmadanti ngoài thần và đại vương ra, 
không ai biết được đâu. Xin Đại vương đừng e ngại. 

- Này Thống soái, ngay cả việc ta tưởng nhớ nàng Ummdant, thần linh còn biết 
được, huống chỉ là việc tiến cung nàng Ummadanti mà thần linh không biết sao? Này 
Thống soái, ta không làm việc này, cho dù có chết, ta cũng không làm. 

Này Thống soái, người trí dù có đau khổ như thế nào, cũng không thực hành điều tà 
vạy. Chỉ có kẻ ngu dám làm những điều ác, xấu để tầm cầu sự hoan lạc do dục vọng 
mang đến. 

Đức vua nhủ thầm rằng: “Này Sivi, nếu ngươi có chết vì thương nhớ nàng 
Ummadanti, ngươi chỉ chết một kiếp này thôi. Nếu ngươi chạy theo lòng tham dục, hành 
động sái quấy, ngươi phải chịu đau khổ nhiều đời nhiều kiếp”. 

Đức vua Sivi suy gẫm đến chánh pháp, và Ngài đã dứt bỏ được tâm tham luyến 
nàng UmmdanHi. 

Nhận diện Bổn sự. 

Thống soái Ahiparaka nay là Ngài Sariputta (XáLợiPhất); quan đánh xe Sunanda 
nay là Ngài Änanda; nàng Ummadanti nay là nàng Dppalavannä. Đức vua Sivi nay là Đức 
Thế Tôn. 

Dứt Bổn sự, Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế; cuối thời pháp vị Tỳkhưu đắm nhiễm 
chứng đạt Thánh quả Dự Lưu0). 

*Kiếp là cô gái giữ ruồng. 

Nàng Ummadanti mệnh chung, tái sinh vào một gia tộc nông dân trong ngôi làng 
nhỏ. Cô gái này có phận sự trông coi ruộng cho nhóm nông dân có 500 người. 

Một buổi sáng nọ, cô gái giữ ruộng từ nhà ra ruộng, trên đường đi cô nhìn thấy một 
hoa sen đang nở rất xinh đẹp trong đầm, cô bước xuống đầm sen hái cánh hoa sen xinh 
đẹp. 

Khi ra đến đồng, cô lấy một số gạo rang lên để dùng bữa trưa, cô đếm được 500 hạt 
gạo; cô dùng lá sen để đựng những hạt gạo rang. 

Có vị Phật Độc Giác trú ngụ nơi núi Gandhamadana (Găn-Thá-Ma-Đá-Ná; Hương 
Sơn) sau khi xuất khỏi Thiền diệt thọ tưởng, Ngài quán xét tìm người hữu duyên để tế 
độ, hình ảnh cô gái giữ ruộng lọt vào võng trí của Ngài. 

Sau khi chà răng bằng cây chà răng, súc miệng và tắm rửa nơi hồ Anotatta, Ngài vận 
y phục tề chỉnh, tay cầm y bát, theo đường hư không Ngài đi đến căn chòi của cô gái giữ 
ruộng. 

Nhìn thấy vị Samôn đang đứng trước chòi của mình, cô gái giữ ruộng vô cùng hân 
hoan rằng: “Ồ! Hạnh phúc đến với ta rồi. Khi ta muốn cúng dường thì chẳng có vật thực 
cúng dường, khi ta có vật thực cúng duờng thì không gặp được các Ngài. Nay ta được 
gặp Ngài, lại có vật thực cúng dường. Vậy ta hãy tạo phước cho mai hậu vậy”. 


)- JA. Ummadantijataka (Bổn sự Kỳ nữ Ummadanti); chuyện số 527. 
96 


Cô gái giữ ruộng mang những hạt gạo rang đặt vào cánh hoa sen xanh, đi đến vị 
Samôn, sau khi đảnh lễ Ngài bằng cách “năm chỉ chạm đất”, rồi cúng dường 500 hạt gạo 
rang cùng hoa sen vào bát của vị Samôn. 

Đức Phật Độc Giác nhận vật thực rồi ra đi, khi Ngài đi được một khoảng, cô gái giữ 
ruộng suy nghĩ: “Ngài là bậc xuất gia, Ngài đầu cần bông hoa để làm gì. Ta nên lấy lại hoa 
sen để làm vật trang trí cho chòi lá này”. 

Cô gái giữ ruộng chạy theo Đức Phật Độc Giác, thưa với Ngài rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài là bậc xuất gia đâu dùng hoa. Xin Ngài hãy cho lại con cánh hoa 
sen. 

Cô gái giữ ruộng mở bát vị Samôn lấy lại cánh hoa sen (do hành động này, nên 
những kiếp tương lai, nàng nhận nhiều bất hạnh). 

Khi Đức Phật Độc Giác đi được một khoảng đường, cô gái giữ ruộng lại suy nghĩ: 
“Nếu Ngài không cần dùng thì Ngài đã từ chối rồi; nhưng Ngài vẫn nhận cánh hoa sen, 
như vậy Ngài vẫn cần dùng hoa sen. Vậy ta nên cúng dường hoa sen đến Ngài”. 

Cô gái giữ ruộng đi nhanh đến trước vị Phật Độc Giác sám hối Ngài, rồi cúng dường 
cánh hoa den xanh vào bát của Ngài. 

Nàng ước nguyện rằng: “Bạch Ngài, do phước cúng dường hạt gạo rang đến Ngài, 
xin cho con có được 500 người con trai trong kiếp tương lai. Và do phước con cúng 
dường hoa sen đến Ngài, xin cho kiếp tương lai của con, mỗi bước chân con có cánh hoa 
sen đở chân”. 

Đức Phật Độc Giác chúc phúc rằng: “Ước nguyện của người hãy trở thành sự thật 
vậy.. 

Khi ấy có 500 người nông dân đang ngồi nghỉ dọc theo bờ ruộng, nhìn thấy những 
việc làm của cô gái giữ ruộng và nghe lời ước nguyện của cô gái, họ suy nghĩ rằng: “Cô 
gái này can đảm hy sinh phần cơm trưa của mình, cúng dường đến vị Samôn, nàng tạo 
phước báu rất lớn, chắc chắn có quả báu lớn trong tương lai. Chúng ta cũng tạo phước 
phước riêng cho mình vậy”. 

Năm trăm người làm ruộng cúng dường mật ong đến Đức Phật Độc Giác, 

Để làm tăng trưởng sự hân hoan trong tâm cô gái giữ ruộng, Đức Phật Độc Giác 
theo đường hư không trở lại núi Hương Sơn trước sự chứng kiến của nhóm người làm 
ruộng và cô gái giữ ruộng. Ngài đặt cánh hoa sen trước cửa Ngọc động (Nandamnla) và 
500 vị Phật Độc Giác trú trong Ngọc động dùng cánh hoa sen làm thảm chùi chân. 

Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái giữ ruộng vô cùng hoan hỷ. năm trăm người nông 
dân cũng hân hoan, suy nghĩ: “Như thế ước nguyện của cô gái này sẽ trở thành hiện 
thực”, nhớ đến lời nguyện của cô gái, 500 người nông dân thầm ước nguyện “là con của 
cô gái trong tương lai”. 

*Kiếp là Hoàng hậu Padumavati. 

Mệnh chung, cô gái giữ ruộng tái sinh về Thiên giới, là Thiên hậu của vua Trời 
Sakka (Đế Thích), mỗi bước chân vị Thiên hậu này đều nở cánh hoa sen đở lấy bước 
chân của nàng. 

Mệnh chung từ Thiên giới, nàng Thiên hậu tái sinh về nhân giới trong cánh hoa sen 
nơi hồ sen lớn dưới chân núi HyMãLạpSoơn, cạnh hồ sen là ngôi thảo lư của một ẩn sĩ. 

Vào buổi sáng, vị ẩn sĩ nhìn thấy trong hồ sen có một đóa hoa sen to lớn khác 
thường, vị ẩn sĩ suy nghĩ: “Đóa hoa sen này to lớn khác thường hơn những cánh hoa sen 
khác, hắn có điều chi kỳ lạ đây, ta hãy kiên nhẫn chờ xem”. 

Những cánh hoa sen khác nở ra rồi tàn đi theo thông lệ, nhưng đóa sen lớn ngày 
càng lớn ra nhưng vẫn còn là nụ hoa. Trải qua hơn nửa tháng nụ hoa sen vẫn như thế, vị 
ẩn sĩ không dằn được tính hiếu kỳ, liền đi xuống hồ sen đến nụ hoa sen đặc biệt, đưa tay 
định hái lấy cánh hoa sen, khi vừa chạm tay vào cọng sen, đóa sen chợt nở bung ra, nằm 
trên đài sen là một bé gái rất xinh đẹp, nhìn vị ẩn sĩ nở nụ cười rất dễ thương. 


97 


Ẩn sĩ chợt phát sinh tình cảm trìu mến lạ thường, có cảm giác “là con gái của mình”, 
nên mang bé gái cùng đóa hoa sen trở về am thất, đặt đóa sen cùng bé gái vào một nơi 
an toàn trong am thất. 

Khi bé gái đói, nhờ phước riêng, từ trong đài sen, những hạt sen nhỏ tuôn ra dòng 
sữa, chảy vào miệng bé gái và bé gái uống loại sữa sen ấy để no lòng. 

Khi cánh hoa sen tàn héo, cô bé gái khóc lên và không chịu nằm bất cứ nơi đâu, vị 
ẩn sĩ suy nghĩ: “Đứa bé này sinh ra từ cánh hoa sen, có lẽ hoa sen là chỗ nằm tốt nhất 
cho nó”. 

Vị ấn sĩ đi ra hồ sen hái một cánh hoa sen vừa nở mang về, đặc đứa bé gái lên hoa 
sen, bé gái nín khóc ( đây là quả phước do các vị Phật Độc giác chùi chân trên cánh hoa 
sen), khi bé gái đói, từ đài sen những hạt sen nhỏ tuôn ra dòng sữa chảy vào miệng bé 
gái. 

Cô bé gái dùng sữa sen nuôi sống và tăng trưởng thân cho đến khi có thể dùng 
những loại vật thực bình thường như những trẻ khác. 

Do sinh ra từ cánh hoa sen nên ẩn sĩ đặt tên cô bé là Paduma (Liên Hoa), khi 
Paduma (Pá-Đú-Ma) biết đi, mỗi bước đi của bé gái xuất hiện cánh hoa sen đở chân, thấy 
được điều kỳ diệu này vị ẩn sĩ suy nghĩ: “Đức bé gái này là bậc Đại phước” và gọi cô bé là 
Padumavati (Vòng đai Liên Hoa). 

Vị ẩn sĩ nuôi dưỡng Padumavati (Pá-Đú-Má-Quá-Ti) đến khi được 16 tuổi; nàng có 
màu da như cánh sen vàng rực sáng, nhan sắc của nàng vượt trội hơn người, như một 
Thiên nữ trên cõi “Ba mươi Ba”(Tavatimsa). 

Hằng ngày ẩn sĩ đi vào rừng tìm trái cây, còn Padumavati quét dọn am thất sạch sẽ, 
sau khi dùng trái cây được cất giữ hôm qua, rồi cô đi dạo chơi chung quanh khu thảo lư, 
tìm những cánh hoa rừng mang về trang hoàng ngôi thảo am và chờ đợi cha về. 

*Nàng Padumavaï trở thành Hoàng hậu. 

Một thợ rừng sống gần kinh thành Baranasi (BaLaNại) của Vương quốc Kãsi (Ka-Sí) 
đi tìm gỗ quí trong vùng rừng núi của dãy HyMãLạpSon, bị lạc đường tình cờ đi đến 
vùng thảo am của vị ẩn sĩ, nhìn thấy nàng Padumavati (Pá-Đú-Má-Quá-Ti) đang đi dạo 
trong rừng tìm hoa về trang hoàng ngôi thảo am. 

Người thợ rừng thấy cô gái đẹp như Thiên nữ, mỗi bước chân xuất hiện cánh hoa 
sen đở chân, y suy nghĩ: “Ta chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp như cô này, lại nữa 
mỗi bước chân cô lại hiện ra hoa sen đở chân. Nàng này là người, Thiên nữ hay là 
Dạxoa? Ta phải cố gắng tìm hiểu cô này thuộc dạng nào”. 

Người thợ rừng âm thầm theo dõi nàng Padumavat1, nàng Padumavati sau khi tìm 
những loại hoa rừng, hái mang về trang hoàng ngôi thảo am, rồi ngồi đợi cha về. 

Vào buổi chiều, ẩn sĩ từ rừng sâu trở về, nàng Padumavati ra trước thảo am đón 
cha, nàng tiếp lấy gánh trái cây cùng bình nước từ vị ẩn sĩ mang vào thảo am, mang 
nước ra rửa chân cho cha, mang nước mát đến cho ẩn sĩ giải khác, lựa trái cây chín tươi 
tốt từ gánh ra, đặt vào đĩa dành cho ẩn sĩ ... 

Người thợ rừng núp trong bụi cây rậm quan sát, thấy rõ mọi việv, suy nghĩ: “Đây là 
người, không phải Thiên nữ cũng không phải Dạxoa, có lẽ nàng là con gái của vị ẩn sĩ. 
Hai cha con ẩn cư, sống nơi thảo am hoang vắng này”. 

Người thợ rừng từ lùm cây bước ra, đi đến ngôi thảo am; sau khi đảnh lễ ẩn sĩ xong 
rồi, ngồi xuốg một bên hợp lẽ. Ẩn sĩ hỏi: 

- Ngươi là ai, vì sao đi đến nơi này? 

- Thưa Ngài, tôi là người thợ rừng, nhân đi tìm gỗ quí trong rừng, bị lạc đường, nên 
tình cờ đi đến đây. 

- Ô! Thì ra ngươi là thợ rừng. 

Ẩn sĩ ân cần tiếp đãi người thợ rừng, bảo con gái mang trái cây tươi chín cùng nước 
mát ra đãi khách. 


98 


Người thợ rừng hỏi. 

- Thưa Ngài ẩn sĩ, chẳng hay cô gái trong am thất của Ngài là người hay là thiên nữ. 

- Này người thợ rừng, là người, là con gái của ta. 

- Ồ! Thưa ẩn sĩ, nếu là người vì sao mỗi bước chân của nàng ấy lại xuất hiện cánh 
hoa sen đở chân. 

- Đó là do phước riêng của con gái ta. Là phúc tướng đặc biệt của nó. 

Ẩn sĩ cho người thợ rừng biết những điều kỳ diệu của nàng Padumavati, nghe xong 
người thợ rừng suy nghĩ “những điều này thật hy hữu, thật kỳ diệu”, ẩn sĩ lại hỏi rằng: 

- Này người thợ rừng, ngươi lưu lại nơi này để tìm gỗ hay trở về nhà? 

-Thưa Ngài ẩn sĩ, con không có việc gì cần làm ở đây nữa, con sẽ trở về nhà. 

- Nếu vậy, ngươi đừng nói cho ai biết “những gì ngươi nhìn thấy ở đây”, được 
không? 

- Thưa Ngài ẩn sĩ, nếu Ngài đã không muốn cho người khác biết, thì tại sao con phải 
nói chứ. 

Người thợ rừng nói như thế để làm an lòng vị ẩn sĩ, thật ra trong tâm y nghĩ rằng: 
“May mắn đã đến với ta rồi, ta biết được nàng nữ báu này, ta sẽ thưa lên Đức vua đang 
cai trị Vương quốc Kãsi (Ka-Sí). Khi thấy nàng, chắc chắn Đức vua sẽ rước nàng về kinh 
thành Baranasï và ta sẽ được ban thưởng trọng hậu” 

Khi ra khỏi thảo lư của ẩn sĩ, người thợ rừng đánh dấu cẩn thận những gốc cây cổ 
thụ, những nhánh cây, đồng thờ cố ghi nhớ lộ trình, để sau này dễ dàng tìm đến vùng 
thảo lư của vị ẩn sĩ. 

Về đến kinh thành Baranasi (BaLaNại), vài ngày sau người thợ rừng đi vào Hoàng 
cung, xin được yết kiến Đức vua vì có việc quan trọng muốn trình lên Đức vua. Đức vua 
cho vời người thợ rừng vào nội cung, hỏi rằng: 

- Này người kia, ngươi là ai? Có việc gì quan trọng muốn trình lên ta? 

- Thưa Đại vương, con là người thợ rừng, là kẻ nô lệ hèn kém của Đại vương. Con 
đến báo cho Đại vương biết “đã xuất hiện một nữ báu kỳ diệu”, đó là tài sản của Đại 
vương, Đại vương hãy nhanh chóng mang nữ báu về kinh hành. Nếu trễ, sẽ có người 
mang đi mất. 

Rồi người thợ rừng trình lên Đức vua xứ Kãsi cuộc hội ngộ hy hữu với vị ẩn sĩ và 
nàng Padumavati. 

Nghe giai thoại này, Đức vua xứ Kãsi vô cùng thích thú, không để mất thời gian, Đức 
vua lập tức tổ chức cuộc đi săn trong vùng rừng núi của dãy HyMãLapSon, giao triều 
chính cho các quan Đại thần tạm cai quản. 

Người thợ rừng hướng dẫn đoàn săn bắn đi đến gần vùng thảo lư của vị ẩn sĩ. 

Đức vua cho cắm trại không xa ngôi thảo lư của ẩn sĩ, vào buổi sáng sau khi đợi ẩn 
sĩ dùng sáng xong, Đức vua cùng vài cận thần và người thợ rừng đi đến “lều có” gặp ẩn 
Sĩ. 

Vị ẩn sĩ đang ngồi trên sàng tọa của mình, Đức vua cùng đoàn tùy tùng đến đảnh lễ 
ẩn sĩ, nói lên những lời chào hỏi thân hữu, rồi ngồi vào nơi hợp lẽ, dâng đến ẩn sĩ lễ 
phẩm là những vật dành cho bậc xuất gia như: Y, tọa cụ, bình nước... Nhìn thấy người 
thợ rừng cùng những vị khách với y phục sang trọng, ẩn sĩ biết là “đây những bậc quyền 
quí”, nghĩ trong tâm rằng: 

- Người thơ rừng không giữ lời hứa, hôm nay ta không thể giữ được con gái mình 
rồi. 

Ẩn sĩ hỏi: 

- Thưa các Ngài, các Ngài là ai? Các Ngài ngự đến thảo am này có việc chi chăng? 

Đức vua đáp rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, tôi là Đức vua đang trú ngụ nơi kinh hành Baranasi (BaLaNại), chúng 
tôi đang đi săn bắn trong vùng này. Thưa ẩn sĩ. được nghe Ngài có người con gái rất xinh 


99 


đẹp và có phúc tướng đặc biệt là “mỗi bước chân có hoa sen đở chân”, điều ấy có thật 
chăng? 

- Thưa Đại vương, điều ấy có thật. 

- Thưa ẩn sĩ, Ngài có thể cho ta thấy và chứng kiến điều kỳ diệu của con gái Ngài 
được chăng? 

- Thưa Đại vương, được. 

Ẩn sĩ gọi nàng Padumavati như thường gọi khi nàngcòn thơ ấu. 

- Này Padumavati, con gái nhỏ thân yêu của ta, hãy ra đây. 

Từ trong phòng riêng nàng Padumavati bước ra, nhìn thấy những người khách lạ 
nàng vẫn thản nhiên, đi đến đảnh lễ cha rồi đứng sang một bên (đó là do phước riêng 
của nàng sung mãn, nên nàng không hề kinh sợ), ẩn sĩ nói: 

- Này con thân yêu, đây là Đức vua vị lãnh tụ quân của xứ Kãsi . Con hãy chào hỏi vị 
ấy cùng những quan cận thần đi. 

Nàng Padumavati lễ phép chào hỏi Đức vua cùng những quan hầu cận. 

Vừa nhìn thấy nàng Padumavati, tâm Đức vua không kềm được sự tự chủ, Ngài say 
đắm nhan sắc như thiên nữ của nàng Padumavati. 

Ẩn sĩ bảo nàng Padumavati mang những trái cây tươi, ngon ngợt ra đãi khách. Đức 
vua xứ Kãsi hỏi thăm dò rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, Ngài ngụ nơi hoang vắng này có rất nhiều nguy hiễm. Tôi thỉnh Ngài 
hãy về thành Baränasi ngụ nơi vườn Thượng Uyển của Hoàng cung, tôi sẽ là người hộ 
độ cho Ngài. 

- Thưa Đại vương, từ lâu rồi tôi sống nơi đây, tôi đã quen với cảnh núi rừng. Hơn 
nữa, nơi kinh thành không thích hợp với tôi, không thích hợp với đời sống xuất gia. 
Thưa Đại vương, tôi không về kinh thành Baranasï để cư ngụ đâu. 

- Thưa ẩn sĩ, nếu vậy xin ẩn sĩ cho tôi được cưới con gái của Ngài vậy. Một bậc xuất 
gia đạo hạnh như Ngài, không nên để nữ nhân cùng trú ngụ trong một ngôi thảo am 
được 

Với lời cầu hôn trực tiếp của Đức vua, khiến ẩn sĩ cảm thấy khó khăn, ẩn sĩ nói khéo 
rằng: 

- Thưa Đại vương, con gái tôi từ nhỏ đến nay sống nơi hoang dã này, chỉ có tôi là 
người thân. Khi nó theo Đại vương về kinh thành, thật khó khăn cho nó vì “một người 
không thể làm vừa lòng nhiều người” trong Hoàng cung, như vậy con gái tôi không thể 
có được sự an toàn cho nó. 

Đức vua đánh tan sự lo ngại của ẩn sĩ, thưa rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, nếu tôi được cưới nàng Padumavatl, tôi sẽ đặt nàng vào ngôi vị “đệ 
nhất Hoàng hậu”, để chứng tỏ tình yêu của tôi đối với nàng. 

Ẩn sĩ đưa trí quán xét, thấy rằng: “Padumavatï đến thời được ngôi vị Hoàng hậu của 
xứ Kasi”, nên Ngài nói với nàng Padumavati rằng: 

- Này Padumavatii, con gái nhỏ thân yêu của cha. Con nay đến tuổi trưởng thành 
rồi, Đức vua đã nhìn thấy mặt con, con không thể trú ngụ nơi này được nữa rồi. Này con 
gái nhỏ thân yêu của cha, con hãy theo Đức vua về kinh thành Baränasi để sống vậy. 

Nàng Padumavati khóc nói rằng: 

- Thưa cha, cha nay già yếu rồi, con muốn ở lại phụng dưỡng cha. 

- Này con thân yêu, Đức vua nói đúng: “Bậc xuất gia không nên ở chung với nữ 
nhân trong một nơi trú ngụ”. Con nay đã trưởng thành, tốt nhất con nên theo Đức vua về 
kinh thành, Đức vua đặt con vào ngôi vị “đệ nhất Hoàng hậu”, đó là điều tốt đẹp cho cha 
con chúng ta. 

- Vâng, thưa cha. 

Tuy nhiên, nàng vẫn đứng yên mà khóc. 


100 


Đức vua bày tỏ sự chân thành của mình, sai quan hầu cận trở về nơi đóng quân, 
mang lễ vật là vàng ngọc đến, lót đường cho nàng Padumavati đi ra khỏi thảo lư, đặt 
nàng ngồi lên đống vàng ngọc, ngay tại chỗ nàng ngồi, Đức vua làm lễ tấn phong nàng 
Padumavati lên ngôi vị “đệ nhất Hoàng hậu”. 

Khi về đến Hoàng cung, Đức vua tổ chức lễ thành hôn thật trọng thể. 

*Hoàng hậu Padumavatï trở thành nạn nhân. 

Hoàng hậu Padumavati (Pá-Đú-Má-Quá-Ti) chiếm ưu thế trong trái tim của Đức 
vua, từ khi có được nàng PadumavatI Đức vua rất sủng ái nàng, tất cả những Hoàng hậu 
cùng những cung phi khác bị Đức vua thờ ơ. 

Những nữ nhân này cảm thấy cay đắng khi bị thất sủng, họ cố gắng tìm cách khôi 
phục lại vị trí của mình trong trái tim của Đức vua. 

Những nữ nhân này tìm cách xuyên tạc Hoàng hậu Padumavati rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương hãy suy xét lại, Hoàng hậu Padumavati không phải là 
người, nếu là người, có ai mỗi bước chân lại có đóa sen hiện ra đở chân. 

PadimavatI là nữ dạxoa trá hình, nàng ấy rất nguy hiểm, có thể sát hại những người 
trong cung luôn cả Đại vương, Đại vương hãy trục xuất nàng ấy ra khỏi Hoàng cung đi. 

- Này các nàng, trong nội cung có ai mất tích chưa? 

- Thưa Đại vương, chưa có. 

- Nếu nàng ấy là nữ dạxoa hóa thân, thì có nhiều cách để che dấu chân tướng, có lý 
đâu để lộ chân tướng lộ liểu như vậy. Đây là do phước riêng của nàng ấy, những đóa hoa 
sen xuất hiện đở chân một cách tự nhiên, không phải do nàng muốn mà có. 

Lại nữa, từ khi nàng Padumavatl về đây khá lâu, nhưng trong nội cung không có ai 
mất tích, thì làm sao bảo nàng ấy là nữ dạxoa trá hình? 

Đức vua bỏ ngoài tai mọi luận điệu xuyên tạc về nàng PadumavaHi. 

Thời gian sau, nàng Padumavati mang thai sắp đến ngày sinh, khi ấy vùng biên 
cương có giặc xâm chiếm bờ cõi, Đức vua phải thân chỉnh ra vùng biên địa để dẹp loạn. 

Những nữ nhân trong cung nhân cơ hội này tấn công nàng Padumaval, họ cùng 
nhau gom góp tư trang rồi mua chuộc người nữ hầu của Hoàng hậu Padumavatl, bảo 
rằng: 

- Khi Hoàng hậu Padumavati sinh con, ngươi hãy tráo đứa bé bằng khúc gỗ có bôi 
máu. 

Do tham số tài vật rất lớn này, người nữ hầu nhận lời. 

Hoàng hậu Padumavati sinh ra người con trai (đây là vị duy nhất nhập thai bào), 
khi hài tử vừa ra khỏi thai bào do quá đau đớn, Hoàng hậu Padumavati mệt mỏi rơi vào 
giấc ngủ. 

Từ chiếc nhau thai bào những giọt máu bắn ra, hình thành một bé trai, tổng cộng có 
499 hạt máu bắn ra từ chiếc nhao thai bào (đây là những Hoàng tử sinh ra theo cách 
thấp - hóa sinh). 

Người nữ hầu báo tin cho những nữ nhân trong nôi cung biết: “Hoàng hậu 
Padumavati sinh ra được 500 Tử hoàng”. 

- Hãy đánh tráo bằng mãnh gỗ bôi máu và giao 500 Tử hoàng cho chúng ta. 

Người nữ hầu làm theo lời các nữ nhân trong nôi cung, đặt mãnh gỗ bôi máu nằm 
cạnh Hoàng hậu. 

Năm trăm nữ nhân trong nội cung, mỗi người nhận một hài tử, họ đặt hài tử vào 
trong cái rương gỗ. Mang ra dòng sông Hằng thả trôi. 

Ngai vàng vua trời Sakka (ĐếThích) chợt nóng lên, đưa thiên nhẫn quán xét thế 
gian, hiểu rõ mọi việc. Vua trời Sakka ra lịnh cho những Rắn chúa (nägøa) trú ngụ nơi đáy 
sông Hằng gìn giữ những chiếc rương không cho tai hại xảy đến cho các hài tử, những 
chiếc rương trôi êm ả trên dòng nước sông Hằng. 


101 


~ Là 


Tự thân vua Trời Sakka khắc bên trong trên nắp rương dòng chữ: “Đây là những 
Hoàng tử con của Đức vua xứ Baranasi và Hoàng hậu PadumavatI. Do tâm đố ky với 
nàng PadumavatI, năm trăm nữ nhân trong nội cung đã đánh cắp các Tử hoàng và thả 
500 Tử hoàng trên dòng sông Hằng. Vua xứ Kãsi hãy biết rõ điều này”. 

Do phước riêng của những vị Tử hoàng, khi đói lòng, từ ngón tay tuôn ra dòng sữa, 
giúp các Tử hoàng no lòng, các Rắn chúa nơi sông Hằng, gìn giữ năm trăm rương gỗ 
quây quần cùng nhau ở giữa sông Hằng, không cho trôi tản mạn. 

Khi Hoàng hậu Padumavati tỉnh dậy, hỏi người nữ hầu rằng: 

- Này em, ta sinh con trai hay con gái? 

- Thưa Hoàng hậu, Hoàng hậu không có sinh con, Hoàng hậu sinh ra mãnh gỗ. 

Người nữ hầu chỉ cho Hoàng hậu Padumavati thấy mãnh gỗ có bôi máu; Hoàng hậu 
kinh hoàng rằng: 

- Sao lại như thế được. Hãy vứt đi cho mau, đừng để cho ai thấy; thật là bất hạnh 
cho ta. 

Giả vờ trung thành với chủ, người nữ hầu ném mãnh gỗ có bôi máu vào lò lửa. 

Khi đại quân hùng mạnh của Đức vua xứ Kãsi kéo đến biên cương, do uy lực của 
vua xứ Kãsi, các nghịch vương cùng nhau rút binh, trả lại sự thanh bình cho đất nước 
KaãsI. 

Đức vua trở về kinh thành Baränasi, đóng quân bên ngoài kinh thành chờ ngày giờ 
thích hợp theo sự tính toán của các nhà chiêm tinh thông thái tài giỏi nhất, để vào thành 
về Hoàng cung. 

Các nữ nhân trong nội cung cùng nhau đi đến đảnh lễ Đức vua, báo cho Đức vua 
biết: “Hoàng hậu Padumavat sinh ra 500 mãnh gỗ có bôi máu”, nghe tin này, Đức vua vô 
cùng kinh sợ. Các nữ nhân lại khích động Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, rõ ràng Hoàng hậu Padumavati là nữ dạxoa trá hình; vì khi sinh 
con không thể thi triển huyển thuật được, nên lộ nguyên hình. Đại vương nên trục xuất 
nữ dạxoa này ra khỏi Hoàng cung ngay, nếu không tính mạng của đại vương sẽ khó bảo 
toàn. Vì nữ dạxoa biết mình đã lộ hình, khi gặp Đại vương chắc chắn sẽ sát hại Đại 
Vương ngay. 

Do kinh sợ, lại bị các nữ nhân trong cung khích động, Đức vua xứ Kãsi không kịp 
suy nghị, ra lịnh rằng: “Hãy tấn xuất nữ dạxoa này ra khỏi nội cung”. 

(Đây là do phước của nàng Padumavati đã bị thối giảm, nguyên nhân là”do nàng 
xin lại cánh hoa sen xinh đẹp, nên mất ngôi Hoàng hậu). 

Khi ấy do phước bị khiếm khuyết, nàng Padumavat bị trục xuất ra khỏi Hoàng 
cung, nàng không còn dung mạo xinh đẹp như Thiên nữ, cũng không còn có đóa sen hiện 
ra để đở lấy chân nữa. 

Ra khỏi thành Baraänasi (BaLaNai), nàng đi thất thiểu với sự tuyệt vọng, với nỗi bi 
thương không sao nói hết được. 

Một bà lão sống trong chòi lá nhỏ ngoài cổng thành Baranasi, nhìn thấy nàng, bà 
sinh khởi sự thương mến như gặp lại người con gái đã xa cách từ lâu, bà hỏi nàng rằng: 

- Này con gái, con đang đi đâu vậy? 

- Thưa mẹ, con đang đi tìm nơi trú ngụ. 

- Vậy con hãy về nhà ta ở đi, ta sống chỉ có một mình thôi. 

- Vâng, thưa mẹ. 

Bà lão đưa nàng Padumavati về căn chòi lá của mình trú ngụ và nuôi dưỡng nàng 
PadumavaHi. 

*Hoàng hậu Padumavatï được mỉnh oan. 

Các nữ nhân trong cung vô cùng hân hoan vì nhổ được cây gai nhọn trong mắt, 
cùng nhau đi đến Đức vua thưa rằng: 


102 


- Thưa Đại vương, khi Ngài ra biên cương dẹp loạn, chúng em có ra sông Hằng cầu 
nguyện thần linh hộ trì Ngài chiến thắng trở về. Nay Đại vương được an lành trở về, 
chúng em muốn ra sông Hằng tạ lễ thần linh, sau đó chúng ta cùng tắm trong dòng sông 
Thiêng này. 

Đức vua xứ Kãsi vui vẽ ưng thuận, ra lịnh dọn dẹp bãi tắm dành riêng cho Đức vua 
cùg các nữ nhân trong nội cung, quanh khu vực lớn được lưới sắt bao phủ, không cho 
những loại cá dữ xâm nhập vào, 

Khi tế lễ xong, Đức vua cùng 500 nữ nhân xuống sông Hằng tắm, bấy giờ các Rắn 
chúa đưa 500 rương gỗ có 500 vị tử hoàng bên trong, trôi tấp vào lưới sắt nơi Đức vua 
đang tắm. Đức vua hỏi: “Cái gì thế?”. 

- Thưa Đại vương, là những chiếc rương gỗ. 

- Hãy mở ra xem, bên trong chứa những gì? 

Chiếc rương đầu được mở ra, bên trong là một hài tử (Hoàng tử đầu của Đức vua), 
hài tử đưa mắt nhìn Đức vua nhoẽn miệng cười, Đức vua chợt phát sinh tình cảm trìu 
mến lạ thường, như tìm thấy con trai của mình. Đức vua ra lịnh: 

- Hãy mang chiếc rương cùng hài tử đến đây. 

Khi chiếc rương được đưa đến Đức vua, nhìn trên nắp rương có dòng chữ do vua 
Trời Sakka khắc. Đức vua suy nghĩ: “Được nghe Hoàng hậuPadumavatl sinh ra quái thai 
là 500 mãnh gỗ có bôi máu. Sao trên nắp rương có dòng chữ ghi “đây là con trai ta cùng 
Hoàng hậu Padumavati?”. 

Đức vua chợt hiểu “có việc ám muội xảy ra trong cung cấm, có lẽ Hoàng hậu 
Padumavati bị hàm oan”. 

Năm trăm chiếc rương có 500 hài tử xinh xắn và đều có hàng chữ của Thiên vương 
ĐếThích ở trên nắp rương. Tư thân vua xứ Kãsi ắm hoàng tử cả trên tay, những Tử 
hoàng còn lại, Đức vua cho người mang tất cả về Hoàng cung. 

Năm trăm nữ nhân cùng nhau hành động ám muội để trục xuất Hoàng hậu 
Padumavati ra khỏi Hoàng cung, nhìn thấy 500 chiếc rương gỗ có chứa 500 Tử hoàng 
cùng với những dòng chữ trên nắp rương, họ vô cùng kinh sợ. 

Về đến Hoàng cung, Đức vua xứ Kãsi triệu tập các đại thần tụ hội nơi sân Hoàng 
cung, sai gọi người nữ hầu trước đây của Hoàng hậu Padumavati đến sân Hoàng cung. 

Người nữ hầu mặt tái xanh vì kinh sợ, run rẩy đi vào sân Hoàng cung, nhìn thấy 
dáng điệu người nữ hầu, Đức vua đã thấy rõ “có sự ám muội bên trong”. Đức vua hỏi: 

- Này nữ hầu, ngươi là người chăm sóc Hoàng hậu Padumavati lúc sinh sản phải 
không? 

- Vâng, thưa Đại vương. 

- Này nữ hầu, ngươi hãy khai thật, ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Hoàng hậu 
Padumavati sinh nở như thế nào? 

Trước sự uy nghiêm của Đức vua cũng như không khí trang nghiêm nơi sân Hoàng 
cung, người nữ hầu suy nghĩ : “Giờ đây chẳng một ai là nơi nương của ta cả, chỉ có sự 
thát mới hy vọng giữ được mạng sống của ta mà thôi. Ta nên khai hết việc ám muội của 
ta cùng 500 nữ nhân trong nội cung”. 

Suy nghĩ như thế xong rồi, nàng nữ hầu quỳ nơi sân Hoàng cung, khai hết mọi việc 
vu khống “hoàng hậu Padumavati sinh ra 500 mảnh gỗ có bôi máu” đến Đức vua cùng 
các quan đại thần. 

- Thưa Đại vương, những việc này là do các Hoàng hậu, Thứ phi và Cung phi thuê 
con. Xin Đại vương tha mạng sống cho con. 

Mọi việc đã sáng tỏ, Đức vua truyền lịnh. 

- Này các Đại thần, hãy cho đóng những cổ tượng xa, trên cổ Tượng vương treo túi 
tiền chứa 1.000 đồng vàng, đi khắp trong ngoài kinh hành Baranasi thông báo rằng: “Ai 
thấy hay biết Hoàng hậu Padumavati ở đâu, hãy đến nhận túi tiền 1.000 đồng vàng này”. 


103 


Đoàn tượng xa đi khắp trong, ngoài kinh thành Baranasi truyền rao “tìm Hoàng hậu 
Padumavati”. Nghe được thông báo này, nàng Padumavati nói: 

- Thưa mẹ, mẹ hãy đến lấy 1.000 đồng vàng nơi cổ voi đi. 

- Này con gái, ta không dám đâu. 

- Thưa mẹ, mẹ hãy đến lấy 1.000 đồng vàng ấy đi, không có gì tai hại đến mẹ đâu. 

- Này con gái, ta phải nói như thế nào để lấy 1.000 đồng vàng. 

- Mẹ hãy nói rằng: “Tôi có thấy Hoàng hậu Padumavati”. 

- Này con gái, nhưng ta có hấy Hoàng hậu Padumavati đâu? Nếu ai hỏi thì ta phải 
trả lời sao? 

- Mẹ hãy nói: “Con gái ta thấy”. 

Thấy con gái mình nói rất nghiêm túc, bà lão đặt tin tưởng vào con gái, nghĩ thầm 
“có lẽ nó biết Hoàng hậu Padumavati đang ở đâu, nên mới nói nghiêm túc như vậy”. Bà 
lão đi đến cổ tượng xa, nói rằng: “Hãy cho ta 1.000 đồng vàng trên cổ voi đi”. 

- Này bà lão, bà có thấy Hoàng hậu Padumavati không? 

- Ta không thấy, nhưng con gái ta thấy. 

- Vậy 1.000 đồng vàng này là của bà. Bà hãy đưa chúng ta đến gặp con gái của bà. 

Khi ấy, phước của nàng Padumavati đã phục hồi như xưa (là do nàng cúng dường 
trở lại cánh hoa sen đến Đức Phật Độc Giác), nên dung mạo của nàng trở nên xinh đẹp 
như Thiên nữ, đồng thời có hoa sen đở chân khi nàng đi. 

Đoàn quân đi tìm Hoàng hậu Padumavati, đi đến căn chòi lá của bà lão, nhìn thấy 
Hoàng hậu PadumavatI. Tất cả đều quỳ phủ phục trước mặt nàng, khi ấy bà lão mới biết: 
“Ồ! Thì ra nó là Hoàng hậu Padumavati”, bà la rầy với sự thương yêu rằng: 

- Con bé này thật liều lĩnh, bất chấp địa vị cao quý của mình, tìm đến trú ngụ nơi tồi 
tàn nghèo khổ, không người phục dịch này. 

Vị Đại thần thưa rằng: 

- Thưa Hoàng hậu, Đức vua sai chúng tôi đi tìm Hoàng hậu. Nay chúng tôi tìm được 
Hoàng hậu rồi, xin thỉnh Hoàng hậu trở về Hoàng cung. 

- Này quan đại thần, ta vô cớ bị Đức vua trục xuất khỏi Hoàng cung. Nay ta không 
trở về nơi đó nữa. 

Không biết phải làm sao, vị Đại thần cho quân dùng vải trắng thượng hạng bạo 
quanh căn chòi lá nhiều lớp, cắt người canh giữ an toàn, cắt người phục vụ chu đáo cho 
Hoàng hậu cùng với bà lão. 

Quan đại thần trở về Hoàng cung, báo cho vua xứ Kãsi rằng: 

- Thưa Đại vương, đã tìm thấy Hoàng hậu Padumavat1. 

Vô cùng hân hoan, Đức vua xứ Kãsi cho mang kiệu vàng cùng cờ phướn xinh đẹp, 
chiêng trống vang lừng, đi rước Hoàng hậu Padumavati. Nhưng nàng nói rằng: 

- Trước đây ta vô tội, Đức vua không suy xét rõ ràng, ra lịnh trục xuất ta ra khỏi 
Hoàng cùng. Cả kinh thành Baranasi đều biết “Hoàng hậu Padumavat1 bị trục xuất”, nay 
Đức vua cho rước ta về Hoàng cung một cách âm thầm như thế này sao?. 

Đức vua cho tổ chức nghỉ lễ “ước Hoàng hậu Padumavati về hoàng cung thật long 
trọng theo ý Hoàng hậu”. Từ căn chòi lá dẫn đến Hoàng cung là “lối đi có mái che, được 
trang hoàng xinh đẹp bằng những ngôi sao vàng lấp lánh, dọc hai bên là cờ lớn, cờ nhỏ 
đủ màu sắc phối hợp hài hòa, những chiếc trống lớn, trống nhỏ, chiêng, chập chả ... thi 
nhau nổi lên từng hồi, năm loại nhạc khí cùng hòa tấu với những âm thanh vui nhộn, 
trên lối đi là những tấm thảm hoa cực kỳ xinh đẹp. Hoàng hậu nói: “Hãy để cho chúng 
dân trong thành Baränasi này, thấy được sự cao quý của ta”. 

Đức vua ra lịnh “cư dân kinh thành Baränasi, hãy đến chiêm ngưỡng Hoàng hậu 
Padumavatïi ngự về Hoàng cung”. 

Các nhà chiêm tỉnh thông thái chọn này giờ tốt để rước Hoàng hậu trở về cung 
điện. Hoàng hậu Padumavati trang điểm thật xinh đẹp, với trang phục vô cùng lộng lẫy, 


104 


nhìn nàng khi ấy ai cũng ngỡ nàng là một Thiên nữ xuất hiện với những chiếc thiên y tỏa 
sáng hào quang, nàng thong thả bước trên những tấm thảm hoa xinh đẹp, mỗi bước 
chân của nàng có đóa hoa sen nổi lên đở lấy chân. 

Tất cả cư dân kinh thành Baraänasi đều chứng kiến sự huy hoàng độc nhất của 
Hoàng hậu Padumavati, tiếng tán thán “sadhu, sadhu (lành thay, lành thay)” vang lên 
từng hồi khi nàng Padumavati đi qua. 

Những tấm thảm quý xinh đẹp là lễ vật của Hoàng hậu Padumavati dành cho bà lão, 
cùng với những lễ phẩm trọng hậu khác để đền ơn bà lão. 

*Hoàng hậu Padumavatï bao dung. 

Đức vua cho gọi năm trăm nhữ nhân đã ám hại Hoàng hậu Padumavati đến sân 
Hoàng cung, trước sự chứng kiến của các Đại thần, Đức vua nói: 

- Này Hoàng hậu Padumavati, ta ban cho nàng năm trăm nữ nhân này, họ sẽ là 
những nữ hầu của nàng. 

- Nếu vậy, thưa Đại vương, Ngài hãy thông tri cho cư dân thành phố biết: “Đại 
vương ban cho Hoàng hậu Padumavati 500 nữ nhân đã ám hại Hoàng hậu, những nữ 
nhân này trở thành nữ hầu của Hoàng hậu Padumavati”. 

Đức vua xứ Kãsi cho đánh chiêng trống, thông báo khắp kinh thành rằng: “Năm 
trăm nữ nhân ám hại Hoàng hậu Padumavati, nay trở thành những nữ hầu của Hoàng 
hậu Padumavai”. 

Sau khi hài lòng vì dân kinh thành đã biết rõ “Hoàng hậu Padumavati bị hàm oan”, 
nàng Padumavatl nói với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, Thần thiếp có thể trả tự do cho những ngườ nữ hầu này không? 

- Này Hoàng hậu, nàng có quyền làm theo ý thích của nàng đối với năm trăm nữ 
nhân này. 

- Thưa Đại vương, nếu vậy, Đại vương hãy thông báo cho dân chúng nơi kinh thành 
Baranasi biết : “Hoàng hậu Padumavati đã trả tự do cho 500 nữ nhân đã ám hại Hoàng 
hậu trước đây”. 

Đức vua cho đánh chiêng trống truyền rao khắp kinh thành rằng: “Hoàng hậu 
Padumavati đã trả tự do cho năm trăm nữ nhân trước đây đã ám hại Hoàng hậu”. 

Năm trăm vị Tử hoàng, Hoàng tử trưởng (người sinh ra từ thai bào) được gọi là 
Mahapaduma (Má-Ha-Pá-Đú-Má, nghĩa là “Đại Liên Hoa”). 

Hoàng hậu Padumavati tự mình nuôi dưỡng Hoàng tử Mahapaduma bằng những 
giọt sữa từ thân của mình, còn 499 vị Tử hoàng còn lại, Hoàng hậu giao cho 500 nữ nhân 
ám hại bà, trở thành những nhũ mẫu chăm sóc. 

*Năm trăm Hoàng tử trở thành Phật Độc Giác. 

Năm trăm vị Hoàng tử rất thích nước và thường trầm mình trong nước, khi Hoàng 
hậu hay các nhũ mẫu ắm ra khỏi nước thì các Tử hoàng khóc thét lên, đưa vào nước lại 
thì vui thích. 

Khi các Hoàng tử đến tuổi nô đùa, ngoài các vật được ban thưởng, Đức vua còn cho 
kiến tạo một hồ sen rộng lớn nơi vườn hoa dành cho người Hoàng cung, giữa hồ là năm 
loại hoa sen năm màu, để các Tử hoàng tắm và nô đùa. 

Khi các vị Tử hoàng được 16 tuổi, đang lúc tắm nô đùa trong hồ sen với những đóa 
sen đang nở rộ. Các Hoàng tử nhìn thấy sự tàn rụng của những cánh hoa sen nở tươi tốt 
hôm qua, thấy những cánh sen đang rực rở xinh tốt, những búp sen sắp nở, những nụ 
sen còn búp... 

Do phước Balamật tròn đủ, cảnh tượng này làm động tâm (samvegacitta) các 
Hoàng tử rằng: “Những cánh hoa sen này chỉ dựa vào thời tiết cùng dưỡng tố, thế mà 
cũng dẫn đến già rồi hoại diệt. Thân thể này dựa vào bốn yếu tố: Nghiệp, tâm, thời tiết 
và dưỡng tố; nghiệp và tâm vốn không vững bền; như vậy thân này cũng chẳng tồn tại 


105 


lâu. Cũng như cánh hoa sen kia, hiện tại tuy còn búp hoa nhưng chỉ thời gian ngắn sẽ tàn 
rụi; đời sống này như cánh hoa sen sớm nở tối tàn”. 

Năm trăm vị Hoàng tử có Hoàng tử Mahapaduma là trưởng, quán xét bản chất thật 
của thân “năm nhóm (ngũ uẩn)”, thấy rõ chúng xuất hiện tướng vô thường (không bền 
vững), tướng khổ và tướng vô ngã (rỗng không). cả 500 vị chứng đạt Độc Giác Trí 
(Paccekabodhi ñãna), thành tựu quả vị Độc Giác Phật ngay tại hồ sen trong vườn Ngự 
Uyển. 

Từ chỗ ngồi quán xét tam tướng ban đầu, một hoa sen lớn hiện ra do năng lực thần 
thông của các Ngài, các Ngài ngồi “tréo chân” (palanka: Kiết già) trên cánh hoa sen, an 
trú tâm vào định Giải thoát. 

Vào chiều tối, những người hầu đi đến vườn Ngự Uyển thấy 500 bị Hoàng tử đang 
tỉnh tọa trên 500 cánh hoa sen, nhắc nhở rằng: “Thưa Hoàng tử, đã đến giờ trở về cung 
điện”. Năm trăm vị Phật Độc giác yên lặng; những người hầu lập lại ba lần lời thỉnh cầu: 
“Thưa các Hoàng tử, đã đến giờ trở về cung điện”, nhưng các Ngài vẫn yên lặng. 

Những người hầu trở về cung báo lại cho Đức vua và Hoàng hậu Padumavati rằng: 

- Thưa Đại vương, chẳng biết vì sao năm trăm Hoàng tử đều ngồi yên lặng trên năm 
trăm cánh hoa sen. 

- Năm trăm Hoàng tử ngồi yên lặng ở đâu? 

- Thưa Đại vương, nơi hồ sen trong vườn Ngự Uyển. 

- Hãy để con trai ta làm điều như ý mong muốn. 

Năm trăm vị Phật Độc giác được bảo vệ suốt đêm, các Ngài vẫn ngồi yên bất động 
trên bảo tọa hoa sen suốt đêm. 

Vào lúc bình minh, Đức vua và Hoàng hậu Padummavati cùng với đoàn quân hộ 
tống đi đến hồ sen trong vườn Ngự Uyển. Những người hầu đi đến các Hoàng tử thưa 
rằng: 

- Thưa các Hoàng tử, xin Ngài hãy trở về cung điện. 

- Này các người, chúng ta không còn là những vị Hoàng tử nữa. 

- Thưa Hoàng tử, các Ngài không còn là Hoàng tử, vậy các Ngài là gì? 

- Này các người, chúng ta là Phật Độc Giác. 

- Thưa các Hoàng tử, các Ngài nói không hợp lý. 

- Vì sao không hợp lý. 

- Thưa các Hoàng tử, các vị Phậ Độc Giác xuất hiện trong phẩm mạo của bậc xuất 
gia, có những dụng cụ riêng dành cho bậc Samôn, các Ngài không ở trong phẩm mạo cư 
sĩ như các Hoàng tử. 

Nghe vậy, các vị Hoàng tử có Mahapaduma (Đại Liên Hoa) là trưởng, đưa tay lên 
đầu, lập tức râu tóc rụng xuống, trên người xuất hiện y phục samôn cùng những vật 
dụng dành riêng cho bậc xuất gia. 

Từ chỗ ngồi, Ngài Mahapaduma đứng dậy bước lên hư không, lần lượt các vị Phật 
Độc Giác còn lại tuần tự, trước sau đứng dậy bước lên hư không. 

Các Ngài theo đường hư không đi đến núi Gandhamadana (Hương Sơn), dẫn đầu là 
Đức Độc Giác Mahäpaduma (Đại Liên Hoa). 

Đột ngột mất đi năm trăm người con thân yêu, Hoàng hậu Padumavati không chịu 
đựng nổi sự bi thương, nàng ngã xuống đất, bể tim mạng chung. 

*Kiếp là nữ nông dân. 

Mệnh chung, Hoàng hậu Padumavai tái sinh vào một gia tộc nông dân trong làng 
làm ruộng, nơi sườn núi Isigii (Í-Sí-Gí-Lí, nghĩa là “Nuốt ẩn sĩ) không xa thành 
Rajagaha (Vương Xá). Khi trưởng thành nàng được gả cho một người làm ruộng trong 
làng. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
106 


Thời gian trôi qua, Đức Phật Độc Giác Mahapaduma đưa trí quán xét, tìm xem 
người mẹ (Hoàng hậu Padumavat) hiện giờ ra sao? Ngài thấy bà tái sinh thành người 
khác đang sống với nghề làm ruộng gần cổng thành Rajagaha (Vương Xá). Ngài nói với 
những vị Phật Độc Giác em rằng: 

- Này các vị, mẹ chúng ta đã mệnh chung, tái sinh thành người nữ làm ruộng ở gần 
cổng thành Räjagaha. Chúng ta hãy đến tế độ người mẹ kiếp trước của chúng ta. 

Ngài cùng 7 vị Phật Độc Giác theo đường hư không đi đến thành Rajagaha nơi làng 
làm ruộng gần cổng thành. 

Bấy giờ, người nữ cày ruộng này đang mang cháo đến ruộng cho chồng, nhìn thấy 
tám vị Phật Độc Giác đang du hành trong hư không, từ xa đang tiến về khu ruộng của 
mình, bà hoan hỷ có cảm giác “gặp lại những người con thân yêu”, ngực bà bổng tươm 
ra dòng thắm vào lớp vải trước ngục. Bà đi nhanh đến người chồng, nói rằng: 

- Này ông, hãy nhìn những vị Samôn có đại uy lực này, các Ngài đang du hành trong 
hư không. Chúng ta hãy thỉnh các Ngài nhận vật thực cúng dường từ chúng ta. 

Nhưng người chồng là kẻ mê si, bỏn xẻn, nói rằng: 

- Không phải là những vị Samôn đâu, đó là những người kỳ lạ biết bay mà thôi. 

Khi hai người đang thảo luận, tám vị Phật Độc Giác từ hư không đi xuống đất, đứng 
cách hai người một khoảng không xa lắm, người vợ hân hoan, mang phần cháo dành cho 
mình đi đến tám vị Phật Độc Giác, sau khi đảnh lễ các Ngài với cách “năm chỉ chạm đất”, 
rồi cúng dường phần cháo của mình đến tám vị Samôn, rồi thỉnh rằng: 

- Con xin thỉnh các Ngài hãy thọ thực vào ngày mai, nơi nhà của con. 

- Lành thay, làmh thay, này nữ gia chủ. Người hãy chuẩn bị tám phần vật thực và 
tám chỗ ngồi cho tám người. Khi người thấy xuất hiện nhiều vị Samôn, người đừng lo 
ngại, phước của người sẽ tăng trưởng rất lớn. 

Người nữ nông dân (hậu thân của Hoàng hậu Padumavati) chuẩn bị tám phần vật 
thực, soạn sẵn tám chỗ ngồi dành riêng cho tám vị Phật Độc Giác. 

Đức Phật Độc Giác trưởng là Mahapaduma (Đại Liên Hoa) nói với các vị Phật Độc 
Giác còn lại rằng: 

- Hôm nay, các vị không đi nhận thực nơi nào khác. Chúng ta cùng đến người mẹ 
kiếp trước của chúng ta nhận vật thực, ban lợi ích đến cho bà. 

-Lành thay, lành thay, thưa Ngài. 

Năm trăm vị Phật Độc Giác theo đường hư không đến thành Rajagaha, nơi nhà 
người nữ nông dân. Nhìn thấy 500 vị Samôn, người nữ nông dân có cảm giác mơ hồ 
rắng: “Đây là 500 người con trai của ta trong kiếp trước”, nên tâm bà không hề lo lắng 
“số lượng đông như thế, làm sao có đủ vật thực cúng dường”. 

Bà thỉnh thất cả những vị Phật Độc Giác vào trong nhà, dâng tám chỗ ngồi đến các 
Ngài. 

Tám vị được thỉnh, ngồi vào chỗ được soạn sẵn, vị thứ 9 bước đến cạnh bên, tạo ra 
8 chỗ ngồi kế tiếp (do năng lực thần thông), cứ như thế đến vị thứ 500 đều có chỗ ngồi, 
Ngôi nhà được mở rông do năng lực thần thông. 

Người nữ nông dân mang 8 phần vật thực được soạn sẵn, cúng dường đến các vị 
Phật Độc Giác, tất cả đều nhận vật thực đầy bát, nhưng vật thực vẫn còn y nguyên. Thấy 
được hiện cảnh này, tâm bà vô cùng hoan hỷ, mang ra tám cành hoa sen xanh đến tám vị 
Phật Độc Giác được thỉnh, đặt tám cánh hoa sen xanh dưới chân các Ngài. Lạ thay, ngay 
lập tức, tất cả dưới chân các vị Phật Độc Giác, mỗi vị đều có cánh hoa sen xanh, bà hân 
hoan quỳ dưới chân các vị Phật Độc Giác, ước nguyện rằng: 

- Bạch các Ngài, với phước báu này xin cho con chứng đạt được an lạc pháp mà các 
Ngài đã đắc chứng. Xin cho trong vòng luân hồi, con luôn có được màu da xinh đẹp như 
màu hoa sen xanh này. 

Chư Phật Độc Giác chúc phúc đến nữ nông dân rằng: 


107 


- lcchitam patthitam tuyham khippameva samijjhatu ... 

“Ước nguyện của người hãy trở thành sự thật ..”. 

Rồi các Ngài theo đường hư không trở về núi Gandhamaädana. 

Một trân mưa bảy báu từ không trung rơi xuống, ngập tràn căn nhà rộng lớn của 
người nữ nông dân0), 

Thời gian sau, năm trăm vị Phật Độc Gác có Ngài Mahapaduma là trưởng, theo lời 
thỉnh cầu của vua Nanda và Hoàng hậu đang trị vì kinh thành Baraänasi (là tiền thân của 
Ngài Mahakassapa (Má-Ha CaDiếp) và Trưởng lão ni Bhadda Kapilan: (Phách-ĐÐa-Ka-Pí- 
La-Ni))2), các Ngài theo đường hư không từ núi Gandhamadana đi đến kinh thành 
Baranasi (BaLaNại) để tế độ vua Nanda và Hoàng hậu. Các Ngài được Đức vua và Hoàng 
hậu thỉnh an cư mùa mưa nơi vườn Ngự Uyển. 

Khi trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển, một hôm nhận thấy tuổi thọ của mình đíã mãn, 
năm trăm vị Phật Độc Giác đồng viên tịch, Hoàng hậu đi đến vườn Ngự Uyển để viếng 
thăm các Ngài, thấy các Ngài đã mệnh chung, nên vùng đất này được gọi là Isipatana (Í- 
Sí-Pá-Tá-Na, nghĩa là “ẩn sĩ rơi xuống”) 6). 

*Đời sống kiếp cuới cùng 

Mệnh chung, người nữ nông dân sinh về Thiên giới. 

Vào thời Đức Thế Tôn hiện thế, từ Thiên giới hậu thân người nữ nông dân tái sinh 
về nhân giới, trong một gia tộc trưởng giả nơi kinh thành Savathi (XáVệ), nàng có màu 
da như hoa sen xanh nên được gọi là Uppalavannä (Úp-Pá-Lá-Quanh-Na: “Liên Hoa 
Sắc”). 

Nàng Uppalavannäa rất xinh đẹp tựa như cánh sen xanh sắp nở, màu da trong sáng 
như ẩn hiện hào quang. 

Khi nàng được 16 tuổi, những gia tộc danh giá, những gia tộc quyền quí trong và 
ngoài kinh thành Savatthi (XáVệ) đều cử người đến cầu hôn nàng Uppalavannaä cho con 
trai của mình. 

Việc này khiến ông bà Trưởng giả cha mẹ của nàng Uppalavanna rơi vào khó xử, 
ông bà suy nghĩ: “Nếu gả Uppalavannaä cho gia tộc này, sẽ dẫn đến thù oán cho những gia 
tộc còn lại”, nên ông bà khéo léo kéo dài thời gian trả lời. 

Khi đoàn nữ ni theo Đức Thế Tôn du hành đến kinh thành Savatthi (XáVệ), nhìn 
thấy những Tỳkhưu ni đang đi khất thực trong thành Savatthi, Trưởng giả cha của nàng 
Uppalavanna như tìm thấy giải pháp tốt đẹp nhất. 

Hơn nữa, gia đình Trưởng giả cũng là những gia chủ cận sự của Đức Thế Tôn, 
trưởng giả suy nghĩ: “Nếu Uppalavanna trở thành Tỳkhưu nỉ thì hôn sự sẽ không còn 
bàn đến. Như vậty, gia đình ta không phải chuốc “thù oán của ai”, đồng thời cũng là 
duyên lành cho Uppalavannä”. 

Trưởng giả cho gọi nàng Uppalavanna đến, hỏi rằng: 

- Này con yêu quí, con có muốn xuất gia, sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn không? 

Từ lâu, khi chứng kiến uy lực và được nghe pháp từ Đức Thế Tôn nhân dịp Ngài thọ 
lãnh Đại tự KỳViên, tâm nàng Uppalavanna hướng về đời sống ly gia. 

Lại nữa, nàng đang ở vào kiếp cuối trở thành bậc Vô sinh bất tử, nàng không thích 
thú cuộc sống chật hẹp trong gia đình, tâm nàng có khuynh hướng xuất gia tìm cảnh giới 
giải thoát. 

Nghe cha hỏi, nàng hân hoan có cảm giác mát lạnh như vừa được rưới trên đầu loại 
đầu tỉnh luyện hằng trăm lần nàng thưa rằng: 


)-Therïgatha, pp. 182; AA.¡. 188 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 8). 
3)- ThagA. ii. 140; SA.¡1. 142; AA.¡. 98, 190; MA. ii. 889. 


108 


- Vâng, nếu cha mẹ đồng ý, cha mẹ hãy cho con được xuất gia sống đời sống không 
nhà trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

- Lành thay, lành thay, con sẽ được như ý muốn. 

Trưởng giả đi đến nơi các Tỳkhưu ni đang trú ngụ trong liêu thất, tìm đến bà 
Trưởng lão ni Mahapajäpati Gotami. Sau khi đãnh lễ Trưởng lão ni xong rồi, Trưởng giả 
thưa rằng: 

-Thưa Trưởng lão ni Mahapajapati Gotami, con gái của tôi là Uppalavannãä muốn 
sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, Xin Trưởng lão ni từ mẫn 
tế độ cho nàng Uppalavannä. 

-Lành thay, lành thay, này gia chủ. 

Được Trưởng lão ni Mahäapajapati Gotami chấp thuận lời thỉnh cầu, Trưởng giả tổ 
chức lễ xuất gia cho nàng Uppalavanna thật trọng thể. Thế là nàng Uppalavanna được 
xuất gia thọ giới Học nữ, do bà Trưởng lão ni Gotami (KiềuĐàmD)) là Tế độ sư. 

Thời gian không lâu sau đó, đến phiên nàng Uppalavanna phải dọn dẹp sạch sẽ khu 
vực Sima (Si-Ma) và thắp đèn sáng bên ngoài Sima (Si-Ma) để làm lễ Bốtát (uposatha). 

Khi thắp sáng các ngọn đèn, nàng nhìn những ngọn lửa lung linh trước gió, tâm 
hoan hỷ nàng lấy đó làm đề mục, niệm tưởng “tejo, tejo: Lửa, lửa”d), chứng đạt Thiền 
định, từ nền tảng thiền định, nàng chuyển sang tuệ quán, quán xét về ba tướng: Vô 
thường, khổ và vô ngã của các pháp, chứng đạt Thánh quả ALaHán Tuệ phân tích 
(Patisambhidañaäna) ngay tại chỗ ngồi. 

Theo tập Apadana (Thánh nhân ký sự), nàng Ủppalavanna xuất gia chưa đầy nửa 
tháng đã chứng đạt Thánh quả ALaHán, như Kinh văn. 

980. Agaram pajahitvana pabbajim anagariyam, 

Addhamaäse asampatte arahattamapäapunim. 

“Sau khi từ bỏ gia đình, tôi đã xuất gia vào cuộc sống không gia đình, không đầy nửa 
tháng tôi đã đạt được quả vị ALaHán” (ĐĐ Indacanda d) 2). 

Do ước nguyện trong quá khứ, nàng có khuynh hướng nỗ lực tu tập thiền tịnh để 
thành đạt những năng lực thần thông đặc biệt là Thần túc thông, thay hình đổi dạng 
(iddhivikubbana). 

*Thanh niên Ananda bị đất rút. 

Nàng Uppalavannä có một liêu thất riêng trong Andhavana (Rừng Mù) 

Sau khi thọ thực vào bữa trưa xong, nàng Uppalavannä trở về liêu thất để thực 
hành thiền tịnh. 

Một người anh cô cậu với nàng ppalavanna là thanh niên Bàlamôn Ananda 
(thường được gọi là Nandamanava (thanh niên Nanda) để phân biệt với những vị có tên 
là Ananda khác). Thanh niên Nanda thầm yêu nàng Upalavannaä khi nàng còn sống đời 
sống tại gia. 

Khi biết nàng Uppalavanna xuất gia, sống đời sống Samôn, thanh niên Nanda âm 
thầm theo dõi nàng Uppalavanna, khi biết được nàng sống nơi thanh vắng trong rừng 
Andha (Anh-Thá). 

Nhân lúc nàng Uppalavannä đi khất thật, thanh niên Nanda lẽn vào liêu thất của 
nàng, trốn dưới gầm giường. 

Khi nàng Uppalavannä trở về liêu thất riêng, từ gầm giường, thanh niên Ananda 
chui ra, ôm chầm lấy nàng Uppalavannä, nàng ppalavannaä khiển trách và chống cự 
quyết liệt. Nhưng không thể chống lại sức mạnh cùng với dục vọng của thanh niên 
Ananda, nàng liền an trú tâm vào thiền định đã chứng đắc. 


0)- Thật ra chữ tejo nghĩa là “nhiệt độ”, còn aggi mới là “Tửa”. Để độc giả dễ nắm bắt, tejo chúng tôi tạm thoát nghĩ, 
gọi là “lửa” -Ns. 
@)- Ap.ii. Uppalavannapadanam (Ky sự Trưởng lão ni Uppalavann3). 


109 


Sau khi thỏa mãn dục tính, thanh niên Nanda ra khỏi liêu thất của nàng 
Upalavanna chạy trốn, nhưng với ác hạnh của y đã tạo, vừa khuất tầm mắt của nàng 
Uppalavannäa, trái đất chịu đựng không nổi ác nghiệp của thanh niên Nanda, đất nứt ra 
rút thanh niên Nanda vào lòng đất, mệnh chung y tái sinh vào địa ngục Avici (A-Tỳ). 

Có câu hỏi rằng: 

Hỏi. Vì sao nàng Uppalavanna không dùng thần thông để bay đi? 

Đáp. Do quả của bất thiện nghiệp khi xưa, trong kiếp là nàng UmmadantI, nàng 
dùng nhan sắc của mình cố ý gây khổ cho Đức vua Sivi, do quả của việc làm này, nên 
nàng không thể thi triển thần thông được, đành phải an trú tâm vào Thiền tịnh, mặc cho 
thanh niên Nanda muốn làm chỉ thì làm. 

Nàng Uppalavannä không muốn có hậu quả khắc nghiệt đến những người không 
hiểu biết, khi họ có ác ngữ với nàng (vì nàng đã chứng Thánh quả ALaHán) qua việc 
nàng bị thanh niên Nanda cưỡng bức, nàng mang câu chuyện trên trình lên các Tỳkhưu 
ni. 

Các Tỳkhưu ni trình lên các vị Tỳkhưu, các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, vị Tỳkhưu ni không ưng thuận thì vô tội0). 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, rồi Ngài dạy rằng. 

- Này các Tỳkhưu, kẻ ngu thực hành ác, nghĩ là mật ngọt khi ác quả chưa chín muồi; 
khi ác quả chín muồi, kẻ ngu không thoát được, khi ấy mới thấy khổ. 

Đức Thế Tôn dạy lên kệ ngôn. 

69- Madhuva maññati balo, yäva papam na paccati; 

Yadä ca paccati papam, balo dukkham nigacchati. 

“Kẻ ngu nghĩ mật ngọt; khi ác chưa chín muải. 

Khi ác quả chín mui; ké ngu không thoát khỏi khổ”0). 

Dứt kệ ngôn, thính chúng nhiều người đạt Thánh quả Dự Lưu. 

Nhân sự việc này, Đức Thế Tôn cho mời Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) đến Đại tự 
Kỳ Viên, nói với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trong Giáo pháp của Như Lai các hàng danh gia vọng tộc xuất gia 
rất nhiều, các nữ Samôn thuộc hàng danh giá cũng nhiều. Khi các nữ Samôn của Như Lai 
cư ngụ trong rừng, có nhiều tai hại xảy ra từ những thanh niên ác quấy, đê hèn, làm hư 
hỏng đời sống phạm hạnh của các nữ ni ấy. Vậy nên có một Ni viện dành riêng cho các 
Tỳkhưu ni và nữ nỉ ở trong kinh thành. 

- Lành thay, lành thay. Bạch Thế Tôn. 

Đức vua Pasenadi cho kiến tạo Ni viện trong thành Savatthi (XáVệ) gần Đại tự 
KỳViên, Ni viện có tên là Rajakarama (Tự viện của Vua)3). Từ đó các Tỳkhưu ni không 
còn trú ngụ trong rừng Andha nữa 

Vào thời điểm khác, các vị Tỳkhưu ngồi bàn luận cùng nhau trong Giảng Pháp 
đường, nhân đề cập đến việc “Tỳkhưu ni Uppalavanmna bị cưỡng bức”, bàn luận với nhau 
rằng: 

- Này chư Hiền, bậc “không còn ô nhiễm (khinasava)” mà còn thọ dụng dục lạc; điều 
này có thật chăng?. Vì sao lại không được? Các Ngài không phải vô tri giác, không phải là 
cây cỏ, gò mối, đất, đá. Da thịt các Ngài vẫn còn tươi tốt, do vậy các Ngài vẫn còn thọ 
hưởng dục lạc. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, ngồi vào chỗ được soạn sẵn, hỏi rằng: 


)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tỳkhưu I. Số 55. 

2)- Dhp. Câu số 69. 

G)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
)- Xem DhpA. Câu 69. 


110 


- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Vấn đề gì được khởi lên 
nơi đây? 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang được bàn luận. Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, bậc “không còn ô nhiễm”, hằng không thích dục lạc, không thích 
thọ hưởng dục lạc. Ví như nước không thể dính trên lá sen hay ví như hạt cải không thể 
dính trên đầu mũi kim; cũng vậy, cả hai loại: Mong dục lạc và hưởng thụ dục lạc không 
hề có trong tâm bậc “không còn ô nhiễm”. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

401- Vari pokkharapatteva, äraggerlva säsapo; 

Yo na limpati kãmesu, tamaham brũmi brahmanam. 

“Như nước trên lá sen; như hạt cải đầu kim. 

Người không nhiễm ái dục; ta gọi Bàlamôn” (HT. TMCd)0). 

Dứt kệ ngôn, thính chúng nhiều vị chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

*Thần thông của nàng Uppalavanna 

Do ước nguyện: “Tối thắngh về thần thông trong hàng Tỳkhưu nỉ”, đã giúp tâm của 
nàng Uppalavanna nỗ lực tu tập thiền tịnh với 10 đề mục Kasina (hoàn tịnh): Đất, nước, 
lửa, gió, xanh, vàng đỏ, trắng, ánh sáng và hư không, thành tựu được năng lực thần 
thông. 

Vào cuối hạ thứ sáu, trước khi ngự lên cung Trời Tävatimsa (ĐạoLợi) an cư mùa 
mưa lần thứ 7, đồng thời thuyết lên Tạng Thắng pháp (Abhidhamma) để tế độ Thiên tử 
Maya (hậu thân của Hoàng hậu Mayä, người đã sinh ra Bồtát Siddhattha), Đức Thế Tôn 
dùng Song thông lực để nhiếp phục ngoại giáo. 

Khi Đức Thế Tôn ngự đến cây xoài Gandamba (Găng-Đăm-Bá) để chuẩn bị thi triển 
Song thông lực, nàng Uppalavannä xin Đức Thế Tôn cho mình được thi triển thần thông 
để nhiếp phục ngoại giáo. 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép con thi triển năng lực hần thông để nhiếp 
phục chúng ngoại giáo. 

- Này Uppalavannä, con làm thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ hóa thân thành vị vua Chuyển luân, có đầy đủ 7 báu cùng với 
hội chúng rộng 36 dotuần. Vua Chuyển Luân cùng hội chúng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn 
trước sự chứng kiến của đại chúng. 

- Này Uppalavannä, Như Lai biết con thực hiện được điều con vừa nói. Nhưng đây 
không phải là phận sự của con®). 

Vào thời điểm khác, trong tập “Kệ ngôn Trưởng lão ni (Therigatha)”, có ghi nhận: 
“Nàng Uppalavanna thi triển năng lực thần thông với sự chấp thuận của Đức Thế Tôn”. 

Nàng hóa ra vị vua ngồi trên xe do bốn ngựa Sindhu (Sin-Thú) kéo, cùng hội chúng 
của mình, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn trước sự chứng kiến của Đại chúng. Như kinh văn 
ghi nhận. 

229- Iddhiya abhinimmitvä, caturassam ratham aham; 

Buddhassa pade vanditvä, lokanathassa tadino. 

“Do hiện hóa thần thông; ta đến xe bốn ngựa. 

Ta đảnh lễ chân Phật; Thế giới chú quang minh” (HT.TMCd)®). 

Lại nữa, trong tập Apadana (Thánh nhân ký sự) có ghi nhận năng lực thần thông do 
bà Uppavanna đã thể hiện trước khi bà viên tịch). 


1)- DhpA. Câu 401. 

2)'- DhpA. Câu số 181. 

3)- Thig. Uppalavannatherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Uppalavamn3). 
2)- Xem Ap.ii. Uppalavannapadanam (Ký sự Uppalavann3). 


111 


( 
( 
( 
( 


*Nàng Uppalavamna với Luật Tạng. 

Có thời Đức thế Tôn ngự trú nơi kinh thành Rajagaha (Vương xá) trong Đại tự Trúc 
Lâm (Veluvanavihara). 

Khi ấy Tỳkhưu ni Uppalavanna trú nơi kinh thành Savatthi (XáVệ), vào buổi sáng 
nàng đi khất thực trong thành XáVệ, sau bữa ăn trưa, nàng Uppalavannä đi vào rừng 
Andha (Ăn-Thá) để nghỉ trưa. Nàng ngồi thiền tịnh nơi cội cây cổ thụ. 

Có một bọn trộm, khi trộm được bò, chúng cùng nhau giết bò, cắt lấy thịt mang đi; 
chúng đi vào rừng Andha. 

Tên trưởng nhóm nhìn thấy nàng Ủppalavannä đang ngồi thiền tịnh nơi cội cổ thụ, 
suy nghĩ rằng: 

- Nữ Samôn này rất xinh đẹp, nếu nhóm đàn em của ta trông thấy, chúng sẽ quấy 
rầy nữ Samôn này. 

Tên trưởng nhóm liền rẽ sang hướng khác; rồi y lấy các miếng thịt ngon nhất trong 
phần thịt đã nấu chín, dùng lá buộc thành gói, treo lên một thân cây không xa nàng 
Uppalavannä, nói rằng: “Samôn hoặc Bàlamôn nào thấy thịt thì hãy lấy thịt này”, rồi bỏ 
đi. 

Nàng Uppalavannä vừa xuất khỏi thiền tịnh, nghe được những lời này. 

Nàng mang thịt ngon về Ni viện, sau khi qua đêm, nàng Uppalavannä sửa soạn 
phần thịt ấy, dùng thượng y gói phần thịt. 

Theo đường hư không, nàng Uppalavannäa đi đến Veluvanavihara (Đại tự Trúc 
Lâm). 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đi vào làng khất thưc, Đại đức Udayi (Ú-Đa-Dí) ở lại trông coi 
Đại tự Trúc Lâm. 

Nàng Uppalavannä đi đến gặp Đai Đức Udayi, sau khi đảnh lễ Ngài Udayi, đứng 
sang một bên bạch hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu? 

- Này Sư tý, Đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. 

- Đây là phần thịt ngon nhất, nhờ Ngài dâng đến Đức Thế Tôn. 

- Này Sư tỷ, Đức Thế Tôn sẽ hài lòng với phần thịt này. Nếu Sư tỷ dâng tôi chiếc y 
nội, tôi sẽ hài lòng với chiếc y nội ấy. 

- Thưa Ngài, với thân nữ nhân, chúng tôi rất khó khăn về lợi lộc. Đây là chiếc y thứ 
năm0) của tôi. Tôi không thể cho Ngài được. 

- Này Sư tỷ, giống như người đã cho con voi thì nên biếu luôn sợi dây nài. Cũng vậy, 
Sư tỷ dâng Đức Thế Tôn phần thịt ngon này, Sư tỷ cũng nên cho tôi chiếc y nội. 

Trước sự nài ép của Ngài Udayi, nàng Uppalavannä đành phải cho Ngài Udaayi 
chiếc y nội. Rồi nàng theo đường hư không trở về Ni viện. 

Các Tỳkhưu ni tiếp rước y bát của Tỳkhưu ni Uppalavannä, đã hỏi rằng: 

- Thưa Sư tỷ, y nội của cô đâu rồi? 

Nàng Uppalavanna thuật lại câu chuyện trên, các Tỳkhưu ni đã phàn nàn Ngài 
Udäy!. 

Cầu chuyện được trình lên Đức Thế Tôn, do nhân này Đức Thế Tôn chế định học 
giới: “Vị T;khưu nào nhán lãnh y từ tay T;khưu ni không phải là thân quyến thì (y ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pacittiya (ưng đối trị) 0). 

Nàng Uppalavannä có một đệ tử là Tỳkhưu ni, từng theo Đức Thế Tôn 7 năm để học 
Luật, nhưng nàng có trí nhớ lộn xộn, càng học càng quên. Do nhân này, Đức Thế Tôn cho 
phép các Tỳkhưu dạy Luật đến Tỳkhưu ni0). 


0)- Ngoài ba y như Tỳkhưu là: Y Tănggiàlê (Sanghati), y vai trái (uttasrasangam), y nội (antaravasakam),Tỳkhưu ni 
còn có thêm hai y là: Áo lót (samkacchika) và vải choàng tắm (udakasatika). Xin xem Tiểu Phẩm - Cullavagga, 
chương X. 

2)- ĐĐ Indacanda (d). Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Nisaggiyapacittiya (Ứng xả đối trị). Phần y. Điều học thứ 5. 


112 


Chính nàng Uppalavannä truyền Tỳkhưu giới đến Hoàng hậu Anojä cùng 1.000 phu 
nhân là vợ của 1.000 vị đại thần của vua Mahakappina theo lịnh của Đức Thế Tôn®0). 

*Nàng Uppalavanna với Kinh Tạng. 

Với Ác ma (Mara). 

Có lần nàng ppalavannä sau khi dùng bữa trưa, nàng đi vào rừng Andha để thiền 
tịnh, nàng đứng nơi cội cây Sala (Sa-Lá) đang trổ hoa. Ác ma muốn làm cho nàng 
Uppalavannaä kinh sợ, từ bỏ thiền tịnh, liền đi đến nàng Dppalavannä nói lên kệ ngôn. 

Supupphitaggam upagamma bhikkhuni, 

Ekã tuvam titthasi salamnle; 

Na catthi te dutiyä vannadhatu, 

Bale na tvam bhãyasi dhuttakãna”nHi. 

“Này nàng Tỳkhưu nỉ; dưới gốc cây Tala. 

Đang nở nụ trăm hoa; nàng đến đứng một mình. 

Nhan sắc nàng tuyệt đẹp; không ai dám sánh bằng. 

Tại đây, nàng đã đến; trong tư thế như vậy. 

Nàng ngu dại kia ơi; không sợ cám dố sao?” (HT.TMCd). 

Nghe tiếng nhưng không thấy người, nàng Uppalavannä suy nghĩ: “Ai đã nói kệ 
ngôn này? Người hay phi nhân?”. 

Đưa trí quán xét, nàng biết: “Đây là Á ma”. Nên trả lời bằng kệ ngôn. 

Satam sahassanipi dhuttakãnam, 

[dhagata tadisaka bhaveyyum; 

Lomam na 1ñjãmi na santasami, 

Na mara bhãyämi tamekikapl. 

“Trăm ngàn người cám dỗ, có đến đây như ngươi. 

Máy lông ta không động; ta không có gì sợ hãi. 

Ác ma, ta không sợ; ta đứng đây một mình”. 

Esa antaradhäyami, kucchim vã pavisami te; 

Pakhumantarikäyamp], titthantim mam na dakkhasi. 

Cittasmim vasibhutamhi,¡ddhipada subhavitã; 

Sabbabandhanamuttamhi, na tam bhãyãml ävuso “ti. 

“Ta có thể biến mất; hay vào bụng các ngươi. 

Ta đứng giữa hàng mi; ngươi không thấy ta được. 

Với tâm khéo nhiếp phục; thần túc khéo tu trì. 

Ta thoát mọi trói buộc; ta đâu có sợ ngươi. 

Này hiền giả Ác ma”. 

Ác ma biết: “Tỳkhưu ni Uppalavannä đã biết ta”, nên buồn khổ, thất vọng liền biến 
mất tại chỗ). 

Được ban địa vị tối thắng về thần thông. 

Vào thời điểm thích hợp, nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự KỳViên, giữa hàng tứ 
chúng, Đức Thế Tôn dạy: 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävikãnam bhikkhuninam ¡iddhimaninam yadidam 
uppalavannã: 

“Này các Tykhưu, trong hàng Tỳkhưu ni đệ tử của Như Lai, tối thắng về thần thông 
là Uppalavanna”0). 

Là tấm gương cho các Tykhưu nỉ. 

Đức Thế Tôn có dạy rằng: 


đ)- Vinii. Tiểu phẩm ïi. 261. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). Hoàng hậu Anojä. 
6)- S¡. 131. Ủppalavannäsuttam. 

4- A1. 24. 


113 


Saddha, bhikkhave, bhikkhunï evam sammaä äyäcamana äyäceyya - tädisĩi homi 
yadisi khema ca bhikkhuni uppalavanna cäti. Esäa, bhikkhave, tulã etam pamanam 
mama sävikãnam bhikkhuninam yadidam khema ca bhikkhunï uppalavannä cã ti. 

“Này các Tkhưu, Tỳkhưu ni có niềm tin, nếu mong ước chân chánh, sẽ mong ước 
như sau: “Mong răng ta sẽ như Tỳkhưu ni Khema (Khê Ma) và Dppalavanna. Này các 
Tỳkhưu, đây là cán cân,đây là đồ đo lường đối với các đệ tử T;khưu ni của Ta, tức là 
Khemza và Uppalavanna”0). 

Trong tập “Kệ ngôn Trưởng lão ni (Therigathäa)”, có ghi lại 11 kệ ngôn của bà 
Uppalavanna, gồm có bốn phần. 

*Phần 1. Ba kệ ngôn đầu, bà nói lên nỗi đau khổ của một Tỳkhưu ni: Mẹ và con gái 
cùng lấy chung chồng, người đó lại là con ruột của mình, là anh trai (một mẹ khác cha) 
của con gái mình. 

Người chồng ấy sau này trở thành Trưởng lão Gangatiriya (Găng-Ga-Ti-Rí-Dá). 

Trưởng lão ni Uppalavanna nói lên ba kệ ngôn này để chiêm nghiệm nỗi đau luân 
hồi (có ai muốn như thế đâu, nhưng nghiệp luân hồi dẫn dắt khiến chúng sinh rơi vào 
đau khổ) và kinh sợ, nhàm chán ái dục. 

224- Ubho mata ca dhïtã ca, mayam äsum sapattiyo; 

'Tassäa me ahu samvego, abbhuto lomahamsano. 

Hai, mẹ và con gái; chúng tôi sống một chồng. 

Lời nàng đã nói lên; làm ta xúc động mạnh. 

Cảnh ngộ thật hy hữu; làm tóc lông dựng ngược”. 

225- Dhiratthu kãmã asuci, duggandhã bahukantakä; 

Yattha maätä ca dhïtã ca, sabhariyä mayam ahum. 

“Đáng ngán thay các dục; bất tịnh, hôi, nhiều gai. 

Ở đầy, mẹ, con gái; chúng tôi lấy mót chồng”. 

226- Kamesvadinavam disvä, nekkhammam datthu khemato; 

Sa pabba]jim räjagahe, agarasmänagäriyam. 

“Thấy nguy hiểm trong dục; viễn ly an ổn vững. 

Nàng xuất gia Vương Xá; bỏ nhà, sống không nhà”. 

*Phần 2. Hai kệ ngôn kế, nói lên sự hân hoan của bà khi thành đạt những pháp 
thượng nhân lỗi lạc. 

227-Pubbenivasam janami, dibbacakkhum visodhitam; 

Cetopariccañanañca, sotadhatu visodhitä. 

Ta biết các đời trước; thiên nhãn được thanh tịnh. 

Trí biết được tâm người; nhĩ giới được trong sạch. 

228- Iddhipi me sacchikata, patto me äsavakkhayo; 

Chalabhiñnña sacchikata, katam buddhassa sãsanam. 

“Ta chứng được thần thông; lậu tận ta đạt được. 

Ta chứng sáu thắng trí; lời Phát dạy, làm xong”. 

*Phần 3. Một kệ ngôn nói lên “sự thi triển thần thông lực” của bà, với sự cho phép 
của Đức Thế Tôn. 

229- Iddhiya abhinimmitvä, caturassam ratham aham; 

Buddhassa päde vanditväa, lokanathassa tadino. 

“Do hiện hóa thần thông; ta đến xe bốn ngựa. 

Ta đảnh lế chân Phát; thế giới chú, quang vinh”. 

*Phần 4. Năm kệ ngôn cuối nói lên “khiển trách” và chiến thắng Ác ma của bà, khi 
bà đứng một mình nơi cội cây Sãla trổ hoa (phần này trong tập Tương Ủng kinh có ghi 
chép). 


đ)- Ai.88. 
114 


230- Supupphitaggam upagamma päãdapam, eka tuvam titthasi salamnle ; 

Na caäpi te dutiyo atthi koci, na tam baãle bhãyasi dhuttakanam. 

Ác ma. 

“Nàng đi đến gốc cây; đang nở hoa tuyệt đẹp. 

Nàng đến, đứng một mình; dưới gốc cây có hoal 

Nàng đến chỉ mót mình; này kẻ dại khờ kia. 

Sao nàng lại không sợ; có ké cám dố nàng!” 

231- Satam sahassanipi dhuttakanam, samaägata edisaka bhaveyyum; 

Lomam na iñje napi sampavedhe, kim me tuvam mara karissaseko. 

Nàng. 

“Trăm ngàn người cám dỗ, có đến đây như ngươi. 

Máy lông ta không động; ta không gì hoảng hốt. 

Ác ma, làm gì ta; khi ngươi đến một mình”. 

232- Esa antaradhayami, kucchim vã pavisamli te; 

Bhamukantare titthaãmi, titthantim mam na dakkhasi. 

“Ta có thể biến mất; hay vào bụng nhà ngươi. 

Ta đứng giữa hàng mi; ngươi không thấy ta đứng”. 

233- Cttamhi vasibhutaham, iddhipäda subhavitã; 

Chalabhiñña sacchikata, katam buddhassa sasanam. 

“Với tâm khéo nhiếp phục; thần túc khéo tu trì. 

Sáu tháng trí, ta chứng; lời Phát dạy, làm xong”. 

234- Sattisulũpama kama, khandhäsam adhikuttanä; 

Yam tvam “kãmaratim' brũsi, 'aratï dãni sa mama. 

“Các dục giống gươm giáo; chém nát các uđn ta. 

Những dục mà ngươi gọi; là lạc thú cuộc đời. 

Ngày nay, dục lạc ấy; với ta, không hấp dẫn”. 

235- Sabbattha vihatãa nandlï, tamokhandho padälito; 

Evam jãänähi pãpima, nihato tvamasi antakã tì. 

“Ở tất cả mọi nơi; hý lạc được đoạn tận. 

Khối tối tăm mù ám; đã bị làm tan nát. 

Hỡi này kẻ Ác ma; ngươi hãy biết như vậy. 

Ngươi chính là Ác ma; ngươi đã bị bại trận” (HT:TMCd)0!). 

Phụ lục. 

Trưởng lão Gangatmiya. 

Tóm lược cầu chuyện. 

Nơi thành Sävatthi (XáVệ) có một Trưởng giả lớn tuổi là thương gia, Trưởng giả 
thường mang hàng hóa đến những vùng biên địa để buôn bán, đồng thời mang hàng hóa 
từ vùng biên địa trở về kinh thành VươngXá để bán. Một chuyến đi buôn của Trưởng giả 
thường kéo dài, có khi cả năm. 

Trưởng giả có người vợ trẻ đẹp, một lần đi buôn ở xa, hành trình ước tính là cả 
năm mới trở về. 

Một đêm nọ, Trưởng giả nhớ người vợ trẻ, khi ấy nàng cũng đang tưởng nhớ đến 
chồng. Một thiên nhân nơi nhà trọ của Trưởng giả thương tình, dùng thần lực mang 
nàng vợ trẻ đến cho Trưởng giả, sau đó mang nàng trở về kinh thành Savatthi (XáVe) 
như trước. 

Trong đêm hội ngộ với chồng, nàng mang thai, khi thai bào phát triển, mẹ của 
Trưởng giả cho rằng “nàng đã ngoại tình”, vì chồng ở xa thì làm sao nàng mang thai 
được, nên đuổi nàng ra khỏi nhà. 


0) Thig. Uppalavannatherrgatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Uppalavann3). 
115 


Trên đường đi tìm chồng để minh oan cho mình, nàng sinh ra một bé trai nơi 
phòng trọ của khách lữ hành 

Một hôm, nàng ắm con ra bờ sông tắm, đặt con nơi bóng mát của cội cây rồi xuống 
sông tắm, một gã buôn trẻ con đi ngang nhìn thấy đứa bé, y liền ắm đứa bé đi mất. 

Nàng mất con, vừa khóc đi lang thang khắp nơi trong rừng để tìm con. Trong rừng 
có một nhóm cướp đang trú ẩn, tên chúa đảng cướp thấy nàng xinh đẹp nên bắt về làm 
VỢ. 

Thời gian sau, nàng sinh ra một bé gái, tên chúa đảng rất thương yêu con gái mình. 

Khi con nàng được ba tuổi, trong một cuộc cự cải với tên tướng cướp, nàng vô ý 
làm rơi đứa bé gái khiến nó bị thương nơi đầu, máu tuôn ra rất nhiều. 

Kinh sợ tên tướng cướp sẽ giết nàng, nàng bỏ chạy trốn; tên cướp chăm sóc đứa 
con gái nên chẳng quan tâm đến nàng. 

Nàng lần dò ra khỏi rừng, rồi trở về kinh thành VươngXá, hành nghề kỹ nữ để sinh 
sống. 

Nói về tên buôn trẻ con, y mang những đứa trẻ bắt cóc được đến thành Savatthi để 
bán. Người Trưởng giả sau chuyến buôn xa trở về nhà, hiểu ra sự việc, cho người đi 
khắp nơi để tìm vợ con. 

Có lần đi ngang qua chỗ tên buôn trẻ con, nhìn thấy một bé trai, Trưởng giả phát 
sinh tình cảm trìu mến, có cảm giác là “con trai của mình”, ông mua đứa bé trai về làm 
con (vì Trưởng giả không có con), ông đặt tên hài tử là Datta (Đát-Tá; đã được cho). 

Khi Trưởng giả mệnh chung, Datta thừa hưởng tài sản của cha để lại, trở thành 
Trưởng giả nơi kinh thành XáVệ. 

Có lần Trưởng giả Datta mang hàng hóa đến kinh thành VươngXá để bán, tình cờ 
gặp “người mẹ” (nhưng Trưởng giả Datta không biết nàng là mẹ ruột của mình), Trưởng 
giả phát sinh tình thương mến đặc biệt, liền cưới “mẹ mình” về làm thiếp. 

Về sau, nhóm cướp trú ẩn trong rừng bị quan quân tảo trừ, chúng bỏ chạy để lẫn 
tránh, cô con gái cũng trốn chạy, ra khỏi rừng nàng lần dò đi đến kinh thành Sävatthi 
(XáV), làm công cho một gia tộc. 

Có lần, Trưởng giả Datta đi tắm sông, nhìn thấy nàng làm công đang đi lấy nước 
sông về cho chủ, Trưởng giả cảm thấy yêu mến nàng và đã cưới nàng về làm thiếp. 

Như vậy, hai mẹ con cùng lấy chung một chồng, một hôm người mẹ tình cờ thấy 
được vết sẹo trên đầu của người con, hỏi ra mới biết được “đây là người con gái ruột 
của mình với tên tướng cướp”. 

Về sau, Trưởng giả Datta phát giác ra “người thiếp lớn là mẹ ruột của mình, người 
thiếp kế lại là em gái cùng mẹ khác cha của mình”. 

Cả ba người cùng cảm thấy đau khổ tột cùng, người mẹ cùng người con gái bỏ nhà 
ra đi xuất gia. Riêng Trưởng giả Datta rất đau khổ, từ bỏ sản nghiệp xuất gia trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn. 

Do mặc cảm phạm lỗi nghiêm trọng, nên Ngài ra nơi bờ sông Hằng thanh vắng, cất 
một thảo lư bằng lá thốtnốt để trú ngụ, chiếc bát Ngài dùng là chiếc ghè dùng để đựng 
sữa của người chết, y của Ngài là loại vải dùng để quấn thi hài người chết, hay vải được 
quăng bỏ nơi đống rác. Do vậy, Ngài được gọi là Gangatiriya (Găng-Ga-Ti-Rí- Dá: “Người 
ở trên bờ sông Hằng”); và Ngài nguyện “giữ im lặng” (tịnh khẩu). 

Trọn một năm người ta không thấy Ngài nói một lời, thậm chí khi Ngài đi khất thực, 
các cận sự hỏi bất cứ điều gì, Ngài vẫn im lặng không trả lời. 

Ngài luôn suy gẫm về nghiệp quả luân hồi, cùng với nỗi thông khổ phát sinh từ 
chúng. 

Sang năm thứ hai, một nữ cận sự muốn thử xem Ngài có biết nói hay không; khi 
Ngài đi khất thực đứng trước nhà, người nữ cận sự này cúng dường sữa, bà đổ sữa đầy 


A17 


bát tràn ra ngoài, Ngài nói rằng: “Này chị, thôi vừa đủ rồi”. 


116 


Sang năm thứ ba, Ngàichứng Thánh quả ALaHán. 

Vào thời Đức Thế Tôn Padumuttara, tiền thân Ngài Gangatiriya là một gia chủ, có 
cúng dường nước uống đến các vị Tỳkhưu0'). 

Trong tập Ké ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha) có ghi nhận hai kệ ngôn của 

Ngài Gangatiriya. 

127- Tinnam me tãlapattaänam, gangatire kuti katä; 

Chavasittova me patto, pamsukũlañca civaram. 

“Trên bờ sông Hằng Hà; dùng ba lá thốt nốt. 

Ta dựng lên cho ta; một chòi lá cho mình. 

Bát ta là cái ghè; dùng cúng sữa người chết. 

Còn y áo của ta; lượm chắp từ đống rác”. 

128- Dvinnam antaravassanam, ekã vaca me bhãsitã; 

Tatiye antaravassamhi, tamokhandho padälito ti. 

Suốt hai năm sống vậy; ta chí nói một lời. 

Trong khoảng năm thứ ba; khối sĩ ám tan tành”(HT.TMCd)0). 

Ngài Gangatiriya có thể là Ngài Udakadayaka (Ú-Đá-Ká-Đa-Dá-Ká) được đề cập 
trong tập Apadana (Thánh nhân Ký sự) ®). 

*Những Bổn sự liên hệ đến bà Uppalavamna. 

Tiền thân bà Uppalavanna thường được đề cập trong các Bổn sự sau. 

Bổn sự Kharadiya (Khá-Ra-Đí-Dá). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là nai cái, chị của nai chúa đàn (tiền 
thân của Đức Phật). 

Duyên sự. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Thành XáVệ (Savatthi), nơi Đại tự KỳViên của Trưởng 
giả Anathapindika (CấpCôĐộc). 

Bấy giờ, nơi Đại tự có một Tỳkhưu là người khó bảo, vị ấy ngang bướng bỏ ngoài tai 
những lời khuyến giáo của các bậc đồng Phạm hạnh. 

Các Tỳkhưu ngồi bàn luận về đề tài này nơi Giảng Pháp đường, Đức Thế Tôn ngự 
đến Giảng Pháp đường, Ngài ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, hỏi các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận về đề tài gì? Vấn đề gì được khởi lên nơi 
đây? 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về đề tài đang được bản luận. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Tỳkhưu, có thật ngươi là người khó dạy bảo, không nghe lời khuyến giáo của 
các vị Tỳkhưu khác? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như thế. 

- Này Tỳkhưu, thuở xưa cũng vì ngươi khó dạy bảo, không nghe lời lời dạy của bậc 
hiền trí nên ngươi đã bị sụp bẫy và mạng vong. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nêu lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahamadattta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì ở kinh thành Baränasi 
(BaLaNal). 

Bấy giờ Bồtát là nai chúa, sống vời đàn nai vây quanh. Một nai cái là chị nai chúa 
mang nai con của mình, đến nói với nai chúa rằng: 

- Này em, đây là cháu của em ; em hãy dạy cho nó biết “sự không ngoan của loài 
nal”. 

Nai chúa nói với nai cháu rằng: 

- Này cháu, hãy đến đây học tập vào giờ này. 


0)-ThagA.¡. 248. 
2)- Thag. 127-128. Gangatiriyattheragaatha (Kệ ngôn Trưởng lão Gangätiriya). 
3)- Apii. 437. 


117 


Nhưng nai cháu khó dạy bảo, không đến học “sự khôn ngoan của loài nai” theo giờ 
được qui định, nó bỏ trốn một ngày, rồi hai ngày, cho đến ngày thứ bảy cũng vậy. 

Nai chị đến hỏi nai chúa. 

- Này em, cháu em học tập ra sao ? 

- Này chị, nó thật khó dạy bảo ; cả bảy ngày qua nó không đến học tập “sự khôn 
ngoan” của loài nai. Tôi không dạy nó nữa. 

Nai chúa nói lên kệ ngôn. 

Atthakkhuram kharadiye, migam vankativankinam; 

Sattahi kalatikkantam, na nam ovaditussahe ti. 

“Khi nai có tám móng; với sừng chĩa nhiều nhánh. 

Lại có bảy mưu chước; để tự cứu lấy mình. 

Ta không dạy nó nữa; hỡi nai Kha-Ra-Đí-Dá” (B. Trần Phương Lan d). 

Nai Kharadiya đi lang thang trong rừng, vì không học tập nên không biết bẫy rập 
của người thợ săn, nó rơi xuống bẫy rập, bị người thợ săn giết chết. 

Nhận diện bổn sự. 

Nai cháu nay là vị Tỳkhưu khó dạy bảo; nai chị nay là Tỳkhưu ni Uppalavannã; nai 
chúa nay là Đức Thế Tôn0'). 

Bổn sự Tipallatthamiga (con nai có ba cử chỉ). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannä là nai cái, em của nai chúa (tiền thân 
Đức Phật) và là mẹ của nai con (tiền thân Ngài Rahula) 2). 

Bổn sự Kanha (Con bò đen). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là “bà lão, mẹ nuôi của bò chúa 
Ayyakalaka). 

Duyên sự. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự KỳViên. Nhân các Tỳkhưu bàn luận về Song 
thông lực mà Đức Thế Tôn đã thi triển để nhiếp phục các ngoại giáo, việc làm của Ngài 
không ai có thể làm được. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, việc làm của Đấng Như Lai không ai có thể thay thế nổi, không ai 
có thể làm được. Điều này không có gì là lạ khi Như Lai đã trở thành Bậc Chánh Giác. 

Thuở xưa, khi ta còn là súc sinh, việc làm của ta cũng không ai có thể làm nổi rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Ngài nêu lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi (BaLaNai). 

Gần khu rừng có một bà lão nghèo khổ, sống ven khu rừng. Một người lái bò, đem 
bò đến kinh thành BaLaNại bán, lỡ đường tìm đến xin bà lão cho ngụ qua đêm, nơi 
người lái buôn cho đàn bò của mình trú ngụ gần ngôi nhà của bà lão. Trong đêm, con bò 
cái trong đàn sinh ra con bò nhỏ; người chủ đàn bò cùng bà lão săn sóc con nghé vừa 
sinh ra. Bà lão cảm thấy thương mến con nghé này, khi người lái thương trà tiền trọ qua 
đêm, bà nói. 

- Tôi sống gần khu rừng vắng này, tiền đối với tôi cũng không có ích lợi gì, vì chẳng 
có mua bán chỉ ở nơi đây. Ở đây rất vắng vẻ, ông hãy cho tôi con nghé vừa sinh ra trong 
đêm thay cho số tiền này, nó sẽ ở đây với tôi. Có nó, tôi cảm thấy đở hiu quạnh. 

Người chủ bò đồng ý. Bà lão nuôi dưỡng con nghé, xem như là đứa con của mình, 
cho bò ăn cơm cháo mà mình có được. Con nghé dần lớn lên, nó có bộ lông đen mướt, 
nên được gọi là: Ayya-kalaka, nghĩa là “con bò đen của bà lão”. 


4)- JA, Kharadiyajataka (Bổn sự Kharadiya); chuyện số 15. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 


118 


Khi con bò đen trưởng thành, nó trở thành bò đầu đàn của nhóm bò trong làng ven 
khu rừng ấy. Trẻ con trong làng thường cưỡi lên lưng và nô đùa với con bò đen. 

Một hôm con bò đen suy nghĩ: “Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con của mình, nuôi 
dưỡng ta rất khó khăn. Ta nên tìm cơ hội giúp mẹ ta thoát ra sự sống khó nhọc này”. 

Từ hôm đó trở đi, con bò đen tìm cơ hội kiếm tiền để giúp cho mẹ. 

Một hôm, có người lái buôn với 500 cổ xe bò mang hàng hóa đến ngôi làng ven bìa 
rừng, ngôi làng có con suối, nhóm mục đồng thường mang bò đến uống nước và nô đùa 
cùng nhau. Trong đêm, một cơn mưa lớn đã trút xuống, khiến con suối nước dâng cao và 
chảy xiết, trở thành con suối lớn như con sông nhỏ nhưng cạn. 

Người lái buôn cùng với 500 cổ xe hàng hóa đi đến con suối ấy, các con bò của 
người lái buôn không thể kéo những cổ xe vượt qua con suối đang chảy xiết, tuy người 
lái buôn đã cột những cổ xe vào với nhau để chống lại sức mạnh của dòng nước chảy 
xiết. Những con bò cùng với 500 cổ xe tuy không bị nước cuốn trôi, nhưng không thể 
nhúc nhích được. 

Khi ấy nhóm mục đồng cùng những con bò đi đến suối để uống nước. Người 
thương buôn là người rất thiện xảo trong việc xem tướng bò, để giám định giá trị con 
bò, nhìn thấy con bò đen, người lái buôn biết “đây là loại bò chúa, có sức mạnh, nó có thể 
kéo 500 cổ xe này qua dòng suối đang chảy xiết”. Người lái buôn hỏi những trẻ mục 
đồng: 

- Ai là chủ cùa con bò đen này? Nếu nó kéo được 500 cổ xe hàng của ta qua dòng 
suối, ta sẽ trả công cho nó. 

- Chủ của con bò đen này là là bà lão ở ven rừng. Ở đây không ai là chủ của nó cả. 

Nghe vậy, người thương buôn mang cổ xe vào cổ con bò đen, ra hiệu cho bò đen 
kéo cổ xe. Nhưng con bò đen vẫn đứng yên không nhúc nhích. 

Theo truyền thuyết “là loại bò chúa, nếu chưa được định đúng giá thì nó sẽ không 
đi”. Hiểu ý bò chúa, người lái buôn nói. 

- Này bò chúa, nếu ngươi kéo 500 cổ xe của ta qua được dòng suối này, mỗi cổ xe ta 
sẽ trả ngươi hai đồng vàng. 

Khi ấy con bò đen rống lên, tỏ ý bằng lòng. 

Người lái buôn cột một cổ xe hàng hóa vào ách bò, bò đen kéo cổ xe đầy hàng hóa 
qua bên kia dòng suối dễ dàng, lần lượt 500 cổ xe hàng hóa được bò đen kéo sang bên 
kia dòng suối. 

Người lái buôn cột vào cổ bò túi tiền 500 đồng vàng, nói rằng: “Này bò chúa, đây là 
tiền công của ngươi”. 

Bò chúa suy nghĩ: Người này không trả tiền công cho ta đúng theo lời hứa. Ta sẽ 
không cho nó đi”. Bò chúa rống lên tỏ ý không hài lòng, đi đến đứng trước cổ xe đầu đàn; 
những con bò trong đàn không con nào dám kéo cổ xe hàng hóa đi qua, cho dù người 
chủ đánh roi vào người chúng, ra lịnh chúng kéo cổ xe. 

Người lái thương thấy bò chúa đứng cản trước đầu xe, y suy nghĩ: “Có lẽ nó biết ta 
trả công không đủ, nên không cho đoàn xe của ta đi qua. Nó có sức mạnh rất lớn, không 
khéo nó sẽ phá tan 500 cổ xe hàng hóa này”. 

Người lái buôn lấy thêm 500 đồng vàng, bỏ vào bọc, mang đến treo vào cổ bò, nói: 
“Tiền công của ngươi ta đã trả đủ, ngươi hãy cho đoàn xe hàng hóa của ta đi qua”. 

Khi ấy, bò chúa mới chịu trở lại, sang bên kia suối, mang tiền về nhà cho mẹ, trẻ 
mục đồng thấy trên cổ bò đen có hai túi tiền, chạy đến để lấy, nhưng bò đen không cho 
chúng đến gần, nó chạy nhanh về nhà. 

Vì kéo 500 cổ xe hàng hóa, lại phải chạy nhanh về nhà, nên bò chúa rất mệt mỏi, hai 
mắt nó đỏ ngầu lên. Bà lão thấy bò đen mang hai túi ở cổ, mở ra thấy tiền vàng, bà hỏi: 

- Này con thân, tiền này con lấy được từ đâu? 


119 


Những trẻ mục đồng cũng vừa chạy đến nhà bà lão, chúng tường thuật lại câu 
chuyện, nghe xong bà lão xúc động rằng: 

- Này con thân, ta đâu có muốn sống nhờ tiền của con. Sao con lại khổ nhọc như thế. 

Bà lão dùng nước nóng tắm cho bò, cho bò uống nước mát để mau hồi sức, cho bò 
ăn những vật thực thích hợp. Từ đó bà cùng bò chúa sống nơi ven khu rừng ấy cho đến 
khi mạng chung, cả hai đi theo nghiệp riêng của mìmnh. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, chẳng phải hôm nay việc làm của Như Lai không ai có thể làm 
nỗi, thuở quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. 

Rồi Bậc Đạo sư nói lên kệ ngôn. 

29- Yato yato garu dhuram, yato gambhiravattani; 

Tadässu kanham yuñjanti, svässu tam vahate dhuranti. 

“Với gánh nặng phải mang; với khúc sông phđi qua 

Chúng cột con bò đen; bò đi kéo gánh nặng” (B. Trần Phương Lan d). 

Nhận diện bổn sự. 

Bà lão nay là bà Uppalavannä, bò chúa đen nay là Đức Thế Tôn0!). 

Bổn sự Mudulakkhana (Nhu tướng). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là Hoàng hậu Mukhalakkhana (Nhu 
Tướng). 

Duyên khởi. 

Trong thành Savatthi có một thiện gia nam tử, ngher được Pháp từ Đức Thế Tôn. 
thiện gia tử này khởi tâm muốn sống đời sống xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn. 

Được cha mẹ đồng ý, vị ấy xuất gia trở thành vị Tỳkhưu trong Giáo đoàn; sau khi 
xuất gia vị Tỳ khưu này chuyên tâm tu tập thiền quán. 

Một hôm, vị Tỳkhưu đi khất thực trong thành Savatthi (XáVệ), rông thấy một nữ 
nhân có nhan sắc xinh đẹp, nữ nhân vận y phục lộng lẫy như Thiên nữ cõi Ba mươi Ba 
(Tavatimsa). Dục tham từ vùng “ngã ngằm (anusaya)” chợt trỗi dậy trong tâm vị 
Tỳkhưu ấy, tâm tu tập ngã gục chẳng khác chi cây thốtnốt bị búa rìu đốn ngã. 

Từ khi bị dục tham chỉ phối, vị Tỳkhưu không còn thấy hứng thú trong đời sống 
Phạm hạnh, tâm tư luôn bị bóng hình nữ nhân ám ảnh, vị ấy chẳng buồn cắt tóc cạo râu, 
nhìn vị Tỳkhưu chẳng khác gì con thú rừng với râu tóc cùng với móng tay, móng chân 
mọc đài, y phục chẳng buồn giặt giủ, thân chẳng buồn tắm rửa, trở nên hôi hám. 

Nhì thấy hiện trạng của vị ấy, các Tỳkhưu đồng phạm hạnh hỏi: 

- Này Hiền giả, vì sao hiện trạng Hiền giả thay đối, tâm tư Hiền giả không còn hưng 
phấn như trước?. 

Vị Tỳkhưu ấy tỏ bày tâm sự mình với các bậc Đồng Phạm hạnh, nghe vậy các vị 
Tỳkhưu bạn khuyên rằng: “Này Hiền giả, lạc thú ở đời vui ít khổ nhiều. Hiền giả hay vui 
thích với đời sống Phạm hạnh đi”. 

- Này các Hiền giả, nay tôi chẳng còn ham thích đời sống Phạm hạnh nữa, tôi muốn 
trở về với đời sống thế tục. 

Thấy vị Tỳkhưu cương quyết muốn trở về với đời sống thế tục, các vị Tỳkhưu bạn 
đưa vị Tỳkhưu bị cảm nhiễm đến trước Đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳkhưu, có chuyện gì thế? 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về sự cảm nhiễm của vị Tỳkhưu ấy, Đức Thế 
Tôn hỏi: 

- Này Tỳkhưu, có thật như thế chăng? 

- Có thật như thế, bạch Thế Tôn. 


0)- JA. Kanhajataka (Bổn sự Con bò đen). Chuyện số 29. 
120 


- Này Tỳkhưu, vì sao ngươi thối giảm tỉnh cần trong việc thực hành Pháp Giải thoát 
như thế?. 

-Bạch Thế Tôn, khi con đi khất thực trong thành Savatthi (XáVệ), nhìn thấy một nữ 
nhân nhan sắc xinh đẹp với trang phục lộng lẫy, con bị cảm dục sinh lên khiến tâm con 
không còn thấy phấn khởi khi thực hành Phạm hạnh. 

- Này Tỳkhưu, việc ấy chẳng có gì lạ, “sắc nữ nhân thường xâm chiếm, chế ngự tâm 
người nam”. Ngay cả bậc hiền trí thuở xưa, tuy đã chứng đắc “tám thiền chứng cùng 
năm thắng trí ”, tâm được thanh tịnh, đôi chân đi vào hư không. 

Nhưng rồi “sắc nữ nhân” đã quật ngã vị ấy, khiến “tám thiền lực cùng năm thắng trí 
bị tiêu họai”, vinh quang tột đỉnh bị sụp đổ; ví như trận cuồng phong cực mạnh có thể 
làm sụp đổ núi chúa Sineru (TuDi), thì có sá gì những ngọn đồi nhỏ. Ví như ngọn gió 
mạnh có thể thổi cạn nước dòng sông lớn, thì sá gì chút ít nước nhỏ nhoi trong cái ao 
làng. 

Năng lực tham dục có khả năng quật ngã bậc Hiền trí thuở xưa như thế, thì chẳng 
có gì lạ khi ngươi bị cảm dục chỉ phối và điều sử ngươi. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nêu lên câu chuyện quá khứ. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi Đức vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baränasi (BaLaNai), Bồtát tái 
sinh vào một gia tộc Bàlamôn trưởng giả, có đại tài sản. Trưởng thành, Ngài thông thạo 
ba Tạng kinh điển Veda (VệĐà); khi cha mẹ qua đời, Bồtát bố thí hết gia sản, Ngài đi vào 
rừng Tuyết trong dãy HymãLaoSơn, xuất gia làm ẩn sĩ, thành tựu được “tám thiền chứng 
cùng năm thắng trí”. Ngài sống an lạc nơi núi rừng thanh vắng. 

Một hôm, Bồtát đi đến kinh thành Baranasi để tìm muối dấm, Ngài trú ngụ nơi 
vườn Ngự Uyển của Đức vua xứ Kãsi (Ka-Sí). 

Hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngài xếp lại tọa cụ, khoác lên mình chiếc y vỏ cây 
, đấp bên ngoài là tấm áo làm bằng da con Sơn dương màu đen, Ngài đi vào kinh thành 
Baranasi để khất thực. 

Bồtát đi ngang qua cổng Hoàng cung, bấy giờ Đức vua đang đứng trên lầu cao nhìn 
xuống đường, thấy Bồtát với phong thái uy nghỉ, nước da trong sáng, các môn quyền 
được gìn giữ nghiêm trang, Đức vua phát sinh tâm cảm phục phong cách vị Ẩn sĩ, cho 
với Bồtát đến Hoàng Cung. 

Vị ẩn sĩ ngồi vào chổ ngồi được soạn sắn, là một Bảo tọa sang trọng, lộng lẫy, Đức 
vua cúng dường vật thực thượng vị dành riêng cho mình đến Ẩn sĩ, sau khi thọ thực 
xong, Bồtát chúc phúc an lành đến Đức vua cùng Hoàng tộc. 

Đức vua thỉnh Ẩn sĩ trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển. 

Suốt 16 năm dài, Ẩn sĩ trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển, hằng ngày Ngài đến Hoàng cung 
để thọ thực, chúc phúc lành và giảng pháp đến Hoàng tộc. 

Bấy giờ, nơi biên cương có giặc loạn, Đức vua thân chinh ra chiến trận để tảo trừ 
quân phiến loạn, trước khi lên đường ra chiến trận, Đức vua ủy thác cho Hoàng hậu 
Mudulakkhana (Nhu Tướng) việc cúng dường vật thực cùng những vật cần thiết đến Ẩn 
Sĩ. 

Và Bồtát hằng ngày vẫn đến Hoàng cung thọ thực do Hoàng hậu Mudulakkhana 
(Mú-Đú-Lắc-Khá-Na) cúng dường. 

Một hôm, sau khi chuẩn bị vật thực cúng dường đến Ẩn sĩ đã hoàn tất, nhưng vì 
Bồtát đến muộn. Hoàng hậu đi vào phòng, tắm rửa sạch sẽ với nước hoa thơm ngát, rồi 
Hoàng hậu lên sân thượng để phơi khô mình trong nắng, nàng nằm trên chiếc ghế dài 
bằng ngọc, đấp lên người chiếc lụa mỏng. 

Khi xuất khỏi Thiền tịnh, Bồtát thấy trễ giờ, Ngài theo đường hư không đi đến 
Hoàng cung thọ thực. 


121 


Nghe tiếng động sột soạt từ chiếc y vỏ cây phát ra ở trên hư không, Hoàng hậu ngồi 
dậy. Bồtát cũng vừa phi hành đi đến, theo thói quen Hoàng Hậu đứng lên tiếp kiến Bồtát, 
chiếc y choàng rơi xuống đất, phơi bày tấm thân kiều diễm của nàng trước mặt Bồtát. 

Lửa dục được đè nén từ bao năm nay, chợt bùng lên, tâm Bồtát rơi vào cảm dục, 
“thiền lực cùng năm thắng trí” của Ngài, ngay giây phút ấy bị hoại. Bồtát như thân cây cổ 
thụ bị đốn ngã từ chiếc rìu bén ngót “sắc nữ nhân”, như Đại bàng bị cắt cụt đôi cánh, 
không còn soãi cánh vẫy vùng giữa hư không rộng lớn. 

Tuy ngồi thọ thực, nhưng Ngài chẳng còn tâm trí gì đối với vật thực, Ngài phải đi bộ 
trở về vườn Ngự Uyển. 

Khi về nơi trú ngụ, tâm Bồtát vẫn nhớ đến thân hình kiều diễm của Hoàng hậu 
Mudulakkhana (Nhu Tướng), Ngài chẳng còn tha thiết chi đến thiền tịnh. 

Liên tục bảy ngày, Ngài không đến Hoàng cung thọ thực, chỉ nằm trên sàng tọa mơ 
tưởng đến bóng hình của Hoàng hậu Nhu Tướng, Ngài nhịn ăn cả bảy ngày như vậy. 

Vào ngày thứ bảy, Đức vua trở lại kinh thành Baränasi (BaLaNại) sau khi bình định 
giặc loạn nơi biên thùy. 

Khi về đến Hoàng cung, Đức vua hỏi Hoàng hậu Mudulakkhanä rằng: 

- Này Hậu, Ẩn sĩ vẫn thường đến Hoàng cung nhận vật thực phải không? 
- Thưa Đại vương, bảy ngày qua, Ẩn sĩ không đến. 

Ngạc nhiên, Đức vua lập tức đi vào vườn Ngự Uyển viếng thăm Ẩn sĩ, thấy ẩn sĩ 
nằm thiếp trên sàng tọa, tưởng Ẩn sĩ bệnh năng, Đức vua cho người quét dọn am thất 
sạch sẽ, vỗ vào chân ẩn sĩ, hỏi rằng: 

- Thưa Ẩn sĩ, có phải Ngài lâm trọng bệnh chăng? 

- Thật vậy, này Đại vương, ta đang lâm trọng bệnh. 

- Thưa Ẩn sĩ, Ngài bệnh ra sao? 

- Này Đại vương, ta đang bị lửa cảm dục thiêu đốt tâm. 
- Thưa Ẩn sĩ, ai thiêu đốt Ngài. 

- Là Hoàng hậu Mudulakkhana (Mú-Đú-Lắc- Khá-Na). 

- Vậy, Hoàng hậu Mudulakkhanä sẽ là của Ngài kể từ hôm nay. Ta sẽ trao nàng cho 
Ngài, Ngài hãy chuẩn bị đến Hoàng cung để nhận Hoàng hậu Mudulakkhanä. 

Nghe vậy, Bồtát như vừa được hồi sinh, Ngài ngồi dậy một cách khỏe mạnh, như 
chưa hề bị bệnh. 

Đức vua từ giả Ẩn sĩ ra về để sắp xếp việc trao Hoàng hậu Mudulakkhana (Nhu 
Tướng) đến Ẩn sĩ. Đức vua bảo Hoàng hậu trang điểm thật lộng lẫy, đeo những trang 
sức quý trên mình cùng với xiêm y tuyệt đẹp. Đức vua nói với Hoàng hậu Nhu Tướng 
rằng: 

- Ấn sĩ vốn thanh tịnh, nhưng chẳng may cảm dục trước sắc đẹp của nàng, nên bị 
lửa dục thiêu đốt tâm. Chúng ta phải tìm cách cứu ẩn sĩ, đưa ẩn sĩ trở lại trạng thái thanh 
tịnh như xưa. 

- Đại vương hãy yên tâm, việc này thiếp có thể làm được. 

Khi Ẩn sĩ đến Hoàng cung, Đức vua trao tặng Hoàng hậu Mudulakkhana đến Ẩn sĩ, 
bằng cách rưới nước vào tay hai người. 

Ẩn sĩ cùng với Hoàng hậu Nhu Tướng đảnh lễ Đức vua, rồi cùng nhau ra khỏi Hoàng 
cung. Khi đến cổng Hoàng cung, Hoàng hậu kêu lên. 

- Này Ngài Ẩn sĩ, chúng ta phải có nhà để trú ngụ chứ. Ngài hãy trở vào Hoàng cung 
xin Đức vua căn nhà để chúng ta trú ngụ. 

Ẩn sĩ phải trở lại Hoàng cung, xin Đức vua ban cho căn nhà; Đức vua ban cho hai 
người căn nhà tồi tàn mà khách lữ hành dùng làm căn nhà thay y phục. 

Ẩn sĩ đưa Hoàng hậu đến căn nhà đổ nát, nhưng nàng không chịu bước vào nhà vì 
nhà rất dơ bẩn, nàng nói: 

- Nơi này dơ bẩn quá, Ngài hãy dọn dẹp cho sạch sẽ đi. 


122 


- Nhưng nơi đây không có cuốc xẻng, chổi quét, ta làm sao dọn dẹp sạch sẽ? 

- Ngài hãy vào Hoàng cung xin Đức vua xẻng, cuốc, chỗi quét .... 

Do đang là nô lệ của tham dục, nên Bồtát lại đi vào Hoàng cung xin Đức vua những 
vật dụng làm sạch căn nhà. 

Hoàng hạu lại nói: 

- Nơi đây thiếu những vật dụng cho chúng ta, Ngài hãy vào Hoàng cung xin Đức vua 
những vật dụng đi. 

- Ta phải xin những gì? 

- Ngài hãy xin giường nằm, ghế ngồi ... 

Rồi Hoàng hậu bảo Ẩn sĩ gánh nước về đổ đầy các chậu nước ... Ấn sĩ làm việc suốt 
ngày, cảm thấy mệt mỏi, lửa dục hạ dần trong tâm. 

Ngài mệt mỏi ngồi vào chiếc giường, bấy giờ Hoàng hậu Mudukakkhana nắm lấy 
râu Ấn sĩ, hỏi rằng: 

- Này Bàlamôn, Ngài có còn là ẩn sĩ thanh tịnh không? Ngài quên mình là một 
Bàlamôn thanh tịnh rồi sao? Ngài tình nguyện làm nô lệ cho tham dục đấy ư? 

Nghe những câu hỏi của Hoàng hậu, Ẩn sĩ chợt tỉnh ngộ rằng: “Trước đây ta là một 
Samôn thanh tịnh, ta không phải làm những việc hèn mọn này. Chỉ vì để cho tham dục 
xâm chiếm, điều sử, ta mất hết những Thượng nhân pháp, đồng thời trở thành kẻ nô lệ 
cho người sai khiến. Tham dục này sẽ dẫn ta rơi vào khổ cảnh, hôm nay ta phải thoát ra 
vòng kềm tỏa của tham dục”. 

Ngài kêu lên rằng: 

- Hôm nay ta sẽ trả Hoàng hậu về cho Đức vua và ta sẽ từ giả nơi này. 

Bồtát đưa Hoàng hậu trở lại Hoàng cung, tìm gặp Đức vua, nói rằng: 

- Thưa Đại vương, ta không còn ham muốn Hoàng hậu nữa. Chính vì Hoàng hậu mà 
khát ái bừng dậy trong ta, nó sẽ đưa ta rơi vào khổ cảnh, nay ta trả Hoàng hậu lại cho 
Ngài. 

Sau khi trao trả Hoàng hậu Mudulakkhana đến Đức vua, Bồtát hồi tưởng lại nếp 
sống thanh tịnh của mình khi còn trú ẩn nơi vùng núi Tuyết, Ngài trú tâm vào đề mục đã 
từng tu tập, dần dần chứng đắc trở lại “tám thiền chứng cùng năm thắng trí” như trước. 

Ẩn sĩ bước vào hư không, ngồi “tréo chân (pallanka)” giữa hư không nơi Hoàng 
cung, Ngài nói lên kệ ngôn. 

66- Ekaã icchaã pure äsi, aladdhã mudulakkhanam; 

Yato laddhã alarakkhi, iccha iccham vijãyathati. 

“Trước có ước muốn; nhận được nàng Nhu Tướng. 

Khi nhận, biết không an toàn; nên không còn ước muốn”. 

Rồi Ngài theo đường hư không đi về vùng núi Tuyết của mình, không trở lại kinh 
thành Baranasi (BaLaNại) nữa. Mệnh chung Ẩn sĩ sinh về Phạm Thiên giới. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết giảng “Bốn sự thật”. 

Dứt Pháp thoại, vị Tỳkhưu cảm dục chứng Thánh quả ALaHán. 

Nhận diện Bổn sự. 

Đức vua nay là Ngài Änanda, Hoàng hậu Mudulakkhana nay là nàng Uppalavannä, 
vị Ẩn sĩ nay là Đức Thế TônU'). 

Bổn sự Sarambha (Con bò Sazrambha) 2). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là nữ Bàlamôn. Chi tiết câu chuyện 
này rất giống Bổn sự Nandivisala (Nan-Đí-Quí-Sa-L4á), chỉ khác chỉ tiết là: Trong Bổn sự 
Sarambha (Sa-Răm-Phá), Bồtát là con bò Sarambha, còn trong Bổn sự Nandivisala, Bồtát 


0)- JA. Mudulakkhanajataka (Bổn sự Hoàng hậu Nhu Tướng); chuyện số 66. 
(2)- JA, Sarambhajataka. Chuyện số 88. 


123 


là con bò Nandivisäla và trong Bổn sự Nandivisala không đề cập đến tiền thân bà 
ppalavanna. 

Lại nữa bò mộng Nandivisala được tìm thấy trong Tạng Luật, tập “Phân tích Giới 
Tỳkhưu II”; chương Ưngđốitr¡ (Pacittiya), phẩm: Nói dối; điều học thứ hai. 

Bổn sự Nandivisala (Con bò Nandivisđla). 

Duyên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự KỳViên của Trưởng giả CấpCô Độc. 

Bấy giờ nhóm Tỳkhưu Lục Sư, khi cãi cọ với các Tỳkhưu hiền thiện, đã nhiếc mắng 
các Tỳkhưu hiền thiện qua nhiều khía cạnh như: Dòng họ, tên gọi, nơi sinh ra, công việc, 
nghề nghiệp, bệnh tật.... lại còn chưởi rủa, khinh bỉ, sỉ vả bằng những lời thô tháo. 

Cầu chuyện được các vị Tỳkhưu hiền thiện trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho 
gọi nhóm Tỳkhưu Lục Sư đến hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, có thật chăng: “Nghe nói các ngươi trong khi cãi cọ với các 
Tỳkhưu hiền thiện, đã nhiếc mắng các Tỳkhưu hiền thiện qua nhiều khía cạnh như: 
Dòng họ, tên gọi, nơi sinh ra, công việc, nghề nghiệp, bệnh tật ... lại còn chửi rủa, khinh 
bỉ, sỉ vả bằng những lời thô tháo”. 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn khiển trách các Tỳkhưu nhóm Lục Sư xong rồi, Ngài nói lên câu chuyện 
quá khứ. 

Bổn sự. 

Thuở quá khứ, Bồtát tái sinh là con bò ở kinh thành Takkasila (Tắc-Ká-Sí-La) của 
nước Gandhara (Găn-Tha-Rá), con bò này thuộc giống bò chúa, được đặt tên là 
Nandivisala (Năn-Đí-Quí-Sa-Lá), vì khi sinh ra nó mang lại niềm vui lớn cho gia tộc này. 

Một Bàlamôn biết được giá trị của bò chúa Nadivisala nên đến xin bò chúa khi còn 
là con nghé, mang về nuôi dưỡng chu đáo và xem nó như là con của mình. 

Khi bò chúa Nandivisala trưởng thành, suy nghĩ rằng: “Trong cõi Diêmphù (Jambu) 
này không có con bò nào có sức mạnh ngang với ta. Ta hãy giúp Bàlamôn này có số tiền 
lớn, để đền công nuôi dưỡng ta chu đáo”. 

Bò chúa Nandivisala đi đến nói với Bàlamôn rằng: 

- Thưa chủ, tôi có sức mạnh, có thể kéo hằng trăm cổ xe hàng hóa, chủ hãy thách 
thức với Trưởng giả có nhiều đàn bò trong vùng, có con bò nào có thể kéo hằng trăm cổ 
xe hàng hóa? Và chủ hãy đánh cuộc 1.000 đồng vàng rằng: “Con bò của tôi có thể khéo cả 
trăm chổ xe hàng hóa chuyển động khỏi vị trí”. 

Người Bàlamôn đi đến gặp vị Trưởng giả có nhiều bò, hỏi rằng: 

- Trong kinh thành Takkasilã này, bò của ai có sức mạnh kéo nổi trăm cổ xe đầy 
hàng hóa?. 

- Không có con bò nào có được sức mạnh như thế cả. 

- Thưa Trưởng giả, bò của tôi có được sức mạnh như thế? 

- Ta không thể tin có con bò có sức mạnh như thế được. 

- Vậy chúng ta hãy đánh cuộc 1.000 đồng vàng đi. 

- Được thôi. 

Người Bàlamôn cho bò Nandivisala ăn no với cơm gạo thơm, tắm và thoa xức dầu 
cho bò. Người Bàlamôn đặt 100 cổ xe chất đầy hàng hòa vào nhau thành một chuỗi dài, 
buộc bò Nandivisala vào ách của cổ xe đầu. 

Người Bàlamôn với gậy thúc bò, ngồi vào chổ điều khiển xe, đưa cao gậy thúc bò, 
quát lên rằng: 

- Này đồ đê tiện, hãy kéo xe đi. 

Bò Nandivisala chưa từng nghe lời thô lỗ này, nên nó nãn chí, nghĩ thầm: “Bàlamôn 
này chưa từng dùng lời thô lỗ với ta. Nay tại sao dùng lời này đối với ta? Ta sẽ không 
kéo trăm cổ xe này nữa”. 


124 


Bò Nandivisala đứng yên, không nhúc nhích, dù người Bàlamôn có thúc gậy vào 
hông nhiều lần. 

Thế là, người Bàlamôn thua cuộc 1.000 đeồng vàng, tháo bò ra khỏi ách xe, trở về 
nhà nằm dài với tâm sầu muộn. 

Bò Nandivisäla đi vào nhà, thấy người Bàlamôn nằm trên ghế dài với sự buồn rầu, 
hỏi rằng: 

- Thưa chủ, vì sao chủ phiền muộn. 

- Làm sao ta không phiền muộn được, khi ta đã thua cuộc mất đi ngàn đồng vàng. 

- Thưa chủ, từ trước đến giờ, tôi có làm hư hại gì đến đồ vật trong nhà chưa? 

- Này bò, chưa có. 

- Tôi có đi tiêu, tiểu không đúng chỗ, làm cho nhà trở nên hôi thối không? 

- Này bò, không có. 

- Vậy tại sao ông gọi tôi là “đồ đê tiện”, nghe tiếng gọi này, tôi nãn chí, không muốn 
giúp ông thắng cuộc. Đó là lỗi của ông, không phải là lỗi của tôi. 

- Này bạn hiền thiện, ta hiểu rồi. 

- Vậy chủ hãy đánh cuộc với người Trưởng giả 2.000 đồng vàng lần nữa, nhưng 
đừng dùng lời thô lỗ với tôi. 

- Được rồi, này bạn hiền thiện. 

Người Bàlamôn lại đánh cuộc với Trưởng giả lần nữa, tiền đánh cuộc lần này là 
2.000 đồng vàng. 

Khi bò chúa Nandivisala được mắc vào càng xe với 100 cổ xe đầy hàng hóa, người 
Bàlamôn ngồi nơi điều khiển cổ xe đầu, đưa cao gậy thúc bò, nói rằng: 

- Này bạn hiền thiện, hãy đi. Này bạn hiền thiện, hãy kéo 100 cổ xe này. 

Nghe lời êm dịu, bò chúaNandivisala hân hoan, dùng hết sức mình kéo cả trăm cổ 
xe chuyển động, di chuyển một đoạn dài. 

Thế là người Bàlamôn thắng cuộc, đại chúng chứng kiến sức mạnh của bò chúa 
Nandivisala, hân hoan ném tiền thưởng vào thân bò chúa rất nhiều. Tất cả tiền thưởng 
thuộc về người Bàlamôn. 

Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

28- Manuññameva bhäãseyya, nãmanuññam kudäcanam; 

Manuñnñam bhãsamänassa, garum bhãram udaddhari; 

Dhanañca nam alabhesi, tena cattamano ahuti. 

“Hãy nói lời hòa nhã; tránh xa không hòa nhã. 

Được nói lời êm dịu; bò kéo đi gánh nặng. 

Thành tựu được tài sản; nhờ vậy được hân hoan”. 

Nhận diện Bổn sự. 

Người Bàlamôn nay là Ngài Ananda, bò chúa Nandivisala nay là Đức Thế Tôn0!). 

Nhân đó, Đức Thế Tôn chế định Học giới cho các Tỳkhưu “Vị Tỳkhưu dùng lời mắng 
nhiếc người khác, phạm Ưngđốitr/ 0). 

Bổn sự Kurudhamma (Pháp Kuru). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannaä là nàng Kỹ nữ6). 

Bốn sự Sirikalakanniĩ. 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Dppalavanna là Thiên nữ Siridevi (Sí-Ri-Đê-Qui). 

Duyên khởi. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự KỳViên của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Từ khi Trưởng giả Anathapindika chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, trong nhà Trưởng 
giả từ vợ con cho đến gia nhân đều giữ gìn năm giới. 

đ)- JA. Nandivisalajataka (Bổn sự Nandivisala), Chuyện số 28. 


2)- Xem Indacanda (d). Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Ưngđốitrị. Phần nói dối; diều học thứ hai. 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 


125 


Một hôm, nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự KỳViên, các Tỳkhưu ngồi bàn luận 
cùng nhau rằng: 

- Này chư Hiền, toàn bộ gia tộc của Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) đều giữ 
gìn năm giới thật trong sạch. Đây là điều hy hữu. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, nghe được đề tài thảo luận ấy. Ngài dạy 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các bậc trí thuở xưa cũng gìn giữ toàn gia tộc được trong sạch 
như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nêu lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi Đức vua Brahmadatta trị vì kinh thành Bãränasi (BaLaNai). 

Khi ấy, có một Trưởng giả thường bố thí đến những người nghèo khổ, giữ gìn năm 
giới; ngoài ra toàn thể gia đình và gia nhân cũng theo gương Trưởng giả gìn giữ năm 
giới, nên Trưởng giả được gọi là Suciparivara (Toàn gia thanh tịnh). 

Một hôm Trưởng giả Suciparivara (Sú-Chí-Pá-Rí-Qua-Rá) suy nghĩ: “Nếu có vị Giới 
đức trong sạch hơn ta, khi đến đây ta mời ngồi vào ghế của ta hay nằm trên giường của 
ta, điều này thật bất xứng với vị ấy”. 

Trưởng giả Suciparivara cho kiến tạo một ghế ngồi và một giường nằm đặc biệt 
dành cho bậc có giới đức. 

Nơi cõi Tứ Đại vương (Catuttharajadevä), có nàng KalakanmI (Bất Hạnh) là ái nữ 
của Thiên vương Viripakkha (Quảng Mục Thiên vương) và nàng Siridevi (Hạnh Phúc) là 
ái nữ của thiên vương Dhataratta (Trì Quốc Thiên vương). 

Cả hai nàng đều mang nhiều vòng hoa và hương liệu, cùng đi đến hồ Anotatta (Vô 
Nhiệt) để tắm, rồi nô đùa nơi ấy. 

Nơi hồ Anotatta (Á-Nô-Tắt-Tá) có nhiều chỗ tắm: Nơi dành riêng cho Đấng Chánh 
Giác, nơi dành riêng cho các Bậc Độc Giác, nơi dành riêng cho các bậc ALaHán, nơi dành 
riêng cho các Samôn, Bàlamôn có thắng trí, nơi dành riêng cho các Thiên nam thuộc cõi 
Tứ Đại vương, nơi dành riêng cho các Thiên nam cõi Đạo Lợi ... nơi dành riêng cho các 
Thiên nữ cõi Tứ Đại vương, nơi dành riêng cho các Thiên nữ cõi ĐạoLợi ... 

Hai thiên nữ đi đến nơi tắm dành riêng cho mình cùng lúc, hai nàng đều tranh nhau 
tắm trước. Nàng Kalakannl (Ka-Lá-Kăng-Ni) nói: 

- Ta cai quản cõi nhân loại, hồ Anotatta ở cõi người. Như vậy, ta là người tắm trước. 

Nàng Siridevi (Sí-Ri-Đê-Qui) nói: 

- Ta là người mang an lành đến nhân loại, là người gìn giữ con đường Giới hạnh. 
Như vậy, ta là người tắm trước mới hợp lý. 

Cả hai cùng tranh lý với nhau, rồi bảo nhau: “Chúng ta đi đến Tứ Đại vương để nhờ 
phân xử, xem ai là người được tắm trước". 

Quảng Mục Thiên vương suy nghĩ: “Nếu ta nói con gái ta được tắm trước, ta sẽ bị 
phê phán là “thiên vị”, nếu ta nói “Sindevïi” được tắm trước” thì con gái ta sẽ buồn 
phiền”. Nên nói rằng: 

- Việc này ta không thể quyết định được. 

Trì Quốc Thiên vương cũng suy nghĩ “Nếu ta nói con gái ta được tắm trước, ta sẽ bị 
phê phán là “thiên vị”, nếu ta nói “Kãlakanm” được tắm trước” thì con gái ta sẽ buồn 
phiền”. Nên nói rằng: 

- Việc này ta không thể quyết định được. 

Hai vị Thiên vương còn lại là Đa Văn Thiên vương (Vessavana) và Tăng Trưởng 
Thiên vương (Virilhaka) suy nghĩ: “Nếu ta xử nàng này được tắm trứơc sẽ mất lòng vị 
Thiên vương kia”, nên hai vị cũng nói rằng: 

- Việc này ta không thể quyết định được. 


126 


Tứ Đại vương phân xử không được, hai nàng cùng đi đến cõi Trời ĐạoLợi nhờ 
Thiên vương Sakka phân xử. 

Nghe hai Thiên nữ trình bày sự việc, Thiên vương Sakka (ĐếThích) suy nghĩ: “Hai 
Thiên nữ này là ái nữ của hai vị Thiên vương, Tứ đại vương là chư hầu của ta. Ta không 
nên làm mích lòng một trong hai Thiên vương này”, nên nói rằng: 

- Này hai Thiên nữ, việc này ta không thể quyết định được. Nơi thành Baranasi 
(BaLaNại) có một hiền trí là Trưởng giả Suciparivara (Sú-Chí-Pá-Rí-Qua-Rá), là người 
trung thực; nàng nào được ngồi trên bảo tọa hay được nằm trên bảo sàng, nàng ấy sẽ 
được tắm trước. 

Hai Thiên nữ đi đến kinh thành Baranasi đứng giữa không trung nơi lầu bảy của 
Trưởng giả Suciparivära vào giữa đêm. Thiên nữ Kãlakanm tranh đến trước để được 
ngồi trên Bảo tọa hay nằm trên Bảo sàng. 

Nàng Kalakanni vận thiên y xanh thắm, thoa xức hương liệu xanh, trang điểm 
những trang sức xanh thắm, đứng giữa hư không với sự kiêu hãnh, phát ra ánh sáng 
xanh thắm (màu xanh thẳm gần giống với màu đen, là màu hắc vận), chiếu vào nơi nằm 
của Trưởng giả Suciparivara nơi lầu bảy. 

Trưởng giả Suciparivara nhìn lên không trung thấy nàng Kalakanm, Trưởng giả 
thấy nàng Thiên nữ này không có vẻ nhân từ hiền thiện, liền hỏi. 

- Nàng là ai, vì sao có màu xanh thắm như thế? 

- Này Trưởng giả, ta là Thiên nữ Kalakanm con gái của Quảng Mục Thiên vương. Ta 
muốn được ngồi trên “ghế đặc biệt”, hay nằm trên “giường đặc biệt”của ông. 

- Này Thiên nữ, nàng có đặc tính như thế nào? Và thường giúp đở những ai?. 

Các thiên nhân không hề biết dối trá, nên Thiên nữ Kalakanni nói lên đặc tính của 
mình là “giả đối, vong ân, đố ky, bỏn xẻn; thường hay giúp kẻ ác để những người này 
thành công rồi họ sẽ đi vào con đường bại vong. Ngoài ra, nàng thường phẫn nộ, thích 
tranh đấu...”. 

Nghe vậy, Hiền trí Suciparivara liền khiển rách: 

- Như vậy nàng là người không hiểu biết gì về Giới hạnh. Nàng hãy đi khỏi nơi này 
ngay. 

Với uy lực giới hạnh của bậc Hiền trí, Thiên nữ Kalakann1 không thể đứng yên, liền 
biến mất giữa hư không. 

Kế đến, nàng Sindevi xuất hiện giữa hư không nơi lầu bảy của Trưởng giả 
Suciparivara. Nàng vận thiên y vàng, thoa xức hương liệu vàng, trang điểm với những 
trang sức màu vàng; nàng đi vào sảnh đường đứng trên nền đất chấp tay chào Trưởng 
giả với vẽ kính cẩn. Trưởng giả hỏi: 

- Nàng là ai, vì sao có được ánh sáng vàng? Nàng đến đây có việc gì? 

- Tôi là Siridevi, con gái của Trì Quốc Thiên vương. Tôi đến đây mong Ngài cho tôi 
được ngồi lên “ghế đặc biệt” hay nằm trên “giường đặc biệt”. 

- Đặc điểm của nàng như thế nào? 

- Tôi thường trợ giúp những người đang bị khổ, nhã nhặn, hiiền hòa, khoan dung, 
thẳng thắn, thân cận bậc hiền trí, tránh xa kẻ ác. 

Trưởng giả hân hoan nói rằng: 

- “Ghế và giường đặc biệt” xứng đáng dành cho nàng. Nàng hãy ngồi hay nằm theo ý 
thích. 

Thiên nữ Siridevi ở nơi sảnh đường cho đến khi đêm gần mãn, rồi trở về cõi Tứ đại 
vương, đi đến hồ Anotatta tắm. 

Sàng tọa được Sirdevi dùng có tên là Sirisaya (giường hạnh phúc), đó cũng là 
nguồn gốc của từ Sirisaya được dùng cho đến ngày nay. 

Nhận diện Bổn sự. 


127 


Thiên nữ Siridevĩ nay là nàng Uppalavannä; Trưởng giả Suciparivära nay là Đức 
Thế TônU 

Bổn sự Bhisapuppha (Củ sen và hoa). 

Trong bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là nữ thần cây. 

Duyên khởi. 

Đức Thế Tôn khi ngự trú nơi Đại tự KỳViêm của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Có một vị Tỳkhưu từ giả Đại tự KỳViên, đi đến trú ngụ nơi một khu rừng trong xứ 
Kosala (KiềuTấtLa). 

Cần thảo lư của vị Tỳkhưu có một hồ sen, có một cánh hoa sen vừa nở rất xinh đẹp, 
vị Tỳkhưu đi đến, đứng dưới gió để ngửi hương sen. Vị nữ thần cây (rukkhadevi) ở gần 
đấy, hiện thân đe dọa vị Tỳkhưu rằng: 

- Này Tôn giả, đây là hình thức của sự trộm cắp. Tôn giả đã phạm vào giới trộm cắp. 

Kinh hoàng, vị Tỳkhưu suy nghĩ: “Đức Thế Tôn có chế định Học giới cho các 
Tỳkhưu rằng: “V/ Tỳkhưu lấy vật chưa được cho có giá trị năm mzsaka,pham vào giới 
Parajika (trục xuất)”. Có thật ta đã rơi vào Học giới này chăng?”. 

Vị Tỳkhưu đi đến Đại tự KỳViên, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, trình lên 
câu chuyện trên. 

- Này Tỳkhưu, ngươi không phải là người đầu tiên bị nữ thần cây cảnh báo. Bậc trí 
thuở xưa cũng bị nữ thần cây cảnh báo và đe dọa như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nêu lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đắt-Tá) trị vì kinh thành Baränasi 
(BaLaNại). Bồtát sinh vào một gia tộc Bàlamôn của xứ Kãsi (Ka-Sí), khi trưởng thành 
Ngài theo học nghiệp nghệ gia tộc nơi kinh thành Takkasila (Tắt-Ká-Sí-La) của Vương 
quốc Gandhara (Găn-Tha-Rá), khi thành tựu nghiệp nghệ gia tộc, Ngài trở lại quê hương. 

Khi cha mẹ mệnh chung, Bồtát bố thí hết gia sản, xuất gia làm ẩn sĩ, trú ngụ nơi 
chân núi Tuyết trong dãy HyMãLapSơn, Ngài cất một thảo lư cạnh một hồ sen gần đó để 
trú ngụ. 

Một hôm, Ngài bước xuống hồ sen để ngửi hương thơn từ cánh hoa sen đang nở. 
Một nữ thần cây (rukkhadev!) ngự nơi cây cổ thụ gần đó hiện ra, đe dọa ẩn sĩ rằng: 

- Này Ẩn sĩ, Ngài không được ngửi hương hoa sen, là một vị Samôn, Ngài đã vi 
phạm vào giới “lấy vật chưa được cho”. 

- Này nữ thần cây, ta không hái hoa, không bẻ hoa. Ta chỉ ngửi hương hoa từ xa, vì 
sao ngươi bảo “lấy của chưa được cho”?. 

Khi ấy có người thợ rừng đi xuống hồ sen, y móc củ sen, làm gãy những thân sen 
cùng những cánh hoa sen tươi đẹp. Ẩn sĩ nói. 

- Này nữ thần cây, nàng gọi “người ngửi hương từ xa, là kẻ trộm”. Sao nàng không 
nói như thế với người đang móc củ sen nơi kia? 

Nữ thần cây đáp: 

- Những người sống phóng túng, buông lung, không biết giữ mình đối với thiện 
nghiệp, đang chạy theo ác nghiệp, ta không có gì để nói với những kẻ như thế. Ta chỉ nói 
với Ngài, vì Ngài đang tìm cách thoát ra khỏi lưới tham dục, cố gắng hành trì để thân và 
tâm được trong sạch. 

Đối với Ngài, một lỗi nhỏ như sợi tóc cũng to lớn như đám mây đen. 

Nghe nữ thần cây cảnh báo, Ẩn sĩ tâm xúc động mạnh, tán thán nữ thần cây rằng: 


4)- JA, Sirikalakannijataka (Bổn sự Sirikalakanm)), chuyện số 382. 
2)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Phân tích Giới Tỳkhưu I. Điều học thứ hai. 


128 


- Này nữ thần hiền thiện, nàng đã có tâm hiền thiện đối với ta, cảm ơn nàng đã nhắc 
nhở ta đối với những lỗi lầm nhỏ nhặt. Ta hứa với nàng, trọn đời ta không vi phạm vào 
những điều không nên xem thường như thế nữa. 

- Này Ẩn sĩ, ta với người không ai làm thuê cho ai. Ngài hãy đi theo đường riêng của 
Ngài, ta đi theo đường của ta vậy. 

Nói xong, nữ thần biến mất trở về nơi ngụ của mình. Ẩn sĩ tinh cần tu tập thiền tịnh, 
mệnh chung tái sinh về Phạm thiên giới. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên “Bốn sự thát”, dứt Pháp thoại, vị Tỳkhưu chứng 
Thánh quả Dự Lưu. 

Nhận diện Bổn sự. 

Nữ thần cây nay là bà Uppalavann3, vị Ẩn sĩ nay là Đức Thế Tôn0). 

Bổn sự Mangja. 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannä là sư tử cái em của sư tử Manoja (Má- 
Nô-Chá)). 

Duyên khởi. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihara). Nhân đề cập đến vị 
Tỳkhưu thân cận với kẻ ác xấu, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không phải trong hiện tại Tỳkhưu ấy thân cận bạn ác, trong quá 
khứ đã từng như vậy và bị thiệt mạng rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nêu lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi Đức vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đắt-Tá) trị vì kinh thành BaranasI 
(BaLaNại). 

Trong khu rừng rậm gần kinh thành BaLaNai có con sư tử chúa. 

Sư tử chúa và sư tử vợ có hai sư tử con, một đực, một cái. Sư tử con tên là 
Manoja(Má-Nô-Chá) khi trưởng thành có vợ là một sư tử cái khác. Như vậy đoàn sư tử 
chúa có 5 con sư tử. 

Sư tử Manoja thường đi săn mồi, nó giết trâu rừng rồi mang thịt về nuôi cha mẹ, vợ 
và em. 

Một hôm khi đi săn mồi, sư tử Manoja nhìn thấy con chó rừng Giriya (Gí-Rí-Dá) do 
không chạy được, đang nằm úp mặt xuống đất. Nó hỏi: 

- Này chó rừng, ngươi sao thế? 

- Thưa Ngài sư tử, tôi muốn theo hầu Ngài. 

- Tốt lắm, này chó rừng. 

Sư tử Manoja đưa chó rừng Giriya về hang, sư tử chúa nói: 

- Chó rừng là loại độc ác, xảo quyệt, gian tham; nó hay xúi giục làm những điều tai 
hại, con nên xa lánh kẻ xấu ác này đi. 

Nhưng sư tử Manoja không nghe lời cha. 

Một hôm chó rừng muốn ăn thịt ngựa, nên nói: 

- Thưa chủ, thịt những loài thú khác chúng ta đã dùng rồi, chỉ có thịt ngựa là chúng 
ta chưa được thưởng thức thôi. 

- Này chó rừng, chúng ta tìm thịt ngựa ở đâu? 

- Thưa chủ, nơi bờ sông gần kinh thành BaLaNai. 

Sư tử Manoja cùng chó rừng đi đến bờ sông, nơi dành riêng tắm ngựa của Hoàng 
cung. Nó vồ lấy một con ngựa rồi mang trên lưng chạy về hang, Sư tử chúa nói: 

- Này con, ngựa này là tài sản của Đức vua; những vị vua có nhều mưu kế, có những 
tay cung thiện xảo. Con không nên bắt ngựa của Đức vua nữa, nếu không con không thể 
thoát được tay của những thợ săn thiện xảo và con sẽ mạng chung. 


0)- JA. Bhisapupphajataka (Bổn sự Củ sen và Hoa sen), chuyện số 392. 
129 


Nhưng sư tử Manoja không nghe lời cha, nó vẫn tiếp tục bắt ngựa của Đức vua. 
Nghe có con sư tử thường xuất hiện sát hại những con ngựa quí của mình, Đức vua cho 
làm một hồ nước lớn trong kinh thành là nơi tắm ngựa, sư tử Manoja phóng qua tường 
thành bắt ngựa mang trên lưng rồi phóng ra tường thành. 

Đức vua cho gọi những xạ thủ thiện xảo nhất, đến hỏi rằng: 

- Các ngươi có thể giết con sư tử thường bắt ngựa quí của ta chăng? 

Người xạ thủ thiện xảo nhất thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, có thể được. 

Người xạ thủ cho làm một tháp canh gần bức tường mà sư tử thường đến bắt ngựa 
và đợi nơi ấy. 

Sư tử và chó rừng cùng đến kinh thành để bắt ngựa, sư tử để chó rừng ở ngoài 
nghĩa địa, nó phóng qua tường thành để vào bắt ngựa, người xạ thủ suy nghĩ: “Con sư tử 
này khi đến có tốc lực quá nhanh, ta khó bắn trúng nó. Ta hãy đợi nó về”. 

Khi sư tử bắt được ngựa, mang trên lưng phóng qua tường thành, vì vướng gánh 
nặng trên lưng nên tốc lực của nó không nhanh như khi đến. Người xạ thủ bắn một mũi 
tên nhọn trúng đùi sư tử xuyên suốt qua thân sư tử Manoja bay vút ra ngoài, sư tử 
Manoja rống lên đau đớn. 

Người xạ thủ khi bắn mũi tên, tiếng bật dây cung rền vang như tiếng sấm, chó rừng 
nghe tiếng rống sư tử cùng tiếng bật dây cung, nó suy nghĩ: “Chắc chắn sư tử bị trúng 
tên rồi và sư tử sẽ chết, chẳng còn tình bạn chi với vật đã chết. Ta hãy trở về hang cũ của 
mình”. Chó rừng bỏ chạy về hang. 

Sư tử Manoja cố gắng chạy về đến hang, ném xác ngựa xuống rồi ngã lăn ra chết, 
máu tuôn thắm đỏ thân mình sư tử Manoja. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế, Dứt Pháp thoại, vị Tỳkhưu thân cận bạn 
ác chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Nhân diện bổn sự. 

Chó rừng nay là Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa), sư tử Manoja nay là vị Tỳkhưu 
thân cận bạn ác, sư tử em nay là là bà Uppalavannä, vợ tư tử Manoja nay là bà Tỳkhưu 
ni Khema (Khê-Ma), sư tử mẹ nay là bà Yasodhara (DaDu-ĐàLa, mẹ của LaHầuLa), sư tử 
cha nay là Đức Thế Tôn0'), 

Bổn sự Kumbhakara (Người thợ gốm). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannä là con gái vị ẩn sĩ2). 

Bổn sự Jagara (Người tỉnh thức). 

Duyên khởi. 

Nơi thành Savatthi (XáVệ), có một cận sự nam đã chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 
Một hôm, người cận sự nam này tháp tùng với đoàn thương nhân cùng mang hàng hóa 
đến ngôi làng ở vùng quê để bán. 

Khi đoàn xe đến khu rừng rậm, người trưởng đoàn cho cột những cổ xe hàng hóa 
vào nhau, trú nơi bìa rừng, đợi đến sáng mới qua rừng. 

Mọi người nằm ngủ rải rác khắp nơi quanh những cổ xe hàng, riêng người cận sự 
nam không ngủ, ông đi kinh hành tưởng niệm ân đức Phật trọn đêm, người cận sự nam 
đi kinh hành quanh những cổ xe hàng hóa. 

Trong rừng có nhóm cướp năm trăm tên, chúng được đồng bọn báo tin “có 500 cổ 
xe hàng sẽ đi ngang qua khu rừng”. Khi biết đoàn thương nhân đến bìa rừng, chúng cùng 
nhau kéo đến bìa rừng, chờ đợi mọi người ngủ say, chúng xông ra cướp những cổ xe 
hàng hóa, nhưng chúng thấy vị cận sự nam cứ đi vòng quanh, chúng cho rằng: “đoàn 
thương nhân vẫn còn thức” nên chúng chờ đợi . 


)- JA, Manojajataka (Bốn sự Manoja), chuyện số 397. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 


130 


Người cận sự nam vẫn đi kinh hành suốt đêm, đến gần sáng bọn cướp đành bỏ đi. 

Khi sáng ra, những người trưởng đoàn nhìn thấy gạch đá cùng những vũ khí như 
cây, gậy ... của bọn cướp ném bỏ, họ mới hiểu ra: “Chúng ta vừa thoát khỏi tai nạn là nhờ 
người canh gác trọn đêm cho chúng ta”. Người trưởng đoàn cùng các thương nhân trong 
đoàn tôn vinh người cận sự nam. 

Khi đến làng quê, giải quyết những việc cần thiết xong rồi, người cận sự nam trở về 
kinh thành Savatthi (XáVệ), đi đến Đại tự KỳViện, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, 
cận sự nam trình lên Đức Thế Tôn câu chuyện trên. 

- Này cận sư nam, bậc trí ngày xưa cũng từng tỉnh thức như ngươi rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của Đại chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này, 

Bổn sự. 

Khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-T4) trị vì kinh thành Baranasi (BaLaNại), bấy 
giờ Bồtát sinh vào một gia tộc Bàlamôn, khi trưởng thành Ngài theo học ngiệp nghệ của 
gia tộc nơi kinh thành Takkasila (Tắc-Ká-Sí-La; Hòn Đá lý luận), rồi trở lại quê nhà thay 
cha nối nghiệp gia tộc. 

Khi cha mẹ mệnh chúng, Bồtát bố thí hết gia sản, Ngài xuất gia làm ẩn sĩ, cư trú nơi 
rừng Tuyết trong dãy HyMãLạpSơn. 

Bồtát nỗ lực tu tập thiền tịnh, chẳng bao lâu Ngài chứng đạt các thiền chứng. Bồ tát 
tinh cần tu tập, suốt đêm không ngủ, Ngài đi kinh hành rồi thiền tịnh, rồi đi kinh hành. 

Một nữ thần cây (rukkhadev) trú ngụ ở cội cổ thụ cuối con đường kinh hành của 
Ngài, hoan hỷ với hạnh tỉnh thức của Bồtát, hiên thân ở cuối đường kinh hành, nói lên 
kệ ngôn. 

135- Kodha jãgaratam sutto, kodha suttesu jãgaro; 

Ko mametam vijanäti, ko tam patibhanati me. 

“Ai thức, ai còn ngủ; ai đang ngủ, ai thức. 

Ai hiểu lời của ta; ai giải được lời ta”. 

Bồtát đáp. 

136- Aham jagaratam sutto, aham suttesu jägaro; 

Ahametam vijãnämi, aham patibhanami te. 

“Ta thức, người còn ngủ; ta đang ngú, người thức. 

Ta hiểu được lời người; ta giđi đáp lời người”. 

Nữ thần cây. 

137- Katham jãgaratam sutto, katham suttesu jägaro; 

Katham etam vijanäsi, katham patibhanäsi me. 

“W sao thức, khi người còn ngủ; 

Vì sao đang ngủ, khi người thức. 

Vì sao hiểu lời ta; giải đáp được lời ta”. 

Bồtát. 

138- Ye dhammam nappajänanti, samyamoti damoti ca; 

'Tesu suppamanesu, aham jaggami devate. 

“Ai không hiểu pháp; không tự kềm chế. 

Người ấy còn đang ngủ; ta thức, này nữ thần”. 

139- Yesam rägo ca doso ca, avijjä ca viraj1tã; 

Tesu jägaramanesu, aham suttosmi devate. 

Người không còn ái luyến, sân; vô minh và ô nhiễm. 

Người ấy đã tỉnh thức; ta còn ngữ, hối nữ thần”. 

140- Evam jJagaratam sutto, evam suttesu Jägaro; 

Evametam vijanami, evam patibhanami te. 

“Như vậy, ta thức, người còn ngủ; 

Ta đang ngủ, người thức. 


131 


Như vậy, hiểu lời người; ta giải đáp lời người”. 

Nữ thần cây hoan hý, nói rằng: 

141 - Sadhu jãgaratam sutto, sãdhu suttesu jãgaro; 

Sadhumetam vijanäsi, sadhu patibhanasi meti. 

“Lành hay, Ngài thức, người khác ngủ; 

Lành thay, Ngài ngú, người khác thức. 

Lành thay, Ngài hiểu được lời ta; 

Lành thay, lời giải đáp của Ngài”. 

Sau khi tán thán Bồtát, nữ thần cây trở về chỗ ngụ của mình. 

Nhận diện bổn sự. 

Nữ thần cây nay là bà Uppalavannä, Bồtát nay là Đức Thế TônU). 

Bổn sự Sankha (Bàlamôn Sankha). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannäa là nữ thần biển). 

Bổn sự Mahđjanaka (Đại vương Mahajanaka). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là nữ thần biển®). 

Bổn sự Mugapakkha (còn được gọi là Bổn sự Temiya). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là nữ thần trong chiếc lọng trắng. 

Bốn sự Sama (Hiếu tử Sama). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là nữ thần Bahusodar16®). 

Bổn sự Bhuridatta (Đại trí Bhuridatta). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là nữ rắn chúa Accimukhit®), 

Bổn sự Mahosatha (còn gọi là Maha - Unmagga: Đường hầm lớn). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà UDppalavanna là nữ ẩn sĩ Bher10'. 

Bổn sự Kinchanda (Dục tham kỳ lạ). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannaä là Nữ thần. 

Duyên khởi. 

Đức Thế Tôn khi ngự trú nơi Đại tự KỳViên. Nơi thành kinh thành Savatthi (XáVệ) 
có rất nhiều cận sự nam nữ, là đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Một ngày nọ, những nam nữ cận sự nơi kinh thành Savatthi (XáVệ) cùng nhau thọ 
trì Bốtát giới (Uposathasrla; là giữ gìn tám giới trọn ngày đêm), vào buổi chiều, các nam 
nữ cận sự này đến Giảng pháp đường nơi Đại tự KỳViên, nghe pháp từ Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thấy được duyên lành Thánh quả của nhóm cận sự 
nam nữ này. Ngài hỏi rằng: 

- Này các cận sự, các người có giữ gìn giới Bốtát vào những ngày Bốtát chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có giữ Bốtát giới vào những ngày Bốtát. 

- Lành thay, lành thay, này các cận sự, thuở xưa có người chỉ giữ giới Bốtát có nửa 
ngày nhưng đạt được vinh quang tốt đẹp. 

Theo lời thỉnh cầu của đại chúng, Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì Vương quốc Käsi (Ka-Sƒ), 
có kinh thành là Baranasi (BaLaNai). Đức vua trị nước theo Chánh pháp, Ngài thường 
thực hành hạnh bố thí, trì giới ... và khuyên đại chúng trong kinh thành gìn giữ và thực 
hành những thiện pháp. 


4)- JA, Jagarajataka (Bổn sự Người thức tỉnh), chuyện số 414. 

Ø)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 10). 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9), Mahosathajataka. 


132 


Tuy nhiên có vị Đại thần Tế lễ sư cũng là vị Phán quan trong kinh thành thường hay 
xử án thiên vị vì ăn hối lộ. 

Vào ngày giữ gìn giới Bốtát, vị Phán quan cùng các Đại thần đi vào Hoàng cung yết 
kiến Đức vua Brahmadatta. Đức vua hỏi: 

- Này các Đại thần, các ngươi có giữ ngày Bốtát, có tho trì Bốtát giới không? 

Các Đại thần luôn cả Tế lễ sư đều đáp: 

- Thưa Đại vương, có. 

Khi rời khỏi Hoàng cung, trên đường trở về, một Đại thần đã khiển trách Tế lễ sư 
rằng: 

- Này Tế lễ sư, ông đã nói dối, chắc chắn ông không có giữ giới Bốtát. 

- Khi mặt trời lặn, sau khi ta súc miệng, ta nguyện giữ gìn giới Bốtát, ta không ăn gì 
nữa. Như vậy ta cũng giữ giới Bốtát được nửa ngày, ta không có nói dối với Đức vua. 

- Nếu ông nói thế, thôi cũng tạm được vậy. 

Sau khi về đến tư dinh, Tế lễ sư thực hiện điều mình đã nói. 

Một hôm, vào ngày Bốtát, Tế lễ sư đến Pháp đường để xử án, một nữ nhân có giới 
đang giữ gìn giới Bốtát, nhưng việc của nàng chưa xong, nàng không thể trở về nhà đúng 
thờ để thọ thực, nàng suy nghĩ: 

- Ta đã nguyện giữ Bốtát giới, ta nên nhịn ăn bữa trưa cho giới được trong sạch vậy. 

Thế là nàng không về nhà, ở lại Pháp đường. 

Vào buổi chiều, Tế lễ sư tiếp tục xử án, nhìn thấy nữ nhân ban sáng, Tế lễ sư suy 
nghĩ: 

- Nàng này có lẽ giữ giới Bốtát nên không kịp trở về nhà thọ thực vào bữa trưa, nên 
ở lại Công đường đến bấy giờ. 

Khi ấy có người mang biếu Tế lễ sư những trái xoài chín, Tế lễ sư lấy một trái xoài 
chín đưa cho nữ nhân, nói rằng: 

- Nàng hãy dùng trái xoài này đi. 

- Thưa Ngài, tôi giữ giới Bốtát. 

- Mọi người ai cũng biết nàng giữ giới Bốtát, nàng hãy dùng trái xoài này đi. Vào 
buổi tối, sau khi súc miệng nàng nguyện giữ giới Bốtát cũng được vậy. 

E ngại Tế lễ sư sẽ xử án bất lợi cho mình, nếu không làm theo lời Tế lễ sư, nên nữ 
nhân ấy thọ dụng trái xoài. 

Mệnh chung, Tế lễ sư tái sinh vào cảnh giới ma đói (peta) Vemanika (Quê-Ma-Ní- 
Ká)0, do phước bố thí cho người có giới trái xoài chín, nên ma đói Vemanika trú ngụ nơi 
khu rừng xoài rộng ba dotuần gần bờ sông Kosiki (sông Kosiki (Kô-Sí-Kí) là một chỉ 
nhánh của sông Hằng) trong vùng núi HyMãLạpSơn. 

Khu rừng xoài này có phong cảnh rất xinh đẹp và thoáng mát, có một cung điện 
bằng vàng như tòa Thiên cung nơi cõi ĐaoLơi. Vào ban đêm, ma đói Vemanika trở thành 
Thiên nhân, ngụ trong tòa Thiên cung ấy, có 16 ngàn thiên nữ phục vụ, hưởng an lạc 
trong cảnh giới chư Thiên, đây là quả của việc giữ giới Bốtátvào ban đêm. 

Nhưng khi bình minh xuất hiện, vị cung chủ phải rời khỏi thiên cung, lập tức trở 
thành loài ma đói có thân như cây thốtnốt cao 80 hắc tay (# 37m), toàn thân bị ngọn lửa 
đỏ thiêu đốt như cây phượng vĩ trổ hoa, con ma đói này chỉ có một ngón tay trên bàn 
tay, móng ngón tay rất dài và to như cái cuốc. 

Ma đói dùng móng tay móc thịt, móc ruột của mình xé ra ăn, nó đau đớn kêu khóc 
rống lên, tuy vậy, nó vẫn phải dùng móng tay dài móc thịt, cào ruột của mình ra ăn. Đây 
là ác quả của nghiệp ăn hối lộ rồi xử án bất công. 


đ)- Vemanika là loài ma đói, do sinh tiền tạo thiện nghiệp cũng có, tạo ác nghiệp cũng có. Hạng ma đói này ban 
ngày chịu khổ khốc liệt, nhưng ban đêm hưởng an lạc như chư thiên hay ngược lại ban đêm khổ, ban ngày an lạc. 
Hoặc có hạng Vemänika nửa tháng khổ, nửa tháng an lạc. 


133 


Khi mặt trời lặn thì quả khổ này mất, ma đói trở thành vị thiên nhân, sự việc cứ 
như thế mà tiếp diễn cho đến khi ác nghiệp hết hiệu lực. 

Về Đức vua Brahmadatta hiểu rõ đau khổ sinh ra từ tham dục, nên lìa bỏ vương 
quyền, xuất gia làm ẩn sĩ, trú ngụ trong một thảo lư cạnh bờ sông Hằng, nơi có phong 
cảnh xinh đẹp, bằng lòng với những gì tìm được như trái cây, lá cây, rễ cây ... có chung 
quanh để dùng qua ngày. 

Vào mùa xoài chín, một trái xoài chín rơi xuống dòng suối lớn rồi trôi ra sông 
Hằng, trái xoài chín trôi đến vùng trú ngụ của vị ẩn sĩ. Ấn sĩ vớt được trái xoài chín, sau 
khi thọ dụng xoài chín, tâm ẩn sĩ phát sinh tham đắm vào vị ngọt của xoài, ẩn sĩ dùng 
những loại trái cây có quanh thảo lư, cảm thấy nhạt nhẻo nên nguyện rằng: “Ta chỉ dùng 
xoài mà thôi”. 

Ẩn sĩ ra bờ sông Hằng, nhìn vào dòng sông hy vọng tìm gặp trái xoài chín, quyết 
không đứng dậy cho đến khi tìm được một trái xoài chín. Sáu ngày trôi qua, thân thể ẩn 
sĩ khô héo nhưng ẩn sĩ cương quyết không rời khỏi chỗ ngồi, đến ngày thứ bảy, một nữ 
chư thiên trú ngụ gần đấy thấy ẩn sĩ cứ ngồi cạnh bờ sông nhìn vào dòng nước, nên hiện 
ra hỏi rằng: 

- Thưa Ngài ẩn sĩ. Vì sao sáu ngày qua Ngài ngồi yên nhìn vào dòng nước, không 
buồn thọ thực chỉ cả. 

- Nàng là ai ? Dạxoa hay nữ thần? 

- Tôi là nữ chư thiên ngụ gần đây, tôi không phải là dạxoa. 

- Này nữ chư thiên, vì ta dùng hương vị xoài rất ngon ngọt, khi dùng những trái cây 
chung quanh đây, ta không được hài lòng. Do vậy, ta quyết tìm trái xoài trôi trên dòng 
sông Hằng này. 

- Xưa Ngài là vị Đại vương, Ngài đã từ bỏ mọi dục lạc xuất gia làm ẩn sĩ. Nay vì sao 
chỉ vì chút tham vị chất mà Ngài chịu khổ cực như thế, việc làm của Ngài ta không tán 
thán chút nào cả. Trái xoài mà Ngài nhặt được ở trong khu rừng xoài trên thượng 
nguồn, rất hiếm khi xoài rơi vào giòng sông Hằng này, Ngài chờ đợi thật hoài công. 

- Hỡi nữ chư thiên có đại thần lực, nàng nhờ tạo phước thiện nên trở thành một nữ 
thần cao quý. Nay nàng nhìn thấy người khổ mà không giúp đở, trong khi nàng có thể 
giúp được. Đó là điều bất xứng với nàng vậy. 

- Thôi được, nếu Ngài nói thế ta sẽ đưa Ngài đến rừng xoài để Ngài thọ dụng xoài 
chín theo ý. 

Nữ chư thiên dùng thần lực mang Ẩn sĩ đến khu rừng xoài rồi biến mất, Ẩn sĩ dùng 
xoài thỏa thích cho đến khi hết cơn thèm muốn. 

Vào buổi chiều, ẩn sĩ đi dạo trong khu rừng xoài thoáng mát, chợt ẩn sĩ trong thấy 
ma đói Vemanika đang bị ác nghiệp hành hạ cực kỳ thống khổ, Ẩn sĩ kinh hoàng với ác 
quả của ác bất thiện nghiệp. 

Không bao lâu, hoàng hôn xuất hiện, ma đói Vemanika trở thành Thiên cung chủ, có 
những thiên nữ xinh đẹp phục vụ, thọ hưởng an lạc của thiên giới. 

Ngạc nhiên, ẩn sĩ hỏi vị Thiên cung chủ rằng: 

- Này Thiên nhân, vì sao ban chiều Ngài thọ thống khổ không sao kể xiết, móc thịt, 
cào ruột của mình để ăn. Giờ đây lại Ngài hưởng lạc thú nơi thiên giới như vậy. 

Thường loài ma đói có thể nhớ lại kiếp trước của mình (chỉ một kiếp thôi, đây là 
thần thông phát sinh do nghiệp), vị thiên cung chủ đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, kiếp trước tôi là Tế lễ sư của Ngài. Nhờ Ngài tôi giữ giới Bốtát 
nửa ngày, nên ban đêm tôi hưởng quả an lạc nơi thiên giới; ban ngày tôi là quan xử án, 
do ăn hố lộ xử án bất công, nên tôi phải chịu thống khổ vào ban ngày, phải móc thịt, cào 
ruột của mình để ăn. 

Nghe xong, ẩn sĩ kinh cảm cho tham dục; suy nghĩ: “Ta đã rơi vào tham vị chất, nếu 
chìm đắm trong đó ta sẽ rơi vào khổ cảnh như vị thiên nhân này”. 


134 


Thiên cung chủ hỏi: 

- Thưa Ẩn sĩ, vì sao Ngài đi đến nơi này? 

Ấn sĩ thuật lại việc của mình, thiên nhân hỏi: 

- Ngài muốn lưu trú ở nơi này hay ra đi? 

- Ta muốn trở lại thảo am của ta. 

- Lành thay, tôi sẽ đưa Ngài trở lại chốn cũ, tôi sẽ thường xuyên dâng Ngài xoài 
chín. 

Vị Thiên nhân đưa Ẩn sĩ trở về thảo am, khuyên Ẩn sĩ sống thiểu dục, biết đủ, rồi ra 
đi. Từ đó khi mùa xoài chín, thiên nhân thường xuyên cung cấp xoài chín đến ẩn sĩ. 

Ẩn sĩ tỉnh cần tu tập, mệnh chung tái sinh về Phạm thiên giới. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên Bốn sự thát, dứt Pháp thoại thính chúng có số 
chứng Thánh quả Dự Lưu, một số chứng Thánh quả Nhất Lai, một số chứng Thánh quả 
Bất Lai. 

Nhận diện bổn sự. 

Nữ chư thiên nay là bà Uppalavannä, vị Ẩn sĩ nay là Đức Thế Tôn 

Bổn sự Jayaddisa (Vương tử chiến thắng). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannäa là em gái của Vương tử Alinasatta 
(Vương tử Alinasatta là tiền thân Đức Thế Tôn) 2) 

Bổn sự Sudhabhojana (Vật thực trong sạch). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là thiên nữ Heridevatat3) 

Bổn sự Vessantara. 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavanna là công nương Kanhajinä( 

Bổn sự Khandahala (còn gọi là Bổn sự Candakumara). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Uppalavannaä là công nương Selat5) 

(Trong Bổn sự Tesakuna (Ba con chim) 1® có ghi nhận: Tiền thân bà Uppalavamna là 
chim mái có tên là Kundalini (Kun-Đá-Lí-Ni)). 

2 Trưởng lão nỉ Sakulatheri. 

Trong cuộc Kết tập Phật ngôn lần thứ VI, trong bản Sớ giải kinh Tăng chi 
(Anguttara-Atthakathä) Trưởng lão ni Sakulãa (Sa-Kú-La) được ghi nhận bằng tên gọi là 
Bakula (Bá-Kú-La). Còn trong Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ của Sri Lañkã (Tích Lan) bà 
được ghi nhận là Sakula; trong Bản Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão ni” (Therigatha- 
Atthakathä) của cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ VI, bà cũng được gọi là Sakula. Do vậy, 
chúng tôi chọn tên vị Trưởng lão ni này là Sakula là dựa vào bản Sớ giải “Kệ ngôn 
Trưởng lão ni” có nhiều thông tin hơn. 

Tiên hạnh. 

Kể từ kiếp trái đất này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Trưởng lão ni Sakula là Công nương Nandaã (Năn-Ða) 
của vua Ananda (A-Năn-Đá); Công nương Nanda là em một cha khác mẹ với Đức Thế 
Tôn Padumuttara. 

Công nương Nandãä được nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Padumuttara, nàng trở thành 
cận sự nữ của Đức Thế Tôn Padumuttara. Có lần nàng Nandãä được chứng kiến một 
Trưởng lão ni được Đức Thế Tôn Padumuttara ban cho địa vị “tối thắng về thiên nhẫn” 
trong hàng Tỳkhưu ni. Công nương Nandä mong ước đạt địa vị này trong Giáo pháp của 
Đức Chánh Giác tương lai, nàng cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng 


0)- JA. Kiãñchannajataka (Bổn sự Dục Tham Kỳ dị); chuyện số 511. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9), Vương tử Alinasatta; JA. Chuyện số 513. 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 

5)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

(6)- JA, Tesakunajataka (Ba con chim), chuyện số 521. 


135 


chúng trọn bảy ngày, vào ngày thứ bảy công nương Nanda phát nguyện “đạt được địa vị 
tối thắng về Thiên nhãn trong Giáo pháp của Đức Chánh Giác tương lai”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 100 ngàn kiếp trái đất, uớc nguyện 
của nữ cận sự này sẽ thành hiện thực vào thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Gotama 
( Gô- Tá- Má)”. 

Công nương Nandä tích cực thực hành những thiện pháp trong quảng đời của 
mình, mệnh chung bà tái sinh về cảnh giới chư thiên. Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, 
hậu thân công nương Nandä chỉ luân chuyển trong hai cảnh giới: Người và chư thiên. 

*Kiếp là nữ du sĩ. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), hậu thân Công nương Nandä tái sinh về nhân 
giới, và trở thành nữ du sĩ (Paribbajikä). 

Sau khi Đức Thế Tôn Kassapa viên tịch, XáLợi Phật được tôn trí vào ngôi Bảo tháp 
(Thũpa) lớn. Một hôm, nữ du sĩ phát sinh một số dầu, bà mang số dầu có được đi đến 
Bảo tháp cúng dường ánh sáng đến XáLợi Phật suốt đêm và ước nguyện đạt được “thiên 
nhãn”. Mệnh chung nữ du sĩ tái sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

*Kiếp sống cuổi. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, hậu thân Công nương Nandaã (Năn-Ða) từ cảnh 
giới chư Thiên tái sinh về nhân giới, nàng sinh vào gia tộc Bàlamôn trưởng giả trong 
kinh thành Sãvatthi được đặt tên là Sakula ( Sá-Kú-La). 

Khi trưởng thành, nàng tham dự lễ Lạc thành và cúng dường Đại tự KỳViên 
(Jetavanavihara) đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, do Trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika) tổ chức suốt bốn tháng. 

Nàng Sakula cảm phục uy lực của Đức Thế Tôn, nàng trở thành cận sự nữ của Giáo 
pháp này. Về sau, nghe được Pháp thoại từ vị Tỳkhưu Thánh ALaHán, nàng Sakulã khởi 
tâm muốn xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Sau khi thọ giới Tỳkhưu ni, nàng Sakula tinh cần tu tập, không bao lâu sau nàng 
chứng đạt Thánh quả ALaHán Lục thông. 

Do tiền duyên đã tạo trong quá khứ, nàng Sakula nỗ lực thực hành thiền tịnh nhất 
là phát triển “thiên nhẫn thông”. 

*Được ban địa vị Tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng nơi Đại tự KỳViên. Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama saävikãnam bhikkhunnam Dibbacakkhukanam 
yadidam sakulã. 

“Này các Tykhưu, trong hàng Tỳkhưu ni đệ tử của Như Lai, tối thắng về Thiên nhãn 
là Sakula”2). 

Hồi tưởng lại thành quả tốt đẹp đã đạt được của mình, b2 trưởng LÃO NI Sakula 
nói lên năm kệ ngôn. 

97- Agarasmim vasantham, dhammam sutvana bhikkhuno; 

Addasam virajam dhammam, nibbanam padamaccutam. 

“Khi sống ở gia đình; nghe Tkhưu thuyết pháp. 

Ta thấy pháp vô uế; Đạo Nípbàn bất tử”. 

98- Saham puttam dhïitarañca, dhanadhaññañca chaddiya; 

Kese chedapayitvana, pabbajim anagariyam. 

“Từ bỏ con trai, gái; cả tài sản lúa gạo. 

Cạo tóc ta xuất gia; sống đời sống không nhà”. 

99- Sikkhamana aham santi, bhäventi maggamañjasam; 


4)- Thig. vss. 98-101; ThigA. 91; Ap. ii. 569; AA. ¡. 199 
Ø)- Ai. 25. 


136 


Pahäsim ragadosañca, tadekatthe ca äsave. 

“Ta làm người học nữ; tu tập con đường chánh. 

Đoạn tận tham và sân; đoạn từng lậu hoặc một”. 

100- BhikkhunT upasampajja, pubbajatimanussarim; 

Dibbacakkhu visodhitam, vimalam sãädhubhävitam. 

“Thọ giới T;khưu nỉ; ta nhớ đời quá khứ. 

Thiên nhãn ta thanh tịnh; không uế, khéo tu tập”. 

101- Sankhare parato disvä, hetujate palokite; 

Pahasim äsave sabbe, sitibhutamhi nibbutã” tì. 

“Thấy các hàng ngoại diện; do nhân sanh biến hoại. 

Ta đoạn mọi lậu hoặc; mát lạnh ta tịch tịnh” (HT.TMC d)0). 

3“- Trưởng lão nỉ Pa£äcara. 

Tiên hạnh. 

Cách trái đất này rở về trước 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời thế gian rực sáng với 
Phật quang Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân bà Patacara là con gái của một gia tộc 
Bàlamôn trưởng giả. 

Có lần nàng được chứng kiến một Trưởng lão ni được Đức Thế Tôn ban cho địa vị 
“Tối thắng trì Luật”, cận sự nữ này ao ước địa vị Tối thắng ấy. 

Nàng cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) cùng Tăng 
chúng liên tục 7 ngày. Vào ngày thứ bảy, nàng ước nguyện dưới chân Đức Phật 
Padumuttara đạt được địa vị “Tối thắng trì Luật” trong thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái 
đất này, ước nguyện của nữ nhân này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh Giác 
Gotama”. 

Cận sự nữ ấy nỗ lưc thực hành những thiện sự trọn kiếp sống của mình, mệnh 
chung tái sinh về thiên giới. Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân nữ gia chủ ấy 
không hề biết đến bốn khổ cảnh, chỉ luân lưu trong hai cảnh giới chư Thiên và nhân loại. 

*Kiếp là Công nương Bikkhurn. 

Trong Hiền kiếp này (Bhaddakappa), vào thời Đức Thế Tôn Kassapa còn tại thế, 
hậu thân nữ gia chủ ấy tái sinh về nhân giới, là công nương Bikkhuni (Phích-Khú-Ni) con 
gái thứ tư của Đức vua KikI (Kí-Ki)®). 

Bảy nàng Công nương con gái của Đức vua Kiki cùng nhau kiến tạo một Tự viện 
cúng dường đến Đức Thế Tôn Kassapa cùng Tăng chúng. 

Trong số 7 cô Công nương, có sáu nàng (trừ cô công nương út là Sanghadasi) sống 
đời Phạm hạnh suốt 20 ngàn năm®). 

Mệnh chung nàng Bhikkhun tái sinh về cõi Tävatimsa (Ba mươi Ba). 

*Kiếp sống cuối cùng. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama còn tại thế, hậu thân nàng Bhikkhuni từ thiên giới 
tái sinh về nhân giới, là con gái của một Bàlamôn trưởng giả có tài sản 400 triệu tiền 
vàng trong thành Savatthi (XáVệ), nàng rất xinh đẹp. 

Khi đến tuổi trưởng thành, nàng được hứa hôn với một thanh niên thuộc gia tộc 
trưởng giả môn đăng hộ đối, cha mẹ nàng định ngày đưa nàng về nhà chồng. Nhưng 
nàng trót thương người hầu của cha mẹ, khi được tin này, nàng báo với tình nhân rằng: 


)- Thig. Sakulatherrgatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Sakalã), số 97- 101. : 

2)- Đức vua Kiki có 8 nàng con gái. Công nương trưởng là nàng Ưracchada (U-rắc-Chá-Đa) nghe pháp từ Đức phật 
Kassapa, chứng Thánh quả ALaHán rồi viên tịch ngay trong ngày, còn lại là 7 cô công nương; nàng Bhikkhuni đứng 
hàng thứ ba trong số 7 công nương ấy. 

@)- ThigA. 108; Ap. i1. 557; AA. ii. 194; DhpA. ii. 260; DhpA. 1ii. 434; JA. vi. 481. 


137 


- Này anh, cha mẹ sắp gả em về cho một gia tộc môn đăng hộ đối. Chúng ta không 
thể ở lại nơi này nữa, anh hãy đưa em trốn khỏi nơi đây, có thế chúng ta mới được gần 
nhau. 

- Lành thay, lành hay. Này em, chúng ta sẽ trốn khỏi nhà này. Ngày mai anh sẽ đợi 
em ở cổng thành, em hãy cố gắng ra nơi ấy, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. 

Hôm sau, người hầu trốn nhà đi trước, đến đứng đợi nàng ở cổng thành, nơi đã hẹn 
trước. Còn nàng, sau khi thu dọn một số tư trang, nàng mặc y phục tầm thường, giả dạng 
nô tỳ ra sông múc nước; khi ra khỏi nhà, nàng đi nhanh đến nơi đã hẹn. 

Cả hai bỏ kinh thành Savatthi (XáVệ), đến ngôi làng gần bìa rừng cách kinh thành 
Savatthi (XáVệ) ba hay bốn dotuần để sinh sống. 

Hằng ngày người chồng đi vào rừng khai phá đất rừng để trồng hoa màu, mang cây, 
củi, trái cây rừng ... về nhà; còn người vợ lo việc nhà như mang bình ra sông lấy nước, 
chẻ củi, nấu cơm, giặt giủ ... 

Thời gian sau, người vợ có thai, khi thai bào sắp chào đời, người vợ nói với chồng 
rằng: 

- Thưa anh. ở đây hoang vắng, không có ai giúp đở em khi sinh con. Cha mẹ bao giờ 
cũng có lòng bi mẫn đối với con, chúng ta hãy trở về nhà để em sinh con được an toàn và 
tốt hơn. 

- Này em, anh không dám trở về nhà đâu. Khi gặp mặt anh, cha mẹ sẽ trừng phạt 
anh ngay, có thể sẽ giết chết anh. 

Người chồng không dám trở về nhà của ông bà Trưởng giả là cha mẹ vợ ở kinh 
thành Savatthi, cho dù người vợ nhiều lần năn nỉ, người chồng vẫn từ chối. 

Người vợ quyết định trở về với cha mẹ của mình, khi người chồng vào rừng làm 
việc, người vợ bỏ trốn trở về kinh thành Saävatthi. Người chồng về nhà thấy vắng vợ, 
hiểu ngay rằng : “Vợ ta bỏ về với cha mẹ rồi”, người chồng lập tức đuổi theo, gặp được 
vợ ở giữa đường, người chồng năn nỉ vợ “đừng trở về nhà”, nhưng người vợ cương 
quyết về nhà. 

Trong lúc dằng co, bổng người vợ chuyển bụng, sinh ra được một hài tử sau một 
lúc oằn oại với sự khổ khi sinh con. Người chồng nói rằng: 

- Này em, chúng ta có được đứa con rồi; thôi chúng ta hãy quay trở về nhà của mình 
đi. 

Người vợ suy nghĩ: “Ta muốn trở về nhà để sinh con được an toàn, nay con ta sinh 
ra được an toàn rồi. Hơn nữa, chồng ta không dám trở về nhà gặp cha mẹ của ta, thôi ta 
cũng không nên trở về nhà nữa”. 

Ha vợ chồng cùng ắm đứa con vừa sinh ra trở lại ngôi nhà cũ. 

Thời gian sau, nàng lại có mang, khi thai bào sắp đến thời khai mở, nàng lại xin 
chồng đưa mình trở về nhà cha mẹ ở kinh thành Savatthi (XáVệ), người chồng vẫn từ 
chối như lần trước. Và nàng lén bỏ nhà ằm con, tìm đường trở lại kinh thành Sãvatthi 
như lần trước. 

Người chồng đi làm về, thấy vắng vợ hiểu rằng: “Vợ ta lại bỏ về với cha mẹ của 
mình rồi”. 

Và người chồng lập tức đuổi theo, họ lại gặp nhau ở giữa đường; người chồng năn 
nỉ vợ quay trở về, nhưng người vợ cương quyến không về. 

Bổng trời chuyển mưa lớn, mây đen ùn ùn kéo về, khắp bầu trời sấm sét giăng tứ 
phía. Bất ngờ, người vợ lại chuyển bụng, nàng nói với chồng rằng: 

- Anh ơi, em lại chuyển bụng, em không chịu đựng được với cơn mưa lớn như vầy 
đâu. Anh cố tìm chỗ cho em trú mưa để sinh nở. 

Người chồng dựng một túp lều nhỏ bằng những cây rừng quanh đó, tìm những 
cành lá để lợp mái, rồi đi cắt những bó cỏ ở một gò cao để lót chỗ nằm cho vợ. 


138 


Vì những giọt mưa thấm ướt mình, trong khi anh cắt cỏ, hơi từ trong người anh bốc 
ra; một con rắn hổ trú trong gò đất cảm thấy khó chịu với mùi lạ này, nó bò ra khỏi hang 
và mổ vào thân người chồng. 

Lập tức nọc độc của rắn chạy nhanh khắp người, anh có cảm giác một luồng lửa 
nóng chạy nhanh trong thân, anh ngã lăn ra nằm bất động rồi chết ngay chỗ ấy. 

Trong lúc người chồng bị rắn độc cắn chết, nơi lầu trú mưa người vợ chuyển bụng, 
sau cơn oăn oại khi sinh con, nàng sinh ra một bé trai. Không thấy chồng quay lại, nàng 
nghĩ “chồng ta có lẽ đã bỏ đi rồi”. 

Do cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, nên nàng không thể đi tìm chồng. 

Khi trời sáng, cơn mưa cũng vừa nhẹ hạt, nàng tay ẫm đứa con vừa mới sinh, tay 
dắt đứa con lớn ra khỏi lều trú mưa, lần theo dấu chân người chồng, nàng đi đến gò đất, 
nhìn thấy chồng nằm chết trên gò đất, thi thể đã chuyển sang màu xanh đen. 

Nàng khóc rống lên rằng: “Chồng là nơi nương tựa của ta, nay đã chết giữa đường 
rồi. Tất cả chỉ vì ta”. 

Sau một hồi than khóc, nàng đành mang hai con trở về nhà cha mẹ ruột, nàng cỏng 
đứa con lớn trên lưng, ẫm đứa con vừa sinh trên tay, tìm đường trở về kinh thành 
Savatthi. 

Cơn mưa lớn suốt đêm qua, làm nước sông Aciravati (Á-Chí-Rá-Quá-Ti) dâng cao, 
nước tạo thành một dòng suối khá sâu, có chỗ sâu đến đầu gối, có chỗ sâu đến ngực và 
chảy xiết, chắn ngang đường đi. 

Nàng nghĩ: “Ta không thể cùng lúc mang hai con sang con suối này được, nàng đặt 
con trai lớn ngồi ở bên bờ suối này, mang đứa con vừa sinh ra, lội băng qua dòng suối, 
đặt hài tử nằm trên chỗ cao, rồi nàng quay lại dòng suối, sang bên kia rước đứa con lớn, 
nàng vừa đi vùa quay lại trông chừng đứa bé sơ sinh. 

Khi nàng đi đến giữa dòng suối, một con Kên Kên đi tìm vật thực, thấy đứa bé sơ 
sinh có màu đỏ, tưởng là miếng thịt, Kên kên từ trên không sà xuống để gắp cục thịt. 

Thấy con Kên kên sà xuống, nàng kinh hoàng đưa tay lên hư không vẫy, miệng 
quát tháo để xua đuổi Kên kên, nhưng vì đứng cách xa, con Kên kên vẫn thản nhiên cắp 
đứa bé vào hai chân bay lên hư không. Nàng tuyệt vọng đứng nhìn theo con Kên Kên bay 
xa dần. 

Đứa bé bên kia bờ suối thấy mẹ vẫy tay, kêu lớn, nó ngỡ mẹ gọi nên bò đến mẹ và 
ngã lăn xuống dòng suối, bị nước chảy xiết cuốn trôi đi. Nàng lại đứng bất lực nhìn theo 
dòng nước cuốn đứa con trôi xa, không biết làm cách gì để cứu con mình. Nàng khóc nức 
nở, thốt lên lời than não nuột rằng: 

UỨbho puttãa kalankatä, panthe mayham pati mato ti. 

“Hai con ta đều chết, chồng ta cũng chết giữa đường”. 

Cố nuốt bi thảm vào trong, nàng băng qua dòng suối trở về kinh thành Sãvatthi 
(XáVệ), vừa đi vừa than khóc rằng: “Hai con ta đều chết, chồng ta chết giữa đường, đó là 
lỗi do ta”. 

Khi đến cổng thành Sãvatthi, vì quá đau khổ nàng không thể tìm đến căn nhà cũ 
của cha mẹ mình, đồng thời do không rành đường trong kinh thành. Nàng hỏi thăm 
người trong kinh thành rằng: 

- Thưa ông, ông chỉ hộ tôi nhà Trưởng giả tên như vầy... như vầy. 

- Cô ở đâu đến đây? 

- Tôi cũng là người sống trong thành Savatthi trước đây. 

Người ấy chỉ cho nàng thấy làn khói bốc lên từ giàn hỏa thiêu, nói rằng: 

- Cô có thấy làn khói đen bốc lên không? 

- Thưa ông, tôi thấy. 

- Đó là nhà của ông bà Trưởng giả mà cô muốn tìm. 

- Nhưng, thưa ông, vì sao nơi đó cò làn khói đen bốc lên vậy? 


139 


- Này cô, đêm qua có trận mưa lớn, gió mưa làm sập căn nhà của ông bà trưởng giả. 
Gia đình ông bà Trưởng giả cùng người con trai đã bị nhà sụp đổ đè chết, tất cả đang 
được thiêu xác trên giàn hỏa. 

Nàng chỉ nói được câu nói : “Sao? ông vừa nói gì?”, không chịu đựng nổi những 
thống khổ dồn dập kéo đến, nàng ngã lăn ra bất tỉnh. 

Khi tỉnh dậy nàng trở thành người mất trí, không còn biết lễ nghi hay hổ thẹn chi 
cả, nàng cỡi bỏ tất cả quần áo, đi lang thang miệng lẫm nhẫm: 

bho putta kalankata, panthe mayham pati mato; 

Mãta pitã ca bhaãtã ca, ekacitakasmim dayhare tỉ. 

“Hai con ta đều chết; chồng cũng chết giữa đường. 

Mẹ, cha và em trai, tất cả được thiêu trên giàn hỏa”. 

*Ý nghĩa từ Pa†äcara. 

Nàng cứ để lõa thể đi lang thang khắp đường phố,nhiều người thương tình mang 
cho nàng những tấm y để che thân, nhưng nàng xé bỏ tất cả, nên nàng được gọi là 
Pafacara (Pá-Ta-Cha-Ra) nghĩa là: “Người nữ lõa thể”, một ý nghĩa khác của từ này là 
“người nữ không biết hố then”. 

*Nàng Pa£acarä tìm được sự yên bình. 

Nàng Patacara cứ đi lang thang khắp nơi trong kinh thành Sävatthi, miệng nói lãm 
nhãm: 

“Hai con ta đều chết; chồng cũng chết giữa đường. 

Mẹ, cha và em trai, tất cả được thiêu trên giàn hỏa”. 

Dân kinh thành thấy nàng đi đến, xua đuổi rằng: “Hãy đi đi, này con điên khùng”. 
Họ lấy đá, gạch, chai lọ ... ném vào nàng để xua đuổi nàng. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, hình ảnh nàng Patacara 
lọt vào võng trí của Đức Thế Tôn. 

Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, giảng pháp thoại đến 
thính chúng, Ngài dùng Phật lực hướng nàng Patacarã đi lang thang đến Giảng pháp 
đường, một số cận sự nam nữ cố cản, không cho nàng đi vào hội chúng, Đức Phật dạy: 

- Này các cận sự, đừng ngăn cản nàng ấy. 

Nàng Patäcara miệng lãm nhẫm đi lần vào Giảng pháp đường, Đức Phật dạy : “Này 
Pätacara, hãy định tâm lại”. 

Nàng Pãätäcara nghe tiếng gọi, đưa mắt nhìn lên; vừa thấy dung quang của Đức Thế 
Tôn, nàng chợt tỉnh trí, thấy mình lõa thể, nàng cảm thấy hổ thẹn, ngồi xuống, cong 
người lại, khép đôi chân, dùng tay che phần ngực. 

Những cận sự trong Giảng pháp đường ném cho nàng tấm y, nàng dùng tấm y đấp 
vào người để che thân, đi đến quỳ xuống dưới đôi chân có bánh xe với ngàn căm xe của 
Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy tế độ con. Một đứa con sơ sinh của con đã bị Kên kên 
gắp đi, một đứa lớn bị nước cuốn trôi, chồng con chết giữa đường; mẹ, cha, em con cũng 
chết trong căn nhà sập đổ và cùng hỏa thiêu trên giàn hỏa. 

- Này Patacara, chớ nên sầu thảm nữa, con có thể đi đến nơi trú ngụ an lành. Này 
Patäcara, nước mắt của con đổ xuống vì mất những người thân, nhiều hơn nước của bốn 
đại dương này rồi. Trong vòng luân hồi, nước mắt của một người đổ xuống vì đau khổ 
khi mất người thân, nhiều hơn cả nước bốn đại dương. 

Đức Thế Tôn nói lên Kệ ngôn: 

Catũsu samuddesu jalam parittakakam. 

Tato bahum assujalam anappakam. 

Dukkhena putthassa nãrassa socato. 

Kimkäranä amma tuvam pamajjasï ti. 

“Nước trong bốn biển có bao nhiêu. 


140 


Nước mắt so ra mới thật nhiều. 

Trong cõi nhân gian đầy khổ lụy. 

Sao con lơ đểnh thả xuôi chiều” (ĐTL Pháp Minh dịch). 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn nói đến sự khổ triền miên tiếp diễn khi còn trôi lăn trong 
biển sinh tử của vòng luân hồi. 

Khi biết nàng Patacara (Pá-Ta-Cha-Ra) đã kiểm soát được tâm, những thống khổ 
khi mất người thân đã vơi đi, không còn chướng ngại cho hành trình chứng đạt Thánh 
đạo, Ngài dạy nàng Patacarä rằng: 

- Này Patacara, khi một người đã mệnh chung, đã sang thế giới khác, dù cho thân 
quyến là: Mẹ, cha, chồng, con hay thân quyến cũng không thể bảo vệ được cho người ấy. 
Thế nên, trong hiện tại, con hãy theo gương các bậc Hiền trí, tự dọn cho mình con đường 
đi đế nơi trú an toàn qua pháp “giữ gìn Giới luật thật trong sáng”. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn. 

288- Na santi puttã tãnäya, na pitã nãpi bandhavä; 

Antakenadhipannassa, natthi ñatisu tãnatä. 

“Một khi tứ thần đến; không có con che chở. 

Không cha, không bà con; không thân thích che chở”. 

289- Etamatthavasam ñatvä, pandito silasamvuto; 

Nibbanagamanam maggam, khippameva visodhaye ti. 

“Biết rõ lý le trên;ké trí siêng trì giới. 

Thấu triệt đường Nípbàn; sớm chứng Thanh tịnh đao” (HT.TMCD). 

Dứt kệ ngôn, nàng Patacära cùng nhiều người chứng Thánh quả Dự Lưu0). 

*Nàng Pa£acara chứng Thánh quđ ALaHán. 

Sau khi chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, nàng Patacara suy nghĩ: “Hiện nay ta không 
còn ai là thân tộc, ta nên xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Pháp Luật của Đức Thế 
Tôn”. 

Nàng Patacara xin Đức Thế Tôn cho nàng được xuất gia trong Ni đoàn, Đức Thế 
Tôn gửi nàng đến Ni viện để xuất gia. Và nàng trở thành Tỳkhưu ni trong Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn. 

Trong thời gian nàng Patacara thọ giới Học nữ (Sikkhamanaä), do lời dạy của Đức 
Thế Tôn khi nàng vừa thoát ra khỏi cơn điên dại: “Này Patäcara, con hãy theo gương các 
bậc Hiền trí, “gìn giữ Giới Luật thật trong sáng”, nàng Học nữ Patacara chuyên tâm học 
Luật và gìn giữ Luật thật nghiêm minh. 

Một hôm, nàng Patäcärä cầm bình đi múc nước để rửa chân, những giọt nước từ 
chân của nàng chảy lan ra một khoảng rồi dừng, lần thứ hai, những giọt nước lan ra xa 
hơn rồi dừng, lần thứ ba những giọt nước càng lan ra xa hơn rồi dừng. Hình ảnh này 
tạo ấn tượng trong tâm của nàng, nàng suy quán rằng: “Có hạng chúng sinh chết khi tuổi 
còn thơ ấu, có hạng chúng sinh chết khi tuổi trung niên, có hạng chúng sinh chết khi tuổi 
đã già. Và tất cả chúng sinh đều phải chịu sự chết chi phối”. 

Nàng chú tâm quán xét về tướng vô thường (aniccalakkhana) qua hiện tượng sự 
chết, dần dần tướng khổ (dukkhalakkhana) của tất cả pháp hữu vi hiện rõ trong tâm của 
nàng, nàng tinh cần quán xét và tướng rống không (suññatalakkhana) của sự vô ngã 
(anattha) hiện dần lên trong tâm của nàng. 


)- Dhp. Câu 288- 289. 

2)- Đoạn kinh văn trên, Ngài Đại Trưởng lão Pháp Minh có cước chú rằng: “Ngài dịch theo nguyên bản Päli: “Sä 
ekadivasam kutena udakam ädaya pãde dhovanti udakam äsiñci, tam thokam gantva pacchijji. Dutiyavare asittam 
tato dũrataram agamasi. Tatiyavare äsittam tatopi dũrataranti .. ”. 

Trong Bản kinh Pháp cú do Ngài Đại Trưởng lão Narada soạn, ô, Phạm Kim Khánh dịch là: “Trong khi rửa chân bên 
bờ suối, bà ghi nhận rằng: “Những giọt nước từ chân bà rơi xuống, gieo điểm trên dòng nước chảy rồi tan đi. Điểm 
thì tan gần, điểm tan ra xa”. (Xem Chú Giải kinh Pháp Cú, Ngài ĐTL Pháp Minh (d). Kệ ngôn số 113). 


141 


Để quán xét sâu sắc về hiện tượng Tam tướng, nàng đi vào chỗ ngụ riêng của mình 
trong Tự viện, nơi có nhiệt độ (tejo) thích hợp với nàng. 

Trong liêu thất riêng, nàng thắp lên ngọn đèn ở nơi thường đặt đèn, nằm trên 
giường nhìn ánh lửa đèn để quán xét. Do ngọn đèn quá sáng không lộ rõ tướng vô 
thường, nàng dùng cây kim ấn tim đèn xuống thấp để ngọn lửa khi mờ khi tỏ rạng. 

Nơi Hương thất, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét, thấy được nàng Pat,aäcärä đang 
nỗ lực thực hành pháp quán xuyên qua hiện tượng sự chết. 

Đức Thế Tôn quán xét rằng: “Nàng Patacara tự mình có thể chứng đắc Thánh quả 
ALIaHán được chăng?”. Ngài thấy rằng: “Nàng Patacara cần sự hỗ trợ từ bên ngoài”. 

Từ nơi Hương thất, Đức Thế Tôn phóng hào quang xuất hiện trước mặt nàng, nói 
lên kệ ngôn: 

113- Yo ca vassasatam jïve, apassam udayabbayam; 

Ekaham jTïvitam seyyo, passato udayabbayam. 

“Ai sống mót trăm năm; không thấy pháp Sinh Diệt. 

Tốt hơn sống mót ngày; thấy được pháp Sinh Diệt” (HT. TMCd). 

Nàng đưa tâm quán tưởng lời dạy Bậc Đạo Sư, chứng Thánh quả ALaHán cùng Tuệ 
phân tích ngay tại chỗ ngồi0). 

Về sau bà Patacara trở thành vị Trưởng lão ni danh tiếng, nhiều nữ nhân bị sầu khổ 
chỉ phối, tìm đến bà xin chỉ giáo và những người này tìm được sự an lạc nội tâm. 

*Được ban địa vị Tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng Tứ chúng nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự 
KỳViên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävikãnam bhikkhuninam Vinayadharanam yadidam 
patacara. 

“Này các Tykhưu, trong hàng Tỳkhưu ni đệ tử của Như Lai, “gìn giữ Luật tối thắng” 
là Patacara”0), 

Trưởng lão ni Patacara là hình ảnh “con người bị khổ đau dày xéo, được Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn xoa dịu, đưa đến nơi an lành tuyệt đối”). 

*Kệ ngôn Trưởng lão nỉ Pa£äcara. 

Hồi tưởng lại cuộc đời mình, suy tư đến những thành quả chứng đạt được khi còn 
là Học nữ, hân hoan nàng nói lên kệ năm ngôn. 

112- Nangalehi kasam khettam, bïjãni pavapam chamä; 

Puttadärani posenta, dhanam vindanti mãnavä. 

“Với cây, cày ruộng đất; gieo hột giống trên đất. 

Loài người được tài sản; nuôi dưỡng vợ và con”. 

113 -Kimaham sïilasampannä, satthusäsanakarikä; 

Nibbanam nädhigacchami, akusitã anuddhata. 

“Sao ta, giới đầy đủ; làm theo Đạo Sư dạy. 

Lại không chứng Nípbàn; không nhác, không dao động”. 

114- Pade pakkhalayitvana, udakesu karomaham; 

Padodakañca disväna, thalato ninnamaägatam. 

Tato cittam samaädhesim, assam bhadramvajäniyam. 

“Khi ta đang rửa chân; làm cho dòng nước chảy. 

Thấy được nước rửa chân; từ cao chảy xuống thấp. 

Nhờ vậy, tâm được định; như ngựa hiền khéo luyện”. 

115- Tato dipam gahetvana, vihaäram pävisim aham; 

Seyyam olokayitvana, mancakamhi upävisim. 


0)- AA, ¡. 194; DhpA. Kệ ngôn số 113; ThigA. Kệ ngôn số 112- 116. 
Ø)- A1. 25. 
3)- DA. Iii. 746; MA. ¡. 188; UdA. 127. 


142 


“Rỗi ta cầm cây đèn; bước vào ngôi tỉnh xá. 

Nằm trên chiếc giường nhở; ta nhìn quán ngọn đèn”. 

116- Tato sũcim gahetvana, vattim okassayämaham; 

Padipasseva nibbanam, vimokkho ahu cetaso “ti. 

“Rài lấy cây kim nhỏ; dìm tim đèn xuống dần. 

Thấy cây đèn Nípbàn; tâm ta được giải thoát”(HT. TMC d)0). 

*Những Tkhưu nỉ đệ tử của bà Pa£äcara. 

Trưởng lão nỉ Uttama. 

Tiền hạnh. 

Theo tập Apadana (Thánh nhân Ký sự) (được tập “Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão 
ni”(Therigatha- Atthakatha) trích dẫn). 

Vào thời Đức Thế Tôn Vipassiï (Quí-Pát-Si), tiền thân Trưởng lão ni Uttama (Út-Tá- 
Ma) là một nô tỳ của một Trưởng giả trong thành Bandumatl (Băn-Thú-Má-Ti), bấy giờ 
Đức vua Bandhuma (Băn-Thú-Ma) cha của Bồtát Vipassi (Quí-Pát-Si) quy ngưỡng Đức 
Thế Tôn Vipassï, thực hành pháp theo lời dạy của Đức Thế Tôn Vipassi là “giữ Bốtát giới 
(Uposathasrla)” trăng tròn, sau khi cúng dường đến Đức Thế Tôn Vipassi cùng Tăng 
chúng, Đức vua Bandhuma đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Vipassi. 

Cư dân kinh thành Bandhumati theo gương Đức vua Bandhuma giữ gìn “Bốtát 
giới”, trong đó có nàng nô tỳ ấy. 

Mệnh chung, hậu thân nữ nô tỳ tái sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba), là Thiên 
hậu của Thiên vương Sakka (ĐếThích) 64 lần, và trở thành Chánh hậu của vua Chuyển 
Luân nơi nhân giới 63 lần2). Như tập Apadana (Thánh nhân ký sự) có ghi nhận. 

138. Catusatthidevaräj]ũnam mahesittamakärayim, 

tesatthicakkavattiinam mahesittamakärayim. 

Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi bốn vị Thiên Vương. 

Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi ba vị Chuyển Luân Vương ). 

*Kiếp cuối 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama (Gô-Tá-Má) còn tại thế, hậu thân nữ nô tỳ tái sinh về 
nhân giới, là con gái một Trưởng giả có đại tài sản trong thành Savatthi (XáVệ), được đặt 
tên là Uttamä ( Út-Tá-Ma). 

Theo tập Apadana (Thánh nhân ký sự), bà Uttama xuất gia lúc 7 tuổi; sau hai tuần 
bà chứng đạt Thánh quả ALaHán. Bà chính là Trưởng lão ni Ekuposathika (Ê-Kú-Pô- Sá- 
Thí-Ka) được đề cập trong tập Apadäna(). 

Theo tập “S giải Kệ ngôn Trưởng lão ni”, khi bà Uttama lớn tuổi, nghe được Pháp 
thoại từ bà Patacara (Pá- Ta-Cha-Ra), bà xin gia nhập vào Ni đoàn . 

Nhưng Tỳkhưu ni Uttama không thể triển khai được thiền quán (vipassana) vì 
không thể định tâm được. 

Có lần bà theo hội chúng đến nghe pháp từ Trưởng lão ni Patacara, Trưởng lão ni 
với tâm mình biết được tâm của Tỳkhưu ni Uttama, thuyết lên Pháp thoại nói về Uẩn 
(khandha), Xứ (Ayatana) và Giới (Dhatu). 

Hân hoan, bà Uttama đưa tâm quán xét theo lời dạy của Trưởng lão ni Patäcarä, 
dứt pháp thoại bà Uttama chứng đạt Thánh quả ALaHán Tuệ phân tích. 

Suy tư đến thành quả tốt đẹp đã chứng đạt được, bà nói lên ba kệ ngôn như xác 
định Thánh trí của mình®). 

42- Catukkhattum pañcakkhattum, viharä upanikkhamim; 


)- ThigA. Patacaratherrgatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Patacarä), số 112- 116. 

2)- Tập Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão ni” ghi nhận: “Nàng sinh về cõi Tusita (Đẩu Suất) 
3)- ĐĐ. Indacanda (d). Thánh nhân ký sự II. Ký sự Trưởng lão ni Ekuposathikã. 

(®- Ap. ii. 522. 

(5)- ThigA. 46. 


143 


Aladdha cetaso santim, citte avasavattini. 

“Bốn lần và năm lần; ta ra khói tỉnh xá. 

Nhưng tâm không an tịnh; không nhiếp phục được tâm”. 

43- Sa bhikkhunim upagacchim, yä me saddhayikã ahu; 

Sa me dhammamadesesi, khandhayatanadhatuyo. 

“Ta đến T;khưu nỉ; với ta đồng tín nữ. 

Nàng thuyết pháp cho ta; với uấn, xứ và giới”. 

44- Tassa dhammam sunitvana, yathã mam anusäsi sã; 

Sattaham ekapallankena, nisidim pTtisukhasamappita 

Atthamiyä pade pasäaresim, tamokhandham padäliya “ti. 

“Nghe xong pháp nàng thuyết; như nàng đã dạy ta. 

Báy ngày ngồi kiết-già; Ta thọ hướng hý lạc. 

Mồng tám ta duối chân; phá tan khối sĩ ám”(HT TMCd)0!). 

Trưởng lão nỉ Canda. 

Trong thời Đức Thế Tôn Gotama (Gô-Tá-Má) còn tại thế, bà sinh ra trong một gia 
đình Bàlamôn nghèo khổ, trong một ngôi làng Bàlamôn nơi vùng quê, ít được người biết 
đến, được đặt tên là Canda (Chăn-Ða). 

Từ nhỏ, nàng Candã sống trong điều kiện thiếu thốn nhiều mặt; khi vừa đến tuổi 
trưởng thành, một bệnh thời khí phát sinh làm cả nhà đều mệnh chung, chỉ còn lại mình 
nàng, nàng phải đi xin ăn từ nhà này sang nhà khác với cái bát vỡ. 

Nàng sống cuộc sống ăn xin trọn bảy năm, bữa no bữa đói, bị rét lạnh hay nắng 
nóng khô cằn, không nơi nương trú; lang thang từ nơi này đến nơi khác. 

Một hôm, nàng Candãä đến xin ăn nơi nhà một cận sự trong thành Savatthi (XáVệ), 
hôm ấy Trưởng lão ni Patacara cùng các Tỳkhưu ni được gia chủ cúng dường vật thực. 
Nhìn thấy nàng Candä đang cầm bát vỡ đứng xin ăn trước cửa, Trưởng lão ni Patacara bi 
mẫn, bố thí cho nàng những tàn thực của vị ấy. 

Sau khi dùng tàn thực của Trưởng lão ni Patacärä xong, nàng Candãä ngồi xuống 
một bên, Trưởng lão ni Patacara giảng pháp thoại đến nàng; nghe xong Pháp thoại, nàng 
Candä hoan hỷ, xin được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Sau khi xuất gia, nàng Canda thực hành theo lời dạy của Trưởng lão ni Patäcarä, tu 
tập thiền tỉnh rồi triển khai thiền quán với sự nhiệt tâm và tỉnh cần. 

Cảm thán với nỗi khổ luân hồi, một hôm nàng Canda với dũng lực mạnh mẽ, nỗ lực 
hành pháp quán. Với trí tuệ chín muồi, nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán với Tuệ phân 
tích. 

Hân hoan với Thánh quả ALaHán chứlng đạt được, nàng Canda nói lên năm kệ 
ngôn. 

122- Duggataham pure äsim, vidhavä ca aputtik3; 

Vina mittehi ñatihi, bhattacolassa nadhigam. 

“Trước ta sống bất hạnh; không chồng và không con. 

Không bè bạn, bà con; không có cơm, có áo”. 

123- Pattam dandañca ganhitvä, bhikkhamaänã kulã kulam; 

Situnhena ca dayhanti, satta vassani cariham. 

“Ta cầm gậy bình bát; đii ăn xin từng nhà. 

Bị lạnh nóng đày đọa; bảy năm ta sống vậy”. 

124- Bhikkhunim puna disvãna, annapanassa laãbhinim; 

pasankamma avocam, “pabbajjam anagariyam”. 

“Thấy được Tkhưu ni; ta nhận đồ ăn uống”. 

Sau khi đến, ta xin; được xuất gia không nhà”. 


0)- Thig. Utamatherigathä (Kệ ngôn Trưởng lão ni Uttam3) số 42 -44. 
144 


125- Sa ca mam anukampäya, pabbäjesi patäcarä; 
Tato mam ovaditvana, paramatthe niyojay!. 
“Nàng Pá-Ta-Cha-Ra; thương ta, cho xuất gia. 

Rồi giảng dạy cho ta; hướng dẫn đến chân đế”. 

126- Tassaham vacanam sutväa, akäsim anusäsanim; 

Amogho ayyäyovado, tevijjamhi anäsavä ti. 

“Nghe xong lời nàng giảng; ta làm theo lời dạy. 

Lời giảng bác tôn Ni; không phải lời trống không. 

Ta chứng được Ba minh; ta không còn lậu hoặc "(HT. TMC d)0). 

Trưởng lão nỉ Uttara. 

Trong thời Đức Thế Tôn Gotama tại tiền, nàng sinh ra trong một gia tộc là tộc 
trưởng Bàlamôn trong thành Savatthi (XáVệ), được đặt tên là Uttara (Ứt- Tá-Ra). 

Khi đến tuổi trưởng thành, nàng Uttara được nghe Pháp thoại từ Trưởng lão ni 
Patacara, nàng trở thành cận sự nữ trong Giáo pháp này do Trưởng lão ni Patacara tiếp 
dẫn. Rồi sau đó, nàng Uttarä xin được xuất gia trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn. 

Một hôm, với nghị lực kiên cường, khi ngồi vào chỗ tu tập thiền tịnh như thường lệ, 
nàng Uttara (Út-Tá-Ra) phát nguyện: “Nếu không chứng đạt Thánh quả ALaHán, ta 
không rời khỏi chỗ ngồi này”, nàng nỗ lực triển khai pháp quán theo lời dạy của Trưởng 
lão ni Patäacara. 

Khi đêm gần mãn, bình minh sắp ló dạng, nàng Uttara chứng đạt Thánh quả 
ATaHán. Hân hoan với Thánh quả chứng đạt được, nàng nói lên bảy kệ ngôn, khi đêm 
mãn, bình minh xuất hiện, nàng Uttara từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến bà Patacara, lập lại 
bảy kệ ngôn trên như xác định Thánh trí của mình. 

175- Musalani gahetvana, dhaññam kottenti mãnavä; 

Puttadärani posenta, dhanam vindanti mãnavä. 

“Loài Người trong tuổi trẻ; cầm chày giã lúa gạo”. 

Tuổi trẻ được tài sản; nuôi dưỡng vợ và con. 

176- Ghatetha buddhasäsane, yam katvä nãnutappati; 

Khippam padãnl dhovitva, e€kamantam nisidatha. 

“Hãy hành lời Phát dạy; không làm gì nhiệt não. 

Rứa chân thát mau lẹ; hãy ngồi xuống một bên”. 

177- Cittam upatthapetvana, ekaggam susamahitam; 

Paccavekkhatha sankhare, parato no ca attato'. 

“Sau khi an trú tâm; nhứt tâm, khéo định tĩnh. 

Hãy quán sát các hành; thuộc ngoại, không thuộc ngã”. 

178- Tassaham vacanam sutvä, patäcäränusäsanim; 

Pade pakkhälayitvana, ekamante upävisim. 

“Ta nghe lời giáo huấn; lời Pá-Ta-Cha-Ra. 

Sau khi ta rửa chân; bước vào, ngồi một bên”. 

179- Rattiyä purime yäme, pubbajatimanussarim; 

Rattiya majjhime yäme, dibbacakkhum visodhayim. 

“Trong đêm canh thứ nhất; ta nhớ đời quá khứ. 

Trong đêm canh chăng giữa; Thiên nhãn được thanh tịnh”. 

180- Rattiyä pacchime yäme, tamokkhandham padälayim; 

Tevijja atha vutthasim, katã te anusäsan1. 

“Trong đêm canh cuối cùng; khối si ám tan tành. 

Từ ba minh, đứng dậy; Giáo huấn Ngài, làm xong”. 

181- Sakkamva deva tidasä, sahgame aparajitam; 


ú)- ThigA. p. 120; Thig. Candätherigathä (Kệ ngôn Trưởng lão ni Candä); số 122- 126. 
145 


Purakkhatva vihassami, tevijjamhi anäsavä. 

“Như Thiên chú Sakka; ở cõi trời Ba mươi Ba. 

Không bao giờ bại trận; ở tại các chiến trường. 

Ta sống, tôn xưng Ngài; là bác Thầy lãnh đạo. 

Ta chứng được ba minh; ta không còn lậu hoặc.(HT. TMCd)0) 

Ba mươi T;khưu nỉ tuyên bố Chánh trí dưới sự dẫn dắt của bà Pafacara. 

Ba mươi Trưởng lão ni này là những nữ nhân trong nhiều gia tộc khác nhau, mỗi 
người chịu nỗi khống khổ riêng, nên tìm đến Trưởng lão ni Patäcara nhờ bà xoa dịu nỗi 
khổ. 

Tất cả nghe Pháp thọai từ bà Patacara, và trở thành nhóm môn đệ cận sự nữ của 
Trưởng lão ni Patacara, cuối cùng nhóm ba mươi người này xin xuất gia trong Ni đoàn. 

Nhóm ba mươi Tỳkhưu ni này làm tròn mọi bổn phận, sống khép mình vào giới 
hạnh, Trưởng lão ni Patacara thuết pháp giáo giới cho ba mươi vị nữ ni này như sau. 

117- Musaläni gahetvana, dhaññam kottenti mãnavä; 

Puttadärani posenta, dhanam vindanti mãnavä. 

“Loài Người trong tuổi trẻ; cầm chày giã lúa gạo. 

Loài Người được tài sản; nuôi dưỡng vợ và con”. 

118- Karotha buddhasäsanam, yam katva nanutappati; 

Khippam padaäni dhovitva, ekamante nisidatha; 

Cetosamathamanuyutta, karotha buddhasäsanam. 

“Hãy hành lời Phát dạy; không làm gì nhiệt não. 

Rửa chân thát mau lẹ; hãy ngồi xuống một bên. 

Chú tâm tu tâm chỉ, làm theo lời Phát dạy”. 

119- Tassä †tã vacanam sutvä, patäcäaräya sãsanam; 

Pade pakkhalayitvana, ekamantam upävisum; 

Cetosamathamanuyutta, akamsu buddhasäsanam. 

“Sau khi nghe lời dạy; lời Pá-Ta-Cha-Ra. 

Sau khi rửa chân xong; họ vào ngồi mót bên. 

Chú tâm tu tâm chỉ, làm theo lời Phát dạy”. 

120- Rattiyä purime yãäme, pubbajatimanussarum; 

Rattiyäa majjhime yäme, dibbacakkhum visodhayum; 

Rattiyä pacchime yãäme, tamokhandham padälayum. 

“Trong đêm canh thứ nhất, họ nhớ đời quá khứ. 

Trong đêm canh chăng giữa, Thiên nhẫn được thanh tịnh. 

Trong đêm canh cuối cùng; khối sỉ ám phá tan. 

Ba mươi vị Tỳkhưu ni thực hành theo lời dạy của bà Patacara, do duyên lành đã 
thuần thục, dẫn đến trí quán chín muồi, các Nữ ni nỗ lực thực hành pháp chứng đạt 
Thánh quả ALaHán cùng với Tuệ phân tích. 

Hân hoan với thành quả chứng đạt được, các Trưởng lão ni này thêm một kệ ngôn 
nối tiếp kệ ngôn của bà Patacara, như xác định Thánh trí của mình. 

121- Utthaya pãde vandimsu, katã te anusäsani; 

Indamva deva tidasä, sangame aparäjitam; 

Purakkhatva vihassama, tevijjamha anäsava “tì. 

“Đứng dậy họ lễ chân; vị giáo giới cho họ. 

Như Chư Thiên ba mươi, đảnh lễ vị Sakka. 

Vị không bị đánh bại, ở lại chỗ chiến trường. 

Đặt Pá-Ta-Cha-Ra, vào hàng bác lãnh đạo. 

Chúng tôi sẽ được sống; Ba minh, không lậu hoặc” (HT. TMC d)0'), 


0)- ThigA. 161-2; Thig. Uttaratherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Uttarä); số 175 - 181. 
146 


Năm trăm Pafäcara. 

Trong thời Đức Thế Tôn Gotama còn tại thế, năm trăm vị nữ Thánh này là những 
nữ nhân trong những gia tộc khá giả, trú ngụ nhiều chỗ khác nhau trong kinh thành 
Savatthi. 

Trước khi xuất gia, các vị Nữ Thánh này đều có chồng và có con, nhưng rồi tất cả 
đều bị sự đau khổ “mất con” vào những thời điểm khác nhau dày vò; năm trăm nữ nhân 
này nghe được giai thoại của Trưởng lão ni Patacara bị đau khổ vì mất chồng, con cùng 
thân quyến đến nỗi phải mất trí, họ tìm đến Trưởng lão ni Patacara để nhờ Trưởng lão 
ni xoa dịu nỗi khổ của mình theo từng thời điểm khác nhau. 

Trưởng lão ni xoa dịu nỗi khổ của các nữ nhân này bằng những kệ ngôn. 

127- Yassa maggam na jänäsi, ägatassa gatassa vä; 

Tam kuto cagatam sattam, Tnama putto ti rodasi. 

“Nàng không biết con đường; nó đến hay nó đi. 

Từ đầu con trai đến; nàng lại khóc: “Con tôi”. 

128- Maggañca khossa jänäsi, agatassa gatassa vä; 

Na nam samanusocesi, evamdhamma hi pänino. 

“Nàng đâu biết con đường; nó đến hay nó đi. 

Nàng khóc nó làm gì? Pháp hữu tình là vậy”. 

129- Ayacito tatagacchi, nãnuññato ito gato; 

Kutoci nũna ägantvä, vasitva katipahakam; 

Itopi añnena gato, tatopannena gacchati. 

“Không có ai yêu cầu; từ chỗ kia, nó đến. 

Không có ai cho phép; từ chỗ này, nó đi. 

Từ đâu, nó đến đây! được sống bấy nhiêu ngày”. 

130- Peto manussaripena, samsaranto gamissatl; 

Yathagato tathaã gato, kã tattha paridevanä. 

“Từ chỗ này nó đến; từ chỗ kia, nó đi. 

Nó đến một con đường! nó đi một con đường. 

Mệnh chung, hình sắc người; luân hồi, nó sẽ đi! 

Đến vậy, đi như kia; ở đây, khóc than gì?”. 

Sau khi nghe Trưởng lão ni Patacara Giáo giới, tâm các nữ nhân này dao động 
mạnh, xin được xuất gia trong Ni đoàndưới sự hướng dẫn của bà Patacara. 

Các nữ ni này tinh cần thực hành pháp quán dưới sự chỉ dạy của bà Patacara, các 
nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán với Tuệ phân tích. 

Suy tư đến Thánh quả thành tựu được, các nàng lập lại kệ ngôn của bà Patacara, rồi 
thêm vào kệ ngôn của mình như sau: 

131- Abbahi vata me sallam, duddasam hadayassitam; 

Yä me sokaparetaya, puttasokam byapänudi. 

“Cây tên, khó thấy được; từ tim ta, nhổ lên. 

Nàng diệt sầu vì con; sầu ấy ám ảnh ta”. 

132- Sa]ja abbulhasallaham, nicchaãtã parinibbutã; 

Buddham dhammañca sanghañca, upemi saranam munim”. 

“Nay cây tên được nhổ; không dục cầu, tịch tịnh. 

Ta quy y ẩn sĩ, Phát, Pháp và chúng Tăng” (HT. TMC d). 

Về sau những Thánh nữ ALaHán này rất giỏi về lời dạy của Trưởng lão ni Patacara. 
Có tất cả là 500 vị Nữ Thánh ALaHán này, nên được gọi là ““hóm năm trăm Patäacarã”6). 


ú)- Thig. Kệ ngôn số 117 - 122. 
(2)- ThigA. 136; Thig. Pañcasatamattatherigatha (Kệ ngôn nhóm 500 Tỳkhưu ni), số 127- 132. 


147 


4'- Trưởng lão ni Kisagotami. 

*Tiên hạnh. 

Cách kiếp trái đất này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Thế Tôn 
Padumuttara (Liên Hoa) còn tại thế, tiền thân bà Kisagotami (Kí-Sa-Gô-Tá-M¡) sinh vào 
một gia tộc Trưởng giả trong thành Hamsavati (Hăng- Sá-Quá-Ti). Sau nghe nghe Pháp 
từ Đức Thế Tôn Padumuttara, nàng trở thành cận sự nữ trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn Padumuttara. 

Có lần, nàng cận sự nữ này chứng kiến một Tỳkhưu ni mà nàng sùng mộ được Đức 
Thế Tôn Padumuttara ban cho địa vị “Tối thắng về hạnh mang y thô xấu 
(Iñkhacrvaradharanam)”. Nàng ước nguyện được địa vị này vào thời Đức Chánh Giác 
tương lai, nên cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng chúng 
trọn bảy ngày. 

Vào ngày thứ bảy, nàng phát nguyện đạt được địa vị “Tối thắng về hạnh mang y thô 
xấu” trong hàng Tỳkhưu ni của Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Kể từ kiếp trái đất này, sau 100 ngàn kiếp 
trái đất, ước nguyện của cận sự nữ này sẽ trở thành hiện thực vào thời Đức Chánh Giác 
Gotama (Gô-Tá-Má). 

Cận sự nữ ấy thực hành thiện sự trọn kiếp sống của mình. Mệnh chung tái sinh về 
Thiên giới, trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân nữ gia chủ ấy chỉ luân lưu trong hai 
cảnh giới chư Thiên và người, không hề biết đến bốn khổ cảnh. 

*Kiếp là Công nương của vua Kiki. 

Trong kiếp trái đất này, vào thời Đức Chánh Giác Kassapa (CaDiếp), hậu thân nữ 
gia chủ ấy tái sinh về nhân giới nơi kinh thành Baränasi (BaLaNai), là Công nương thứ 
năm (trong bảy nàng Công nương còn lại) của Đức vua Kiki (Kí-Ki), nàng có tên gọi là 
Dhamma (Thăm-Ma), trọn 20 ngàn năm nàng Dhammaä sống đời Phạm hạnh trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp)1). Mệnh chung, nàng Dhamma tái sinh về 
Thiên giới. 

*Kiếp sống cuối. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama còn tại thế, hậu thân nàng Dhamma tái sinh về nhân 
giới, trong một gia tộc Trưởng giả nơi kinh thành Savatthi (XáVệ), được đặt tên là 
Gotami (Gô-Tá-Mi), nhưng vì có thân hình mảnh mai, nên được gọi là Kisägotami 
(KiầuĐàm mảnh mai). 

Do ác nghiệp chen vào trả quả, nên sự thịnh vượng của gia tộc dần dần bị suy giảm 
và gia tộc ấy trở nên nghèo khổ. 

Hết thiện nghiệp trong quá khứ, trở nên nghèo khổ. 

Đức Thế Tôn có dạy trong Nidhikanda Suttam (Kinh. Chương Tài sản) rằng: 

Yada kammakkhayo hoti, sabbamettam vinasati: 

“Khi nghiệp chấm dứt, tất cả đều không còn”. 

Ở đây, “khi thiện nghiệp không còn, mọi tài sản đều biến mất”. 

Có một Trưởng giả trong thành Savatthi (XáVệ), có tài sản là 400 triệu tiền vàng, 
đột nhiên toàn bộ những kho tiền vàng của Trưởng giả đều biến thành những kho than 
đen, những viên ngọc quý trở thành sỏi, đá. 

Trưởng giả sầu não, bỏ cả ăn uống, nằm trên giường than thở cho số tài sản của 
mình bị biến mất. 

Một người bạn của Trưởng giả đến thăm, thấy Trưởng giả sầu não, nằm trên 
giường, hỏi rằng: 

- Này bạn, vì sao bạn sầu thảm như thế?, 


ú)- Ap. ii. 564; ThigA. 190. 
148 


- Này bạn, chẳng hiểu vì sao tất cả những kho tiền vàng của tôi đều biến thành than 
đen, ngọc quý của tôi trở thành sỏi đá. 

- Này bạn, đó là do bạn hết phước rồi, nên tài sản của bạn biến thành than đen, sỏi 
đá. Bạn đừng sầu thảm nữa, tôi có phương cách giúp bạn khôi phục lại số tài sản này. 

Trưởng giả vô cùng mừng rỡ, hỏi rằng; 

- Này bạn, tôi phải làm sao? 

- Bạn hãy ra chợ, trải chiếc chiếu rộng, mang số than trong kho ra đổ trên chiếu 
thành đống, bạn giả trang là người bán than. 

Nếu có người hỏi: “Những người khác bán vải, lụa, dầu, mật, đường ... còn ông, sao 
ông lại bán than”, bạn hãy đáp rằng: “Tài sản của tôi, tôi không bán thì tôi bán cái gì?”. 
Có ai “mua than”, bạn đừng bán. 

Nếu có người hỏi: “Những người khác bán vải, lụa, dầu, mật, đường ... còn ông, sao 
ông bán vàng?”. Bạn hãy nói: “Tôi bán than mà, vàng ở đâu?”, nếu người đó chỉ đống 
than, bảo là “vàng”; bạn hãy nói: “Nếu là đó vàng, hãy lấy cho tôi xem?”. Khi người ấy lấy 
than trao cho bạn, than ấy sẽ trở thành vàng. 

Nếu người ấy là cô gái, bạn hãy cưới về cho con trai bạn, rồi giao hết tài sản cho 
nàng ấy quản lý; nếu người ấy là nam, bạn hãy mang về gả con gái mình cho người ấy, 
rồi giao toàn bộ tài sản cho cậu ấy. Thế là tài sản của bạn được người có phước nắm giữ, 
nó sẽ trở lại như xưa. 

Nghe vậy, Trưởng giả vô cùng mừng rỡ, làm theo lời dạy của người bạn. 

Khi ấy, nàng Kisägotami (Kí-Sa-Gô-Tá-Mi) vừa tròn 16 tuổi, một hôm nàng ra chợ 
mua một ít vật dụng, đi ngang qua cửa hàng than, nàng nhìn thấy một đống tiền vàng 
đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, ngạc nhiên nàng hỏi Trưởng giả đang ngồi bán than 
rằng: 

- Này ông, người khác bán “vải, lụa, mật, dầu ... còn ông, sao ông bán vàng? Ông 
không sợ người khác cướp hay sao ?”. 

Vô cùng mừng rỡ, Trưởng giả nói: 

- Này cô, tôi bán than, không phải vàng đâu. 

- Tôi thấy rõ ràng là vàng mà. 

- Cô nói là vàng, đâu cô mang cho tôi xem nào. 

- Nàng KiềuĐàm mảnh mai (Kisãgotamn) lấy một ít than trong đống than cầm trên 
tay; lạ thay, than đen biến thành những đồng tiền vàng. Cô đưa cho Trưởng giả, Trưởng 
giả nhận lấy những đồng tiền vàng, khi vào tay Trưởng giả nó trở thành than đen. 

Trưởng giả hỏi. 

- Này cô, cô ở đâu? 

- Thưa ông, tôi ở trong thành Savatthi này. 

- Cô có chồng chưa? 

- Thưa ông, tôi vẫn còn độc thân. 

Sau khi hỏi và biết nơi trú ngụ của nàng Kisaägotami (Kí-Sa-Gô-Tá-MI), Trưởng giả 
cho gia nhân mang đống than về nhà; sau đó cho người đến cưới nàng Kisägotami về 
làm vợ con trai mình. 

Khi nàng Kisagotami về làm dâu cho gia tộc Trưởng giả, Trưởng giả nói với nàng 
Kisägotami rằmng: 

- Này con, cha giao hết toàn bộ tài sản này cho con, con hãy thay cha quản lý tài sản 
này đi. 

- Vâng, thưa cha. 

Khi nàng Kisägotami nhận lời, lập tức những kho than đen, biến thành những kho 
vàng, sỏi đá trở thành ngọc quí0!). 


)- Chuyện này cũng được ghi nhận trong tập SA.i. 149. 
149 


Thời gian sau, nàng Kisagotami mang thai, khi thai bào được 10 tháng, nàng sinh ra 
một bé trai. 

Theo tập Apadana (Thánh nhân ký sự)0), lúc đầu nàng Kisãgotami bị gia đình 
chồng coi rẻ, ngoại trừ người chồng, cho đến khi nàng sinh được người con trai, khi ấy 
gia đình chồng mới quí trọng nàng. Như kinh văn ghi nhận. 

712. Patim thapetvä sesa disanti adhana 1ti, 

Yadã ca sasutä äsim sabbesam dayitã tada. 

“Ngoại trừ người chồng, những người còn lại giếu là “Nữ nhân không tài sản. 

Và đến khi tôi đã có con trai, khi ấy tôi đã được cảm tình của tất cả”). 

Trong tập “Sớ giải kinh Pháp cú” (Dhammapada- Atthakathäa) không đề cập đến 
việc “nàng bị khinh rẻ”). 

Khi con trai nàng Kisagotami biết đi chập chứng, một cơn bạo bệnh đã cướp đi 
mạng sống của con trai nàng. 

Nguồn hạnh phúc của nàng bổng dưng tan vỡ, nàng Kisägotam1 chưa bao giờ chịu 
đựng nỗi đau mất người thân như thế. Lại nữa, con trai nàng là điều kiện giúp cho nàng 
có được vị trí quan trọng trong gia tộc bên chồng, nàng không tin con trai nàng chết, 
nàng không hề có ý nghĩ “mang xác con ném ra tha ma mộ địa, hay đưa xác con lên giàn 
hỏa”. 

Nàng Kisãgotam1 ẫm xác con trên tay, chạy đi khắp nơi trong thành Savatthi (XáVệ) 
như một kẻ điên dại, gặp bất kỳ ai nàng đều hỏi: “Có thuộc nào cứu được con trai tôi 
chăng?.. 

Một số người giễu cợt nàng rằng: “Nàng có thấy loại thuốc nào có thể cứu người đã 
chết sống lại chăng? Nàng quả thật là người điên”; những lời này tuy tàn nhẫn nhưng là 
sự thật. Tuy nhiên, những lời sự thật này không đủ sức mạnh làm nàng Kisagotamr tỉnh 
ngộ. vì nàng quá thương tiếc đứa con trai, xem như suối nguồn hạnh phúc của mình. 

Mặc cho những lời chế giễu, nàng vẫn ẫm xácc con trên tay đi từ nơi này sang nơi 
khác, tâm nàng vẫn tin rằng: “Nhất định có loại thuốc giúp con trai ta hồi sinh”. 

Có người Hiền trí, cảm thương cho nàng, suy nghĩ rằng: “Nàng mất trí vì con chết, 
đây là tâm bịnh, chỉ có Đức Thế Tôn mới giải tỏa sầu não của nàng được mà thôi”. Người 
Hiền trí nói với nàng Kisägotami rằng: 

- Này cô, chỉ có một người biết lọai thuốc trị bệnh con của cô mà thôi. 

- Thưa ông, người ấy là ai? Đang trú ngụ nơi đâu? 

- Này cô, là Đức Thế Tôn , Ngài đang trú ngụ nơi Đại tự KỳViên. 

Vô cùng mừng rỡ, nàng Kisägotami ẫm xác con chạy đến Đại tự Kỳ Viên. 

*Sách lược của Đức Thế Tôn. 

Khi nàng Kisägotama đến cổng Đại tự KỳViên, với Phật trí Đức Thế Tôn thấy được 
duyên lành Thánh quả của nàng Kisägotam, Ngài suy nghĩ: “Kisägotam1 đang đau khổ vì 
cái chết của con trai, Như Lai sẽ giúp nàng hiểu rõ “sự chết”. 

Nàng Kisägotami đi vào Giảng Pháp đường. có hội chúng đông đảo đang lắng nghe 
Pháp thọai từ Đức Thế Tôn. 

Nàng Kisägotami đến trước Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi đứng sang 
một bên, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con nghe nói “Ngài biết loại thuốc để trị bệnh cho con trai của con 
phải không?. 

- Thật vậy, này KisägotamI. 

- Xin Ngài hãy dạy con loại thuốc ấy đi. 


ú)- Tập Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão ni”, cũng ghi nhân như tập Apadäna. 
(2)-ÐĐ. Indacanda (d). Ap. ii. 22. KisăgotamI Apadänam (Ký sự Kisägotamn), kệ ngôn số 712. 
@)- DhpA. ii. 270. 


150 


- Này KisägotamI, con hãy tìm một nhúm hạt cải nơi nhà nào không có người chết, 
mang đến đây cho Như Lai. 

-Vầng, bạch Đức Thế Tôn. 

Lưu ý. 

Ở đây, lời dạy của Đức Thế Tôn rất cẩn thận, Ngài không nói “hãy mang đến đây 
một nhúm hạt cải từ ngôi nhà không có người chết, Như Lai sẽ cứu con trai ngươi hồi 
sinh”, Ngài chỉ dạy: “Hãy tìm nhúm hạt cải nơi nhà không có người chết mang đến đây 
cho Như Lai”. 

Mục tiêu của Đức Thế Tôn là: “Giúp cho nàng Kisãgotami tỉnh ngộ rằng: “Sự chết 
chẳng phải chỉ có riêng cho con trai nàng, sự chết có cho tất cả chúng sinh; không phải 
chỉ có riêng nàng chịu đau khổ vì mất người thân; những người khác cũng đã từng chịu 
sự đau khổ vì mất người thân như vậy”. 

Nàng KisaägotamI suy nghĩ: “Nếu ta có được nhúm hạt cải nơi nhà không có người 
chết, con trai ta sẽ được cứu sốnG”. 

Nàng ẫm xác con trai đi đến một ngôi nhà, xin người chủ nhà rằng: 

- Thưa ông, nhà ông có hạt cải không? Cho tôi xin một nhúm hạt cải để trị bịnh cho 
con trai tôi. 

- Này cô, có. 

Chủ nhà mang nhúm hạt cải cho nàng, nàng lại hỏi: 

- Nhà này có người chết không? 

- Ô! người chết trong nhà này nhiều hơn người đang sống. 

- Nếu thế thì không được. 

Nàng Kisägotami trả lại chủ nhà nhúm hạt cải, rồi đến nhà bên cạnh, nhà bên cạnh 
cũng có người chết. Cứ như thế, nàng đi đến xế chiều, nhà nào cũng có người chết, có 
nhà “số người chết nhiều hơn số người đang sống”, nàng chợt hiểu ra rằng: “Cái chết có 
cho tất cả chúng sinh, chẳng phải dành riêng cho một ai cả”. Càng suy gẫm, sự khổ vì cái 
chết của con trai dịu dần, nàng Ksägotam1 suy nghĩ: “Đức Thế Tôn khéo dạy, khiến ta 
nhận thức được sự thật”, nàng Kisägotamï mang xác con trai ra nghĩa địa, đặt xác con 
trai trên đất, nói rằng: 

Na gãmadhammo nigamassa dhammo. 

Na capiyam ekakulassa dhammo. 

Sabbassa lokassa sadevakassa. 

Eseva dhammo yadidam aniccatãa' ti. 

“Không là pháp cho làng; không là pháp cho thị trấn. 

Cøng không là pháp dành riêng cho một gia tộc. 

Có chung cho thế gian; luôn đến chư thiên. 

Pháp ấy được gọi là vô thường”0). 

Rồi nàng đi vào Đại tự KỳViên, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, nàng Kisägotami đứng 
sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Kisägotami, con tìm được nhúm hạt cải chưa?. 

- Bạch Thế Tôn, con không tìm được nhúm hạt cải nơi nhà không có người chết. 
Nhà nào cũng có người đã chết cả. 

- Thật vậy, này KisagotamI, con sầu thảm với ý nghĩ “con ta đã chết”. Đó là lẽ tất 
yếu, có cho tấ cả chúng sinh, chẳng phải chỉ có cho con trai của con. Thật vậy, Tử thần 
đến với chúng sinh khi tuổi còn thơ ấu, tuổi thiếu niên, trung niên hay lão niên; chẳng 
khác nào dòng nước lũ cuốn trôi chúng sinh vào dòng sinh tử triền miên vô tận. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

287- Tam puttapasusammattam, byäsattamanasam naram; 


ú)- ThigA. 2.3.82; Ap. ii. Ký sự Trưởng lão ni KisãgotamI. 
151 


Suttam gamam mahoghova, maccu ädäya gacchati. 

“Tâm näy còn bị đắm say; con cái và súc vát. 

Bị Tứ thần bắt đi; như nước trôi làng ngá” (HT-TMC d)0). 

Cuối thời pháp nàng Kisägotam1 chúng Thánh quả Dự Lưu®). 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chi (Anguttara-Atthakatha) có khác chút ít chỉ tiết là: 

Khi nàng Kisägotami sau khi đặt xác con trai vào trong nghĩa địa, rồi đi vào Đại tự 
KỳViên. Đức Thế Tôn hỏi rằng; 

- Này Kisägotami, con tìm được nhúm hạt cải chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con không tìm được nhúm hạt cải nơi nhà không có người đã chết. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

113- Yo ca vassasatam jïve, apassam udayabbayam; 

Ekaham jïvitam seyyo, passato udayabbayam. 

“Ai sống một trăm năm; không thấy pháp Sinh Diệt. 

Tốt hơn sống mót ngày; thấy được pháp Sinh Diệt” (HT. TMC d)6). 

Như kệ ngôn Đức Thế Tôn dạy nàng Patäcara. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy tiếp kệ ngôn: 

“Na gamadhammo nigamassa dhammo ...”. 

Nghe dứt hai kệ ngôn, nàng Kisägoami chứng đạt Thánh quả Dự Lưu®!), 

Sau khi chứng Thánh quả Dự lưu, nàng Kisagotami xin Đức Thế Tôn cho nàng được 
xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn. 

Khi thọ đại giới Tỳkhưu ni, nàng Kisägotami nghiêm mình trong Giới luật. Một hôm 
đến phiên nàng phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm lễ Bốtát, nàng Kisägotami đốt đèn lên, rồi 
nhìn ánh sáng ngọn đèn, ánh sáng ngọn đèn chập chờn khi mờ khi tỏ, nàng suy gẫm 
rằng: “Có những chúng sinh cứ sinh ra rồi diệt đi, cứ như thế mãi, không đi đến nơi Bất 
tử là NípBàn”. 

Nơi Hương thất, Đức Thế Tôn quán xét thấy được duyên lành Thánh quả ALaHán 
của nàng, từ Hương thất, Đức Thế Tôn phóng hào quang đến trước mặt nàng, dạy rằng: 

- Này Kisagotami, thật vậy, chúng sinh cứ mãi trôi lăn trong chuỗi dài sinh rồi tử, 
như ánh đèn kia vậy; không tìm thấy Nípbàn là nơi chấm dứt dòng sinh tử luân hồi. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn 

114- Yo ca vassasatam jïve, apassam amatam padam; 

Ekaham jïvitam seyyo, passato amatam padam. 

“Ai sống mót trăm năm; không thấy câu Bất tử. 

Tốt hơn sống một ngày; thấy được cầu Bất tử” (HT-TMC d). 

Dứt kệ ngôn, nàng Kisagotami chứng Thánh quả ALaHán cùng với Tuệ phân tíchG). 

*Được Đức Thế Tôn ban địa vị tối thắng. 

Do khuynh hướng được huân tập trong quá khứ, khi thành tựu Thánh quả ALaHán, 
Trưởng lão ni Kisaägotamr luôn hài lòng với những “tấm y thô xấu (lũkhadvaram), với 
hạnh “biết đá” cùng với tâm tế độ nhữn người nghèo khổ. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng nơi Giảng pháp đường trong Đại tự 
KỳViên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama savikanam bhikkhunnam lũkhacrivaradharäanam 
yadidam kisägotami: 

“Này các Tỳkhưu, trong hàng Tỳkhưu ni đệ tử Như Lai, tối thắng “mang y thô xấu” là 
Kisagotamï 0). 


6)- Dhp. Câu 287. 

2)- DhpA. ¡. 270. 

3)- Dhp. Câu số 113. 

4)- AA.1. 205. 

6)- ThigA. 174; Ap. ii. 564; DhA.1. 270; AA.¡. 205. 


152 


Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapada - Atthakathä) có ghi nhận: 

Tương truyền: Có lần Thiên vương Sakka (ĐếThích) cùng các Thiên tử tùy tùng, từ 
Thiên cung cõi ĐạoLợi (Tavatimsa) đi đến núi Gijjhakuta (Kên Kên) đảnh lễ Đức Thế 
Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Thiên vương ĐếThích cùng thiên chúng tùy tùng ngồi 
xuống một bên. 

Khi ấy, Tỳkhưu ni Kisägotam1 suy nghĩ: “Ta nên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn”, nàng 
theo đường hư không đến nơi Đức Thế Tôn ngự. Trông thấy Thiên vương Đế Thích cùng 
Thiên chúng, nàng Kisägotami quay trở về. 

Thiên vương Sakka (Sắc-Ká) thấy nàng Kisägotami liền đi đến đảnh lễ vị Thánh nữ 
ATIaHán ấy, rồi quay trở về nơi ngồi của mình, bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu ni có đại uy lực ấy là ai vậy? Vì sao vừa thấy Ngài, vị ấy 
lại quay về? 

- Này Thiên vương Sakka, đó là con gái của Như Lai, nàng có tên gọi là Kisagotami 
tối thắng về hạnh “mặc y thô xấu”. Nàng đến để đảnh lễ Như Lai, vì thấy Thiên vương 
cùng Thiên chúng đông đảo, nên nàng quay trở về. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

395- Pamsukuladharam jantum, kisam dhamanisanthatam; 

Ekam vanasmim jhãyantam, tamaham brũmi brahmanam. 

“Người mặc y quăng bỏ; gầy ốm lộ mạch gân. 

Độc thân, thiền trong rừng; Ta gợi Bàlamôn” (HT. TMC d). 

Dứt kệ ngôn, nhiều Thiên tử chứng đạt Thánh quả Dự Lưu®). 

Trong tập Tương Ưng kinh (Samyuttanikaya) có ghi nhận. 

Có lần nàng Kisägotami, vào buổi sáng, đấp y tề chỉnh, tay cầm lấy y bát đi vào 
thành Savatthi (XáVệ) khất thực. Sau khi thọ thực vào buổi trưa xong rồi, trên đường 
trở về Ni viện, nàng đi vào rừng Andhavana (Ăn-Thá-Quá-Ná) để nghỉ trưa. Nàng đi sâu 
vào trong rừng, đến một cội cây cổ thụ để thiền tịnh. 

Ác ma (mara) muốn làm cho nàng Kisägotami kinh sợ, lông tóc dựng ngược để từ 
bỏ thiền tịnh, liền đi đến Tỳkhưu ni Kisägotami, nói lên bài kệ rằng: 

Kim nu tvam mataputtäva, ekamäsi rudammukhi; 

Vanamajjhagata ekä, purisam nu gavesasï ti. 

“Sao nàng như mất con; một mình, mặt ứa Ìm 

Hay một mình vào rừng; để tìm đàn ông nào?”. 

Tỳkhưu ni Kisägotaml suy nghĩ: “Ai nói lên bài kệ này? Người hay không phải 
người?”. 

Tỳkhưu ni Kisägotami suy nghĩ: “Đấy là Ác ma muốn làm cho ta kinh sợ, lông tóc 
dựng ngược để từ bỏ thiền tịnh, nên nói lên kệ ngôn này”. 

Biết là Ác ma, Tỳkhưu ni Kisãägotami nói lên kệ ngôn với Ác ma. 

Accantam mataputtamhi, purisa etadantikä; 

Na socämi na rodämi, na tam bhäyäml ävuso. 

“Con hại, đã qua rồi; đàn ông đã chấm dứt. 

Ta không sầu, không khóc; Ta sợ gì các ngươi?. 

Khốp nơi hý, ái đoạn; khối mê ám nát tan. 

Chiến thắng quân thần chết; Vô lậu, ta an trú”. 

Ác ma biết “Tỳkhưu nỉ Kisãgotami đã biết ta”, nên buồn khổ, thất vọng biến mất tại 
chỗ (HT. TMCd)8). 


@)- A1. 25, 
2)- DhpA. Câu số 395. 
)- S1. 129. Kisagotamisuttam (kinh Kisägotam]) . 


153 


*Kệ ngôn Trưởng lão nỉ Kiszgotami. 

Khi chiêm nghiệm những nỗi thống khổ khi mất con của nhiều nữ nhân, như bà 
Patacara ... bà Kisägotami thấy rằng nỗi khổ của bà chỉ là một trong những nỗi thống 
khổ trên. Tất cả đều được Đức Thế Tôn ban cho phương thuốc “giải sầu”, mang đến bình 
an cho nhiều nữ nhân mất con như bà. 

Có lần nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự KỳViên, trước Đức Thế Tôn, Trưởng lão 
ni Kisägotami nói lên những kệ ngôn tán thán “sự thân cận bậc Trí”, cùng với những nỗi 
thống khổ của nữ nhân khi con chết, như bà Patäcarä ... 

213- Kalyanamittatã muninäa, lokam ädissa vannitã; 

Kalyänamitte bhajamano, api bãÌo pandito assa. 

“Bạn lành được ẩn sĩ; khắp thế giới, ngợi khen. 

Thân cận với bạn lành; ké ngu thành người trí”. 

214- Bhajitabba sappurisa, pañña tathä vaddhati bhajantanam; 

Bhajamano sappurise, sabbehipi dukkhehi pamucceyya. 

“Hãy thân bác chân nhân; thân vậy, trí tăng trưởng. 

Thân cận bậc chân nhân; mọi khổ đau được thoát”. 

215- Dukkhañca vijaneyya, dukkhassa ca samudayam nirodham; 

Atthangikañca maggam, cattäripl ariyasaccanl. 

“Hãy biết, Bốn thánh đế; Khố và khổ tập khởi. 

Biết về đau khổ diệt; và đường Thánh tám ngành”. 

216- Dukkho itthibhavo, akkhäto purisadammasaärathinä; 

Sapattikampi hi dukkham, appekacca sakim vijãätãyo. 

“Khổ thay phán nữ nhân; chính Ngài đã nói lên. 

Bác đánh xe điều ngự; những ai đáng điều ngự. 

Khổ thay phán chồng chung; nhiều người một lần sinh”. 

217- Galake api kantanti, sukhumaliniyo visani khadanti; 

Janamarakamajjhagata, ubhopi byasanani anubhonti. 

“Trong đau khố đâm họng; mẹ yếu uống thuốc độc. 

Trường hợp gấp bào thai; bị chết khi đang sinh. 

Cả hai mẹ và con; đều cùng gặp tai nạn”. 

218- Upavijañna gacchanti, addasaham patim matam; 

Panthamhi vijayitvana, appattava sakam gharam. 

“Khi mang thai đi về; ta thấy chồng chết đường. 

Và khi ta sinh đẻ; ta không về đến nhà”. 

219- Dve puttã kalakata, patï ca panthe mato kapanikäya; 

Mãta pitã ca bhatã, dayhanti ca ekacitakayam. 

“Hai con đều bị chết; chồng nữ nhân khốn khổ. 

Lại bị chết giữa đường; mẹ, cha và cả em. 

Đều cùng bị thiêu đốt; dồn chung trên đống lửa”. 

220- Khinakuline kapane, anubhitam te dukham aparimanam; 

Assũ ca te pavattam, bahũni ca jatisahassan1. 

“Ôi, nữ nhân khốn khổ; sinh gia cảnh khốn cùng. 

Người phải chịu khổ đau; vô lượng, không kể xiết. 

Nước mắt người đã khóc; trải nhiều ngàn lần sinh”. 

221- Vasitã susaänamajjhe, athopi khäditãni puttamamsaäni; 

Hatakulikã sabbagarahitã, matapatikã amatamadhigacchim. 

“Ta thấy giữa nghĩa trang; thịt con ta bị ăn. 

Gia đình bị tàn hại; bí mọi người khinh bỉ. 

Tuy vậy, người chết chồng; đạt được sự bất tử”. 

222- Bhävito me maggo, ariyo atthangiko amatagami; 


154 


Nibbanam sacchikatam, dhammaädäsam avekkhimham . 

“Ta tu tập Thánh đạo; đường tám ngành, bất tử. 

Ta chứng được Nípbàn; thấy được gương Chánh pháp”. 

223- Ahamamhi kantasalla, ohitabhara katanhi karanTyam; 

Kisã gotami therï, vimuttacitta imam bhanT ti. 

“Trên ta, mi tên đâm; đã được rút ra khỏi. 

Gánh năng đã đặt xuống; việc nên làm đã làm. 

Ta là Trưởng lão Ni; Kí-Sa-Gô-Tá-MI. 

Với tâm khéo giải thoát; ta nói lên đời này”( HT. TMC d)0). 

*Bổn sự Tittira (chuyện Gà Gô). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà KisägotamIi là con Tắc kè). 

3- Trưởng lão nỉ Song. 

*Tiên hạnh. 

Kể từ kiếp trái đất này trở về trước; cách đây 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức 
Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) còn hiện thế, tiền thân bà Sona (Sô-Na) là một nữ gia 
chủ trưởng giả trong thành Hamsavati (Thiên Nga thành), nữ gia chủ này là cận sự nữ 
trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Padumuttara. 

Có lần, nữ cận sự này chứng kiến một Trưởng lão ni mà bà sùng mộ, được Đức Thế 
Tôn ban cho địa vị “tối thắng về hạnh tỉnh tấn (araddhaviriyänam) trong hàng T;khưu 
ni”. Nữ gia chủ này mong ước địa vị ấy, nên cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara 
cùng Tăng chúng trọn 7 ngày, rồi ước nuyện thành tựu địa vị “tối thắng về hạnh tỉnh tấn” 
trong Giáo pháp của Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau trăm ngàn kiếp trái đất, kể từ kiếp 
trái đất này, ước nguyện của nữ gia chủ này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức 
Chánh Giác Gotama (Gô-Tá-Má)”. 

Nữ gia chủ ấy thực hành những thiện sự trong kiếp sống ấy, mệnh chung tái sinh về 
Thiên giới. 

*Kiếp sống cuổi. 

Hậu thân nữ gia chủ ấy lưu chuyển qua hai cảnh giới “người và chư thiên” suốt 100 
ngàn kiếp trái đất. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama còn tại thế, hậu thân nữ gia chủ này tái sinh về nhân 
giới, trong một gia tộc trưởng giả nơi thành Savatthi (XáVệ), được đặt tên là Sonä (Sô- 
Na). 

Khi trưởng thành, nàng Sonä lập gia đình với người con trai của một gia tộc Trưởng 
giả tương xứng. Nàng sinh được mười người con, nêr được gọi là Bahuputtikã Sona (Sô- 
Na người nhiều con). 

Khi những người con trưởng thành, yên bề gia thất, chồng bà Bahuputtikã Sonä 
(Bá-Hú-Pút-Tí-Ka Sô-Na) xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Pháp luật của Đức Thế Tôn 
Gotama, bà Bahuputtika Sonaä phân chia tài sản cho các con đồng đều nhau. 

Khi bà Sonä đến ở nhà con trai trưởng, được vài ngày thì nàng dâu nói rằng: “Mẹ 
chia tài sản cho chúng con đồng đều nhau, có chia cho vợ chồng con nhiều hơn đâu. Vì 
sao mẹ cứ ở đây, không đến nhà những người khác chứ?”. 

Bà Sona đến nhà người con kế, cũng nghe những lời nói bạc ơn như thế; bà đến nhà 
10 người con, đều bị những người con dâu hay con rễ đối xử tệ bạc. 

Bà Sonä trở thành người mẹ *ô dụng” trong mắt những người con của bà, nhận ra 
vị trí đáng kinh sợ của mình, bà Sona suy nghĩ: “Chồng ta đã xuất gia trong Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn, các con ta không nghĩ ai đến ta, đối xử tệ bạc với ta, ta không thể sống 


0)- Thig. Kisägotamitherigathä (Kệ ngôn Trưởng lão ni Kisägotam1), câu 213- 223. 
2)- JA. Chuyện số 438; xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 


155 


nương nhờ nơi chúng. Vậy ta hãy xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn”. 

Bà Sonä tìm đến Ni viện, gặp vị Trưởng lão ni. vị này giảng cho bà nghe về những 
nỗi khổ trong luân hồi qua bài pháp nói về Uẩn (khandha), Xứ (ayatana) và Giới (dhatu); 
bà Sonä xin được xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Vì xuất gia trở thành Tỳkhưu ni khi đã già, nên bà Sonä luôn phạm Giới Luật, bị các 
Tỳkhưu ni cao hạ xử phạt, đồng thời bị các Tỳkhưu ni khinh thường, sai bảo bà làm việc 
suốt ngày. 

Các con bà thấy thế chẳng hề xúc động, lại còn cười chế giễu rằng: “Bà lão này chưa 
học xong Luật trong Tự viện, thì tu tập được cái gì chứ?”. 

Nghe lời chế giễu độc ác của những người con, tuy đau xót tâm nhưng bà Sonä vẫn 
kiên nhẫn chịu đựng, cũng chính nhờ những lời chế giễu độc ác ấy đã giúp bà thức tỉnh 
rằng: “Ta nay đã già, chẳng còn sống bao lâu nữa, ta hãy bảo vệ lấy mình để chống lại 
những nghiệp lực nghiệt ngã, bất hạnh”. 

Khi quán xét như vậy, bà Sona không để phí thời gian, ban ngày bà cố gắng làm 
tròn phận sự phục vụ các Tỳkhưu ni và Học pháp; ban đêm bà cố gắng thực hành pháp, 
quán tưởng về 32 thể trược. 

Khi ngồi thiền, bà dùng tay giữ cây cột ở tầng trệt để ghi nhớ vị trí chỗ ngồi của 
mình, khi đi kinh hành, do tối trời bà thường bị va đầu vào những cây cột, nên bà dùng 
tay giữ lấy cây cột rồi đi kinh hành xoay vòng quanh cây cột ấy. 

Bà thực hành pháp suốt đêm như thế. 

*Tên gợi Tykhưu nỉ Sona tỉnh tấn. 

Vì xuất gia vào lúc tuổi đã già, lại có nhiều con nên ban đầu bà được gọi là “Sonä có 
nhiều con (Bahuputtikã Sonä)”. Về sau, do nỗ lực học pháp vào ban ngày và thực hành 
pháp vào ban đêm, bà được gọi là “Sona tinh tấn (araddhaviriya Son3) ”. 

*Chứng Thánh quả ALaHán. 

Một hôm, vào ngày Bốtát (uposatha), các Tỳkhưu nỉ đi đến Đại tự KỳViên để nhận 
lời Giáo giới từ Đức Thế Tôn. 

Các Tỳkhưu nỉ cao hạ bảo Tỳkhưu nỉ Sonä rằng: “Hãy nấu một ít nước cho chúng 
tôi. Khi làm lễ Bốtát xong, chúng tôi trở về có nước ấm để dùng”. 

Bà Sonä đi xuống bếp, nhưng còn quá sớm để nấu nước, không để phí thời gian, bà 
vừa đi kinh hành vừa niệm 32 thể trược. 

Nơi Hương thất trong Đại tự KỳViên, Đức Thế Tôn quán thấy duyên lành Thánh 
quả ALaHán của bà Sonä đến thời nở rộ. 

Từ Hương thất, Ngài phóng hào quang đến trước mặt bà Sonä, nương theo ánh hào 
quang, bà Sona nhìn thấy Đức Thế Tôn xuất hiện trước mặt, bà quỳ xuống đảnh lễ Đức 
Đạo Sư. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Sonä, Pháp được Đấng Như Lai thuyết giảng, pháp ấy không phải để được học 
thuộc lòng hay để tham cứu, Pháp ấy cần phải được chứng thực. 

Thật vậy, người sống dù cả trăm năm, không thấy được Phápp Tối thượng, tốt hơn 
chỉ sống một ngày, thấy được pháp Tối thượng. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

115- Yo ca vassasatam jïve, apassam dhammamuttamam; 

Ekaham jivitam seyyo, passato dhammamuttamam. 

“Ai sống mót trăm năm; không thấy Pháp Tối thượng. 

Tốt hơn sống mót ngày; thấy được Pháp Tối thượng” (HT. TMC d). 

Bà Sonä đưa tâm quán xét theo lời dạy của Đức Thế Tôn, dứt kệ ngôn bà chứng đắc 
Thánh quả ALaHán với Tuệ phân tích. 


156 


Hân hoan với thành quả vừa thành tựu, bà suy nghĩ: “Ta đã thành đạt Thánh quả 
ATLaHán, nhưng các Tỳkhưu ni trong Tự viện này không thể biết được điều đó. Nếu họ 
vẫn có thái độ bất kính, khinh thường ta như thường ngày, họ sẽ tạo nghiệp bất thiện 
lớn, làm ảnh hưởng đến khả năng chứng đạt Thánh Đạo của họ sau này. Ta hãy cảnh báo 
cho họ biết, giúp họ thoát ra những trọng nghiệp bất thiện này”. 

Bà Sona đi đến bếp, đặt một bình nước lên bếp nhưng không đánh lửa để đun nước. 

Các Tỳkhưu ni sau khi làm lễ Bốtát nơi Đại tự KỳViên, rồi cùng nhau trở về Ni viện, 
đi xuống bếp lấy nước nóng để dùng, không thấy có lửa nơi nhà bếp, than phiền rằng: 
“Chúng ta đã bảo Tỳkhưu ni Sonä nấu nước nóngg cho chúng ta dùng, nhưng bà không 
làm, thậm chí chẳng thèm nhóm lửa”. 

Nghe vậy, Trưởng lão ni Sona nói: 

- Thưa các Tôn ni, nhóm lửa để làm gì? Tôn ni nào cần nước nóng, cứ đến bình 
nước trên bếp không lửa mà lấy. 

Ngạc nhiên với lời lẽ lạ thường của Trưởng lão ni Sona, các Tỳkhưu ni chợt nhận ra 
rằng: “Chắc có lý do gì đây, nên bà Sonaä này có thái độ khác hẫn thường ngày”. Các 
Tỳkhưu ni đi đến bình nước đặt trên bếp không lửa, rót nước ra để dùng, nước trở nên 
ấm; các Tỳkhưu ni dùng nước ấm theo như ý, nước trong bình nước vẫn đầy như cũ. 

Các Tỳkhưu ni hiểu ra rằng: “Bà Sonä đã chứng đạt Pháp Thượng nhân”. 

Những Tỳkhưu thấp tuổi đạo hơn bà Sonäa kinh hoàng, quỳ xuống trước mặt bà 
Sona đảnh lễ bà với cách “năm chi chạm đất”, nói lên lời sám hối rằng: 

- Thưa Ngài Đại đức, chúng con là những người ngu si, không có trí hiểu biết, đã 
khinh thường và bắt nạt Ngài. Chúng con xin Ngài Đại đức từ mẫn tha thứ những tội lỗi 
ấy cho chúng con. 

Các Tỳkhưu nỉ có tuổi đạo cao hơn bà Sonä, sau khi đấp y tề chỉnh, cùng nhau đi 
đến đứng trước bà Sona đồng chấp tay tỏ ý cung kính, nói rằng: 

- Thưa Tôn nị, xin Tôn ni hãy tha thứ những hành vi không đúng của chúng tôi đã 
đối xử với Tôn ni từ trước cho đến nay. 

- Lành thay, lành thay, thưa chư Tôn ni. 

*Được ban địa vị Tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng Tứ chúng nới Đại tự KỳViên, Đức Thế Tôn dạy: 

Etadaggam, bhikkhave, mama saảvikãnam bhikkhunimam äraddhaviriyanam 
yadidam Sonä. 

“Này các Tkhưu, trong hàng Tỳkhưu ni đệ tứ của Như Lai, tối thống về tỉnh tấn là 
Sona”0), 

*Kệ ngôn Trưởng lão nỉ Sona. 

Một hôm hồi tưởng lại cuộc đời mình, hân hoan với Thánh quả ALaHán đã thành 
tựu viên mãn, Trưởng lão ni Sonä nói lên những kệ ngôn. 

102- Dasa putte vijay1tväa, asmim rũpasamussaye; 

Tatoham dubbalã jinnä, bhikkhunim upasankamim. 

“Ta sinh được mười con; trong thân chất chứa này. 

Do vậy ta già yếu. ta đến Tkhưu nỉ”. 

103- Sa me dhammamadesesi, khandhayatanadhatuyo; 

Tassa dhammam sunitväna, kese chetvana pabbajim. 

“Nàng thuyết pháp cho ta; về uẩn xứ và giới. 

Nghe pháp nàng thuyết giảng; cắt tóc ta xuất gia”. 

104- Tassa me sikkhamanaya, dibbacakkhu visodhitam; 

Pubbeniväsam jãänämi, yattha me vusitam pure. 

“Ta học lời nàng dạy; Thiên nhẫn ta thanh tịnh. 


@)- A1. 25. 
157 


Ta biết các đời trước; chỗ ta sống đời trước”. 

105- Animittanca bhãvemi, ekagga susamaähitã; 

Anantaravimokkhäsim, anupadaya nibbutä. 

“Ta tu pháp vô tướng; nhất tâm khéo thiền tịnh. 

Tức thời ta giải thoát; không chấp thử tịch tịnh. 

Dhi tavatthu jare jamme, natthi dãni punabbhavo "ti. 

“Năm uẩn được liễu tri; đứng lại, gốc bị cắt. 

Tham dục, ta không có; căn cứ địa kiên trì? 

Từ nay ta không còn; vấn đề phải tái sanh” (T. TMC d)0). 

6“- Trưởng lão nỉ Pu„na (hay Punnika) 2). 

7”- Trưởng lão nỉ Vajira. 

Ngoại trừ tập Tương Ưng kinh (Samyuttanikaya) có ghi nhận kệ ngôn của Trưởng 
lão ni Vajira (Quá-Chí-Ra) trả lời Ác ma (Mara), không có tư liệu nào nói về Trưởng lão 
ni Vajira, ngay cả tập “Kệ ngôn Trưởng lão ni (Therigathä) hay tập Apadana ( Thánh 
nhân ký sự) đều không có. 

Vì kệ ngôn của bà Vajirä trả lời Ác ma xảy ra nơi rừng Andha (Ăn-Thá), Trưởng lão 
ni Vajira có thể có sinh quán là kinh thành Savatthi (XáVệ), hoặc cũng có thể từ nơi khác 
đến trú ngụ nơi thành Savatthi. 

Do vậy, chúng tôi đưa Trưởng lão ni vào trong tiết mục này, mong quý đọc giả hoan 
hỷ. 

Trưởng lão ni Vajirä vào buổi sáng, đấp y tề chỉnh, tay cầm y bát đi vào thành 
Savatthi để khất thực. Sau khi thọ thực vào buổi trưa xong rồi, trên đường về Tự viện, 
Trưởng lão ni Vajirä đi vào rừng Andha (Andhavana) để nghỉ trưa, bà ngồi nơi gốc cây 
cổ thụ trong rừng sâu. 

Ác ma muốn làm cho Trưởng lão ni Vajirä kinh sợ, lông tóc dựng ngược để từ bỏ 
thiền tịnh, Ác ma đi đến nói với bà Vajira rằng: 

Kenayam pakato satto, kuvam sattassa karako; 

Kuvam satto samuppanno, kuvam satto niru]jhatr "ti. 

“Do ai, hữu tình này; được sinh, được tạo tác? 

Người tạo hữu tình này; hiện nay ở tại đầu? 

Từ đầu hữu tình sinh? đi đâu hữu tình diệt?”. 

Tỳkhưu ni Vajiräa suy nghĩ: “Ai đã nói lên lời này? Người hay không phải người”?. 

Tỳkhưu ni Vajirä suy nghĩ: “Chính Ác ma muốn làm ta kinh sợ, lông tóc dựng ngược 
để từ bỏ thiền tịnh”. Nên bà đáp rằng: 

Kim mu sattoti paccesi, mara ditthigatam nu te; 

Suddhasankharapuñjoyam, nayidha sattupalabbhati. 

“Sao ngươi lại nói hoài; đến hai chữ chúng sinh? 

Phải chăng, này Ác ma?;ngươi rơi vào tà kiến. 

Đây quy tụ các hành; chúng sinh được hình thành”. 

Yathã hi angasambhara, hoti saddo ratho iti; 

Evam khandhesu santesu, hoti sattoti sammuti. 

“Như bộ phận quy tụ; tên xe được nói lên. 

Cũng vậy, uẩn quy tụ; thông tục gọi chúng sinh”. 

Dukkhameva hi sambhoti, dukkham titthati veti ca; 

Naññatra dukkhaã sambhoti, nãñham dukkhä nirujjhati ti. 

Chí có khổ được sinh; khổ tồn tại, khổ diệt. 


0)- Thig . Sonatherigatha ( Kệ ngôn Trưởng lão ni Sonä), số 102- 106. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 


158 


Ngoài khổ, không gì sinh; ngoài khổ không gì diệt”. 

Ác ma biết rằng : “Tỳkhưu ni Vajirä đã biết. ta:, nên thất vọng, buồn khổ biến mất 
khỏi chỗ ấy (HT. TMCd)0). 

Kệ ngôn Trưởng lão ni Vajirä được dẫn chứng nhiều nơi, như trong tập “Luận điểm 
(Kathavatthu)”2, sách “Thanh Tịnh đạo (Visuddhimagga)”3, sách “Milanda hỏi 
(Milandapanhä) “4. 


Chùa Bồ Đề, Thành phố Vũng Tàu. 
Soạn xong ngày 16 tháng 8 năm Ất mùi. 
DL 28 - o9 - 2015. 


đ)- S1. 134. 

2)- Kvu. 240, 626; MII. p. 28; 
G)- VWsm. ii. 593. 

4)- MII. p. 28. 


159 


Mục lục 


IfiiTiff.CHTUVTCE EDEr ssassaavdal01d0ytbvttefvsltvtufioei MB wld0nyntosideiittBlts.SHfliviips li H0N6 3 
ấn TÌ011 Pu mexo 2m isitobnossaoSttittartigtondisitfinaigydetnitrssettteszapfttipuesse tang 0axet 07 4 
Chươn XX, Mùa Hà Phú D (U) cá 64602620601yảgg0nsảsšai4bisagiesadlaobsadaai 6 
JI°. 1H St kTie;r[U ST EEOIT(,265 g8 0x0 tusnatDdotuuing TsiostMeAinetlaotfbobhdadDtiaerthuo 3E 6 
A- Đức vua Suddhodana (Tịnh Phạn) viên tịCH...................................-s2-c.xeec2vxesecerkeeervrrarrorroe 6 
B- Bà Di mẫu Gotami (Kiều ĐàmNIi) xuất gia.......................................------ 22 c2sevvvvvveeeerererrrrrrrrree 6 
1: Tám T?ori pháp Của “TY /KhUU T2 sac ca dgkedhAueg6oa dáoatfután vat8duống ko uy Ea tuáxdùg 9 
211-1T1Hỷ TT TT 2e 2482180000210 dda24/106542ađ40 81404210 pưnltoi sseydtfesgkl66bdlaoTkSaobiuasd 12 
ñ-'Ngh†thiirccho TTHrTiHBWST1TT 3 ass6sastesddaonleatdaosbdesvadjbagnqesbestsaaloee 12 

b- Lời thỉnh cầu của bà Gotami không được chấp thuận. ......................................----- 14 
É*.11/EHrWTTT [ho EP TU 01:06 vá tx/eA08 n0 88iCNG0iaiesqg bxifEssifteglityiattgAfljdbkdadeyv 14 

d- Tám pháp đặc trưng là Pháp và Luật của Đức Thế Tôn. ..................................------ 14 

Si sĩ, BI T12191517218)21RD.Ê 910.101 PS CO TC DU NUNG VI NN NI 15 

8S: ]:1CTT T2 Aasusedtinioeiniatsgiasl06tfalu6sbtfngtnadoiyg400e/0 nu dnsafaotplAogingiabsftr0td010nustsd2xiil 15 

b- Là trưởng nhóm nữ tỳ 500 nQười...................................-------2+e+2E2vvavvxesrerstrtrrrreeeree 16 
MIN21g141211918105 2 ST TP, Ty thiy vợt Hư Van 9y va CN 0N TT 0/7 Ự 7y 18 
C2.KIẾP-lä TruröTiữ nHöf tHớ TIẾT tu tecetegicteoigxede4CURgissulaaucleadiieesosasoset 18 

l8 00/412135)01119/6918)12 8% HUnG. TAND 0: TH TTỢ II NO ANH CÀN DU NỤ TIÊN TT DA TA 19 
*Thọ ký Đức Chánh Giác Metteya (DiLặc) vị lai................................-----c--c.eseccccvvveveeeecee 24 
“TÚC Hai BIGELEYd [10L ] ng c12aa kg tuyên biên AlANGAUELAAW-lVNMTSA0QAN8/80x te 25 
nD0tf0)0)1121)-1đ/VT EOI-EHITG  ssef6ifs( toi Eniertg1iatittreuftoidtceitoiM00fn1i8sd0ngivAe 26 

#Bà (0taffiT với thung HO GIỏi no sai6cndacvt66ciDNioobdladodesoaptsssfadssc 0e ae 26 

e- Bà Mahäpajapati Gotami viên tjCh...............................-----cc+©-22vvveeeeetrEESvAAvrxeerrrrrrrrrrkee 29 
NI ])B0(1Q121:2atoafsatan d0hi0tbaifddirnaddiadcbabinfuedlAatieldntlibaitebaiudgoddaoidd sex 35 

f- Các bổn sự liên hệ đến bà Di mẫu Mahäapajapati GotamI. ....................................- 39 
*Bổn sự COilanandiya (Tiểu Hân hoan) ....................................-.--cssssseescvrearassensrsossrsrrsdee 39 
*Bổn sự Culladhammapaäla (Tiểu Hộ pháp) ................................-----£vvvvvvsseeeeree 41 
BDïI/SITVCSSAIIEOI SE si t0scsaavlG0n00absasioeeibiwifeultentldepsadowlfptbWihdewoiwbiShagivauidd 43 

4- Những Thánh nữ ALaHán dòng ThíchCa....................................-----222scc+eEC22222zeeeriee 44 
ñ>;LTU/OTI(/101Đ/TÌ1-)11550 0a ben ái ORd (DyYRuAVCntodadglyeierioelewbfgaweasetoynd 44 

lsöl TiEOTđ 130 TL T1558KHÌD D: saycisvagssoflavapuauridveebiasisoissla Di lsbnpeuahoiiGi tai 44 

E51 TWOTICR|HỢ-TÌL,ÌD)HTT 2202 x4i:y 200 a6dai0gaexiatyedttiortad9AsisadrueklltesdobdRgbsinffoi 44 
Ấ1:.1TWOT)0 107.12 nh h2 a6 09 SA SBAseAtaAndladlisAondipdtagi Note lau o6 SSAsgdAib 45 

§> Thưởng 10: ñTMIHIEKHÁC: s2nsetsasaieesäiláxtlbtegecilbbsgtsdsaoseDtaaeasaxdesbdeddi 45 

I- TT HT THƠ TH PHO ausánsanuanciadiftgadbonailabeifuaneosaoainfleiluuoadbuasnduidsiubrudlaubusdthiei 46 

t>:I nưững TẠO TỊỊ LIIfHSSITTR--sicsodsbGndabaGisalf0tGi0/kud kiifloGtBtuiinliNtsbkulbtdDisiuasisgkl 46 

Hs-I TT [q0EHII-VISAEE11015605602ã06005in)0f 6 2i400182®oliebaniuhbiiflanbiiltow bay 46 

1È] TƯỜNG |QU-TII-OUTHRRI: 27 tueaáx6soontdageicwontboGeesGdRotalekoiisai Nudetnliiectdistgaliedese 47 
TY 0T11011-L0UE411.2 6110150068066 218/ 60000100 100indebvintregtrdn0r An tWGRUERUNdN 47 

É°- LTD HIQO TH 0RILIRNG sạo9bszngsitgbitinaolatBbsnadntÔnsdormodvhsiitsftGmBBksrbdorapifnbibe 47 

5- Những Thánh nữ ALaHán do bà Gotami tiếp dẫn. .....................................---c-ccc-c-ccccee 47 

M221 0/01107)/ ID: ĐH TRO: 0n 000020102 106 /00011u wookodo neo tsieojbeilNladiodbo G1 47 
>.1TI102100/711.NUTEG-3eaoyastylsmaiafagv4gepteetnlloekebsluctsltbssldbflie tàadaduseKedti 48 
Ế1THWO@TI4O TU NOT TRE a0 2010 d0 06060 0/AL0 0008401000 40a00AA8 Al04e 49 

Ñš:I TW OT T011) CĐ ayasaaot6o it byờnggi66làascàst# 60010 80120yydg1vasxasertobs nhàng 91 
Eš-LH/0TTTT/TO0HHIMIGLUTEG tai s5sa:144 6 1010080110602 d000 6N AGietbsiflangfslii duc 91 
15-1TIT0TIET0 THỊ?) HISỔ, tanonadkutiotartan nuận daasastuanbBianudioandibkosokgbdiuidissaiiollfndtaiié SP” 


160 


E›-  EO HO IHID/N1.CVUT ssvi2asdxoyAjuedagiAfidt say tilisgdteNGiuftoaadatlidiesrlftiedlicbestuda ST 


h- Trưởng lão ni Subha con gái người thợ vàng...................................--.--- sec 94 

i- Trưởng lão ni Subha ở rừng xoài của JïVaÌka...............................-..---c--+-c2ccvvseeeesrrrrrrre S7 

Ji FT H3OTÌIVIO 0l0fTTDE net set dadaoonoaEtsoolteWaetrseiiiiduttioe tei4A9HLENnN Dạng 61 
€..NHIỆT:hhiữdedU1 ST GAGUAKB oaiosinsEiseadkastesstsksdbiasieiowis QulateiDalsggladdubndkiaDedtroeeg 62 
TIOT(UIfÌ75đ00dEQ:G11:.KTHH- qaussopbdöbsnuideurdoodaoatioiodbbeaolllaoxsniodifomiuftepsjd0nksb 77 
* Các Khổ hạnh sư nỗi tiếng được Du sĩ Saccaka đề cập....................................---------- 79 
NGHI): QC TTIayag tia affnttadaff6ekenptrotootnioaeratedtetsoduseoAbiitovAWflkbvl Ektiofy file Ade 79 
KISB:DdHITKTOltueigtaGeatsyBbill bo tia iioiagiAyfltevtbeivtlAaododflafsuvodvEliitkbssgblvefosdgoes 79 
Đai.1rfðnf130;Kal,BiHdlRdfaEKHI(H: 3x20 0005604302209 sAovaiglADltasedai 80 
Vill;1155A;T0H16°ĐÌHD344666525-040810an004d00 s06 16h tàn ào Ju8la2addSkáal0slthusasaoadinsdgda te 80 
KT Ea lak.OT TT nsodsiyalnohaguiesolusfddosSwdauxulVabpieuthrtbihdtuddsitisaeadfososuln 61 
D- Sự du hành của Đức Thế T”ÔN................................... 2° +2. EEEEA.EEEEExEEEEEEAEEEkdirevSrkdrersrrsee 83 
1; THãi CáCH CÚ HẠNH vyast24i98516020690110.2666124 i082ossA/0Asiheloe(t6i1Gáiewes0O6Si1E 83 
8:1 0);HaTITECD TDD xanaztstztee thoa voNkoatowwÔohsugenAoiadtieufeltiol HiGnotnlrdiaBMAosgifisfdtk 83 
12IU1.110THY,DU AT LTD sen 02k mAi 0i 06 n06 x6 nai nlt6 Ai 1044016112461 1650 6s 84 
#1 ULÊO1IDDITDHATTIVOas:286:2na24a02800na hàn lhúangiớatagtcdsaiadolnthaudfGrdua 6n rgaotdRsfi 84 
T11111,1)01017) V0 ve 22208000006 ai tiosadiw he tbayAodhii8 (68A0 nlAyahuitidsodtx le 85 

T8 2172101814019190‡P>kiÌp TEEN 0y 00v. vi Young ii V 88 
2- Ngự về kinh thành Savatthi (XáVệ)..................................cce.c.HH HH. nnee 89 
a- Những Thánh nữ ALaHán sinh quán thành Sävatthi.......................................-------- 89 
1:-.1TfOTi0 130.TH:17DTTHÌQ90 HH a5 2660)4258a401411a0tsaufrdvAotkisaldbxeibavgWaae 39 
“Dãn vat:tHực.đếnr ĐứC PHẩ ĐC GIÁ soái sd0tducv0ig:xhdnaAyldi 08 Auả 0e 90 
*Cúng dường đến Đức Thế Tôn VipaSSa1...................................-- 2+ v2vvvvveeeeerrrrrrrree 90 
*I c0Tt;001i604 018. KIETS sai aoscxssndydst6ouosaesadltifasodeedebaooÔoaathuuxoded soi 90 
*Kiếp là tiền thân của nàng ỨmmadaniT..................................... 2° 2v2v2veesssevrororrzee 90 
TKiefil0 HaTì0.Ky Ti0-LJffifẨAUEITHsscosssesssssosknlynbasbnltibate2nontulsaulansttfEsaasxdt 92 
#KicTi To: EO (T010 TTWDTTLT: suassfsapssngasoassandljagiosenraddsbbi si 00snaugantladtvlbosiasgsoinpgfi 96 
“Kiến là Hoàng R3u PAOHfểẩiAVADE seo coisuesCbeiGei6sS6dl4 61A1 64G6sácdiccGbsgoe 97 
*Nàng Padumaval trở thành Hoàng hậu. .................................---.------s2cecsesvecvvvzvree 98 
*Hoàng hậu Padumavati trở thành nạn nhân.......................................---- + 101 
*Hoàng hậu PadumavatI được minh oan...................................-----+vvvvseseeeerrree 102 
*Hoàng hậu Padumavati bao dung. .......................................-------cs2seecvvvvvvvvzvseerssssrre 105 
*Năm trăm Hoàng tử trở thành Phật Độc Giác.................................----c‹-ece©ccvvsez 105 
#X160 10,70. THOR( Q0 sai 60a 44át0àubx¡00/6m i46 náuSblaiGLÔa da Gomlgauägváe 106 
1)01-50TIV,KIEDCHOTL,CHHDsuisasxassndas aRaudbhdvaob oi ko bieddateAnsDAoinià4ElNAueixh 108 
*TRanlhi niETi.Aniotr(a Di đá TM 2vsasssovisoslioese busoaodldbndosail6eaidOhaelesillsasl 109 
*Thần thông của nàng ỦppalÌavannnä.....................................-.-----s2cceevCCvvvvvvveerrrrrrrrrrkee 111 
“Nối iDälđv0ärima V0TIiUAL 1 ST: se suciuidytuagU0ásg ladtdbdsdicajtdgáxdu0sie 112 
SNafđ1JD0GIa0anna.4/01-KITTHT AT uy 0aodiAs30iaglix6(ayabldddttdiasebikdsine 113 
Được ban đĩa vị tối thấnữg về thần KHÔI: 16xcetisbsswoeilbáetianoebbsabilsosisbse T13 
Lối tarri.(Tif0fI0 CR0:Gáo TIHT TT ác se 6 06sãounscebbliflianldnultseiDidtietntblbxei 113 
TrươiftlgG Gani(UTTTỶ đe sanavyeodaasalaaueddiadoreseotsaitteo6isegpiasuftv2ianoisdvG ad 115 
*Những Bổn sự liên hệ đến bà Ủppalavannnä. ......................................--------csece-eccse 117 
Bổn sự Kharadiya (Khá-Ra-Đí-Dá)..................................--c22ccsee2E2121. 1111111. eccrerie 117 
Bốn sữ:.Kantha (GðTT.BG:đGTH) i2 sassieiosdisasebisdvdatbadudis9caypdescldsdssee 118 
Hồn SỨ Mudi0ilẰlakkriana.( HH -tWOU):s( s1 266416020 164a400249ả46ai600a84g60065a 120 
Bổn sự Sarambha (Con bò Sarambha) ..................................--- 2° ee©©++#.£EEkeeecvvaesrerree 123 
Bổn sự Nandivisaäla (Con bò NandivisäÌa)...................................----s«--cescevreeervsseerrrree 124 
BỌT) St: STEIES]ðEEATTFTILZuen/10u% sớisösf i00 Sns0/00113at0syausi2tn00ndageogtauowetogifTA 125 


161 


Mục lục 


Bổn sự Bhisapuppha (Củ sen và h0) ................................-.----¿--2s2vssceecccrvvvvxeeeerrirrie 128 


Bún SỬ NIAHD]G: 1: xuan lyattÐl fTNtuaa ki RBollbloultadtbidtanuueftQeadstsoltdtsrigu6iotfao 129 
Bốn Sử Jã0ara (NHười tính CHỨC]: ¡nua da ai gà dán 10 1Ándg na lácg6 he nha01 0u xxàgi 130 
Bổn sự Kiñchanda (Dục tham kỳ Ìạ) ...................................--.--- 22565 2vsseeerrseestrrreerrrrreesrtie 132 
2in5ITƯỚTỮ l0 đi DAKURLHETT: acc Giống đguidhkaopdndicsbodab\GGabakieontoiaibsdo tsdie 135 
f:Kic [9 eh[TLT: EH S1 42/6aseasv axit 2i astxaglsa/2nad0/flAavngindidteeriasfertnt2fifgDantoagtÂ2T0n ga ttng 136 
SE IEU SOI CŨ Ta 002111 8a 0026 baesetititltuyRisindatlSttfie tiladtobinoseiftzeb 136 
“DƯỢC BEIi.đi4/i TốILPHET(2sssssseuaEnesflkdusbsltosáieluosguaidoae Cndudtsboblkajvaew 136 
LEO TC G0TI1.PdLADaT dissi2/0yaaftmá2hlAotksaglGuiytdthastecld/Giuicbldslsocltiiwsee 137 
*KiếD 1g CÔNG WứöTT:BTKKHHIE: i20 ác su nv6 ksệnAntseLtRoieidGOổ G1 ANG tac giang ndàá thi 137 
TKIẾD SOHIŒ CH”ICUH se ueycttitcssdssoe WdmiodbiyeajoltsalubsxgaakaoigftesalosiAbaantkeif 137 
Y IrdhificL POEACAd 51s Zsscassiaai nga xesvmltrssdroobsboesgotrbebutvdteo AMouEa 140 
*Nônig Patacara tìm được sự vền BÌNH: ¿42a naasttidisaoinaadlGkauiosadfue 140 
*Nàng Patacara chứng Thánh quả ALaHán......................................---22scceecccvvvvvveeecee 141 
Tu HAT CIId MT 101,11 DAHTđ axiagbsoiftiovbsigtiffisddiniotisteueetulfitteifateselliokostitise 142 
Kế Tdöðfn:TfoifTlO0fìi,PBTACDTđ/i5ssoniteloaseeuSotbdeisweeBnoki0duninrtdtfakae 142 
*Những Tỳkhưu ni đệ tử của bà PatäCarä..................................-------2cecsvceceerrerrrrrcee 143 
WB§?/220150)21051188/a921792077.1.511810 T1 1. nặn. 143 
1 EEOTHOQdU H1 AT tang f0 A0 0n n0 fsieititiMioiseftisailoisefttfo ft iani 144 
10T lA0H1707414. 0 ssoc6202.06isu At3a%gxE sds tui SatidfoitciatyeaoaBid Suðginat die 145 
Ba mươi Tỳkhưu ni tuyên bố Chánh trí dưới sự dẫn dắt của bà Patacara..... 146 
NẵHĩ trai: AI f5 E61 6áá sôi 6a6sxaalessatloagfbsapatlebalsswdeteiilAstnwiraoybiltudae 147 
0 LƠ /T30/0115E162TOGTTT.AsfautaragA/nulfcb46)uQ0lgvnuloHldaesouaehutoeo 148 
TS] IeTT 1112111 TA xoa aistaibarrGgrlaeasodndfiiatriioNWoeniie ng ldteealyiG0k0g00008A020001002/00ni0781% 148 
*Kiếp là Công nương của vua KÏkI....................................------ccc 52 22322vvvvvvsessesritsrrrrrirrrie 148 
“KIGD SDH GUO sac ccugittui6ctada0 G64 L2g8)00sgdbesalsodl0suoaltbioirdobelsetteeuiadgiettae 148 
So lEOC-GUd: DUC G1 O2 2x6 6 sex seimbi80o5i20u6x0x#taggfagbttu(vediefaolDtd De civefoai 150 
*Được Đức Thế Tôn ban địa vị tối thắng.....................................--------2c22cvseceeerrrrrrrrseceee 152 
*Kê-nữôn:'Trưöfn0lSØ Ti KISdHOETHHI, sau 3/AubsaiissoelAabieurvokgaiaies 154 
Đi TT TT d0 T1 J3, 211/51119421060001Wa 18 000108600 1981040000541001ia, 155 
TỊ TP HT T Tá tran 184 apáipefblufragbebdituZtaayebitnoldttubeotnidfbdfteinivealufseufltrioniliftiasogsoEe 155 
ki. 12155101015) 90191 TRỢ TT NI TỰ CN TIẾT CHẾ DI TA VU To V7 tỢ VY 155 
“TẾT fm1:Tykhiii 1.002 HN TẤT sáu sxsonsbsausioalAl01dkeibeebidoicaegouotsbe 156 
*CHỦN( Han 02.1 AETAT Eiyis1ecbsogia sa i6isat0unipbtenlsuuBsigeu Adlbiaguasssktslale 156 
*bướC Bến Gia Ví T101 thác xeasssl is kssxatoskehdtyateblaltalÔJesdgulntbeeeblybsdxuad 157 
*Eê:hnt0fi TFU/0n111807H. 20T 5isnastts 20 cai lá keaeskdtlSaolEssiadi Di aunf0/ 157 
6 - Lrưởng 1ã0 ñï Púũngã (Hay PUnhTKRÌ] ]ssessessaasadisllvbdasaoleikodclllisvana 158 
71 1IRWUTIT đOHI.VA]IETSs 6xx 1ibseesaeledodehasaulnidueldGlisdifusgsikbadtelsadee 158 


162 


